TS. VÕ TRUNG TÍN 


‹qĩ NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC 61A SỰ THẬT 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PGS.TS. PHẠM MINH TUẤN 


Chịu trách nhiệm nội dung 


ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN 
TS. VÕ VĂN BÉ 


Biên tập nội dung: VĂN THỊ THANH HƯƠNG 
NGUYÊN THỊ HẢI BÌNH 

TRẦN HÀ TRANG 

PHẠM VŨ PHƯƠNG LINH 

NGUYÊN VIỆT HÀ 

Trình bày bìa: ĐƯỜNG HỒNG MAI 
Chế bản vi tính: NGUYÊN THANH TẤN KIỆT 
Đọc sách mẫu: HÀ TRANG 
VIỆT HÀ 


Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 427-2021/CXBIPH/27-365/CTQG. 
Số quyết định xuất bản: 30-QĐÐ/NXBCTQG, ngày 18/02/2021. 
Nộp lưu chiểu: tháng 4 năm 2021. 

Mã ISBN: 978-604-57-6515-9 


NGUYÊN TẮt; 
NBUƯUI BÄY Ủ NHIÊM 
PHI TRẢ TIẾN 

THEI PHÁP LUẬY 

MỖŨI TRƯỦNE VIÊT NAM 


.^ ˆ ^“, 3 » 
Biên mục trên xuất bản phẩm 
của Thư viện Quốc gia Việt Nam 


Võ Trung Tín 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo pháp luật 
môi trường Việt Nam : Sách chuyên khảo / Võ Trung Tín. - 
Chính trị Quốc gia, 2020. - 304tr. ; 2lem 

I1SBN 97860457666 


1. Pháp luật 2. Môi trường 3. Phí bảo vệ môi trường 
4. Việt Nam 5ð. Sách chuyên khảo 
344.597046 - dc28 


CTM0408p-CIP 


TS. VÕ TRUNG TÍN 


NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI 6ÂY Ô NHIÊM 
PHÁI TRẢ TIỀN 


THE0 PHÁP LUẬT 
MŨI TRƯỜNG VIỆT NAM 


(Sách chuyện khảo) 


MII XUIẤT BẢN EMÍNII TfRỊ IỐC (IA. §Ự THẤT 
Hà Nội - 2020 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Trong giai đoạn gần đây, công tác bảo vệ môi trường ở 
Việt Nam có nhiều khởi sắc theo chiều hướng tích cực. Tuy 
nhiên, sức ép từ quá trình phát triển kinh tế nhưng chưa quan 
tâm đầy đủ, đúng mức đến tính bền vững khi khai thác, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường... cùng 
với những tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đã và 
đang tiếp tục làm gia tăng nhiều áp lực đối với môi trường, gây 
ra không ít vấn đề bức xúc về môi trường, tác động tới sức khỏe 
cộng đồng, ảnh hưởng và gây thiệt hại kinh tế, làm gia tăng các 
xung đột liên quan đến môi trường ảnh hưởng đến chủ trương 
phát triển bền vững của Đảng và Nhà nước ta. 

Ở các nước, khi vấn để môi trường đang ngày càng trở 
thành mối quan tâm hàng đầu đối với sự phát triển bền vững 
thì nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền đã trở nên phổ 
biến. Hoạt động sản xuất của nền kinh tế thế giới đang ngày 
càng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động tiêu cực 
đến điều kiện sống của toàn nhân loại, vì vậy, nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền được xem như là một nguyên tắc thể 
hiện việc áp dụng công cụ kinh tế để quản lý và giải quyết các 
vấn đề môi trường. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có một tài liệu tham khảo 
hữu ích về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền dưới 
khía cạnh pháp lý, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 


6 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


xuất bản cuốn sách chuyên khảo Nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền theo pháp luật môi trường Việt Nam 
của TS. Võ Trung Tín. 


Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 


Tháng õ năm 2020 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


LỜI MỞ ĐẦU 


Cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác, ở Việt Nam, 
luật môi trường xuất hiện muộn. Vấn đề bảo vệ môi trường 
thực sự được quan tâm bắt đầu từ những năm 90 của thế 
kỷ XX, đánh dấu bằng việc ghi nhận một cách chính thức trong 
Hiến pháp năm 1992. Sự ra đời của Luật Bảo vệ môi trường 
năm 19983 với tư cách là một đạo luật độc lập về môi trường tiếp 
tục khẳng định sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với 
việc bảo vệ môi trường.! 

So với một số lĩnh vực pháp luật khác, pháp luật môi trường 
được coi là lĩnh vực pháp luật còn mang nhiều tính hình thức. 
Một số quy định không khả thi và khó triển khai trên thực tế 
do thiếu các thiết chế bảo đảm thực thi, cơ chế giải quyết bồi 
thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra chưa phù hợp, 
các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về môi trường còn chưa 
thực sự hiệu quả... 

Pháp luật môi trường Việt Nam hiện nay chưa ghi nhận 
đây đủ và chính xác các chủ thể gây ra ô nhiễm môi trường 
(tác nhân chính dẫn đến thực trạng môi trường đáng báo 
động), cũng như chưa ràng buộc đầy đủ nghĩa vụ của các chủ 
thể này; dẫn đến việc xem nhẹ các quy định pháp luật môi 
trường hoặc sẵn sàng đánh đổi theo quan điểm “phát triển 


1. Võ Trung Tín: “Một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt Nam”, 
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 08 (336), 2017, tr. 15. 


6 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


bằng mọi giá”, kể cả hy sinh những lợi ích về môi trường cho 
các hoạt động phát triển kinh tế. Điều này đặt ra nhu cầu cần 
xây dựng các quy định pháp luật môi trường theo hướng tác 
động tương xứng vào lợi ích kinh tế của các chủ thể, từ đó định 
hướng hành vi xử sự của họ theo hướng có lợi cho môi trường. 

Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” (hoặc “người 
gây ô nhiễm phải trả giá”, “người gây ô nhiễm phải trả” - 
Polluter Pays Principle), đã trở nên phổ biến tại nhiều nước 
trên thế giới trong những năm gần đây, khi vấn đề môi trường 
đang ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với sự 
phát triển bền vững của hầu hết các quốc gia. Khi con người 
nhận thức được rõ hơn rằng hoạt động sản xuất của nền kinh 
tế thế giới đang ngày càng gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng, tác động tiêu cực đến điều kiện sống của toàn nhân loại, 
thì nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền được xem như 
là một nguyên tắc thể hiện việc áp dụng công cụ kinh tế để 
quản lý và giải quyết các vấn đề môi trường. 

Trong tổng thể sự phát triển bền vững của một quốc gia, 
chính sách môi trường và chính sách kinh tế có mối quan hệ chặt 
chẽ. Ở nhiều nước trên thế giới, nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền được sử dụng là một công cụ chính thức để kiểm 
soát các hoạt động ảnh hưởng tới môi trường của các chủ thể. Ở 
Việt Nam, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cũng được 
xem xét và áp dụng trong việc quản lý môi trường nhằm hạn chế 
các tác động tiêu cực của các chủ thể vào môi trường. 

Cuốn sách là công trình nghiên cứu đầy đủ khoa học và 


có hệ thống về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, 


LỜI MỞ ĐẦU 9 


các vấn đề lý luận, các quy định pháp luật thể hiện và thực 
hiện nguyên tắc, từ đó tìm ra giải pháp nhằm hoàn thiện các 
quy định pháp luật môi trường và cơ chế triển khai thực hiện 
có hiệu quả nguyên tắc này ở Việt Nam. 

Tác giả rất biết ơn các đồng nghiệp đã luôn quan tâm, đồng 
hành, chia sẻ và đóng góp những ý kiến quý báu trong quá 
trình hoàn thành cuốn sách, đặc biệt là PGS. TS. Phạm Hữu 
Nghị - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật - 
Người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để đọc và góp 
ý cho tác giả. Mặc dù có nhiều cố gắng, song, cuốn sách khó 
tránh khỏi những điểm hạn chế, chưa làm hài lòng tất cả người 
đọc. Tác giả rất mong nhận được những đóng góp, phản hồi về 
nội dung và hình thức để tiếp tục hoàn thiện cuốn sách này. 

Tháng ð năm 2020 
TS. Võ Trung Tín 


vttin@hcmulaw.edu.vn 


https:/www.facebook.com/trungtin22 


10 


11 


Chương Ï 


NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 


I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 
CỦA NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 


Phát triển là quy luật tất yếu của cuộc sống. Hoạt động 
phát triển tạo ra của cải vật chất, giúp cải thiện chất lượng cuộc 
sống con người, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường thông qua 
việc tác động đến các yếu tố môi trường. Những hoạt động của 
con người như: khai thác tài nguyên thiên nhiên, sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm... và hoạt động của thiên nhiên như: động đất, 
núi lửa, bão, lũ... làm cho môi trường biến đổi. Các dạng biến 
đổi cơ bản là ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố 
môi trường. 

Xét về mặt kinh tế, ô nhiễm môi trường phụ thuộc vào tác 
động của chất thải, đó là hiệu ứng vật lý đối với sinh vật như 
thay đổi giống loài, giảm sút năng suất sinh học; là phản ứng của 
con người đối với tác động đó như không hài lòng, buồn phiền, lo 
lắng, băn khoăn. Có thể coi sự phản ứng của con người như là sự 
giảm phúc lợi. Ví dụ, khi sản xuất giấy có các khí thải như SO,, 
H,S, CI... có nước thải lẫn axít HCI, các chất thải rắn như bùn, vôi, xơ 


sợi... làm chết một số thủy sinh vật, thay đổi năng suất lúa, cây trồng 


12 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


trong vùng. Dân cư trong vùng chịu tác động của chất thải cũng 
bị suy giảm sức khỏe, ốm đau... Các hiện tượng trên được gọi là 
ngoại ứng, là ảnh hưởng của một hoạt động xảy ra bên trong một 
hệ sản xuất lên các yếu tố khác ngoài hệ sản xuất đó!. Có hai loại 
ngoại ứng: ngoại ứng tích cực (ngoại ứng dương) và ngoại ứng 
tiêu cực (ngoại ứng âm). Ngoại ứng tích cực là những hoạt động 
đem lại phúc lợi cho con người tốt hơn, ngược lại, ngoại ứng âm 
là những hoạt động gây tác động xấu đến môi trường sống của 
con người. Khi ngoại ứng tiêu cực gây tổn thất phúc lợi đối với 
các tác nhân khác, mà tổn thất phúc lợi đó không được đền bù 
thì chính nó gây ra chi phí bên ngoài?. Ngoại ứng tiêu cực dẫn 
đến ô nhiễm nhưng không nhất thiết phải loại bỏ nó, bởi sản 
xuất là tất yếu của quá trình phát triển. Theo quy luật nhiệt 
động học, không tổn tại sản phẩm mà không kèm theo phát thải 
chất ô nhiễm. Muốn đạt mức ô nhiễm bằng 0, có nghĩa là không 
có hoạt động kinh tế, là không phù hợp với xu thế phát triển. Vì 
vậy, ngoại ứng xảy ra là điều tất nhiên. Vấn đề là ngoại ứng đến 
mức nào để xã hội chấp nhận được. 

Môi trường có ba chức năng cơ bản, đó là: không gian sống 
cho con người và sinh vật; cung cấp các nguồn tài nguyên; nơi 
chứa đựng phế thải sản xuất và sinh hoạt°. Nhờ có chức năng 
thứ ba mà môi trường có khả năng hấp thụ, đồng hóa chất thải, 


1. Lê Quốc Lý (chủ biên): Giáo trình kinh tế môi trường, Nxb. 
Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014, tr. 35. 

2. Hoàng Xuân Cơ: Giáo trình kinh tế môi trường, Nxb. Giáo dục 
Việt Nam, Hà Nội, 2010, tr. 51. 

3. Xem thêm Hoàng Xuân Cơ: Giáo trình kinh tế môi trường, 
Sdd, tr. 54; Lê Quốc Lý (chủ biên): Giáo trình kinh tế môi trường, 
Sdd, tr. 39. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 13 


biến chúng thành những chất ít hoặc không độc hại, thậm chí 
là có lợi. Đây được xem như sức chịu tải của môi trường. Nếu 
lượng chất thải vừa phải, hoặc ít chứa chất gây ô nhiễm, sức 
chịu tải của môi trường bảo đảm. Nếu vượt quá ngưỡng cho 
phép, ô nhiễm môi trường xuất hiện. Vấn đề quan trọng là cân 
đối giữa các ngoại ứng tiêu cực với mức độ ô nhiễm để duy trì 
sản xuất và bảo đảm môi trường. 

Trong quá trình sản xuất, nếu có chi phí bên ngoài thì mức 
tối ưu xã hội của hoạt động sản xuất không trùng với mức tối 
ưu cá nhân. Làm thế nào để đạt được mức tối ưu xã hội của 
hoạt động sản xuất? Nhà kinh tế học Ronald Coase' đã đưa ra 
ý tưởng về quyền sở hữu thông qua thị trường để đạt được mức 
hoạt động tối ưu này. 

Quyền sở hữu liên quan đến quyền sử dụng tài nguyên, 
môi trường và xác lập quyền làm chủ tài nguyên thiên nhiên. 
Quyền sử dụng tài nguyên được giới hạn trong luật pháp mà 
xã hội quy định. Môi trường là nguồn lực, cho nên nó là một tài 
sản và có quyền sở hữu. Quyền sở hữu tài sản có thể thuộc về 
tư nhân hay cộng đồng. Khi quyền sở hữu về môi trường thay 
đổi, sẽ dẫn đến sự thay đổi giải pháp thị trường để đạt mức 
hoạt động tối ưu. Nếu không có sự điều chỉnh của thị trường, 

1. Ronald Harry Coase (1910-2013) là nhà kinh tế và tác giả người 
Anh. Ông là Giáo sư danh dự tại Trường Luật - Đại học Chicago. Coase 
được biết đến với hai bài nổi tiếng: “Bản chất của Công ty” (1987), 
trong đó giới thiệu các khái niệm về chi phí giao dịch để giải thích 
bản chất và giới hạn của các công ty, và “Vấn đề chi phí xã hội” (1960) 


cho thấy rằng quyền sở hữu rõ ràng có thể vượt qua những vấn đề của 
yếu tố bên ngoài. Ông nhận giải Nobel Kinh tế năm 1991. 


14 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


nhà sản xuất (người gây ô nhiễm) sẽ cố gắng hoạt động ở mức 
tối đa để thu lợi nhuận cao nhất. Xét hai trường hợp: 

- Trường hợp thứ nhất, nếu quyền sở hữu môi trường thuộc 
người bị ô nhiễm (chẳng hạn, Nhà nước quy định không được xả 
thải trong khu vực nào đó), người bị ô nhiễm sẽ không muốn bị 
ô nhiễm (dù rất ít), vô hình chung họ không muốn có hoạt động 
sản xuất. Nói cách khác, người sản xuất không được quyền gây 
ô nhiễm (không có ngoại ứng). Điều này trái với mục đích của 
người gây ô nhiễm. Vì vậy, sẽ xảy ra sự mặc cả (thông qua thị 
trường) giữa người gây ô nhiễm và người chịu ô nhiễm. Nếu 
người gây ô nhiễm đền bù cho người chịu ô nhiễm một khoản 
chi phí tối thiểu lớn hơn chi phí bên ngoài do ngoại ứng gây ra, 
người gây ô nhiễm vẫn thu được lợi nhuận lớn hơn nhiều so 
với chi phí phải bỏ ra để đền bù cho người chịu ô nhiễm. Thỏa 
thuận như vậy có lợi cho cả hai bên. 

- Trường hợp thứ hai, nếu quyền sở hữu môi trường thuộc 
người gây ô nhiễm (chẳng hạn, Nhà nước cho phép phát thải) 
thì họ sẽ hoạt động để có lượng sản phẩm tối đa, mức gây ô 
nhiễm lớn vì họ có quyền phát thải ra môi trường mà họ được 
sở hữu. Trong trường hợp này, người chịu ô nhiễm gánh chịu 
chi phí bên ngoài lớn. Vì vậy, họ muốn nhà sản xuất giảm 
mức hoạt động. Như vậy, sẽ xảy ra mặc cả giữa người gây ô 
nhiễm và người chịu ô nhiễm. Nếu người chịu ô nhiễm bỏ ra 
một khoản chỉ phí tối thiểu lớn hơn lợi nhuận mà nhà sản 
xuất bị thiệt hại do giảm mức sản xuất thì người sản xuất 
(người gây ô nhiễm) sẵn sàng chấp nhận. Điều đó có lợi cho 


người chịu ô nhiễm, mặc dù họ bỏ ra một khoản chi phí đền 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 15 


bù nhưng lại giảm được (tránh được) chi phí bên ngoài lớn 
hơn rất nhiều. 

Như vậy, không cần sự can thiệp của chính phủ, sự thỏa 
thuận giữa những người gây ô nhiễm và người chịu ô nhiễm 
thông qua thị trường vẫn có thể đạt được mức hoạt động tối ưu. 
Đó chính là lý thuyết Coase!. Lý thuyết này đóng vai trò quan 
trọng trong việc điều chỉnh ô nhiễm mà không cần sự can thiệp 
của chính phủ. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, lý thuyết này tỏ ra không 
thích hợp. Chẳng hạn, tác nhân gây ô nhiễm bao gồm nhiều 
nguồn, phía chịu ô nhiễm cũng không xác định rõ, lúc này, cần 
có sự can thiệp của chính phủ. Bên cạnh đó, môi trường trong 
trường hợp thỏa thuận thường là tài sản chung, tức là sự thỏa 
thuận chung giữa rất nhiều chủ thể, việc tìm ra chủ thể đại diện 
đứng ra thỏa thuận là rất khó. Trong những trường hợp như vậy, 
cần có sự can thiệp của chính phủ như ban hành các quy định về 
tiêu chuẩn ô nhiễm hoặc thuế ô nhiễm dựa vào mức thiệt hại do 
ô nhiễm gây ra. Một trong những loại thuế đó gọi là thuế Pigou, 
được đề xuất bởi nhà kinh tế học người Anh Arthur Cecil Pigou. 

1. Xem thêm Hoàng Xuân Cơ: Giáo trình kinh tế môi trường, 
Sđd, tr. 55-57; Lê Quốc Lý (chủ biên): Giáo trình kinh tế môi trường, 
Sđd, Nguyễn Mậu Trung, Vũ Thị Phương Thụy đồng chủ biên: Giáo 
trình kinh tế môi trường, Nxb. Tài chính, Hà Nội, 2010, tr. 54-57. 

2. Arthur Cecil Pigou (1877-1959) là nhà kinh tế học người 
Anh, là Chủ nhiệm Khoa Kinh tế chính trị học của Trường Đại học 
Cambridge năm 1908. Ông đã đào tạo và có ảnh hưởng đến nhiều 
nhà kinh tế ở Cambridge. Tác phẩm của ông bao gồm nhiều lĩnh vực 


về kinh tế, đặc biệt là kinh tế học phúc lợi, lý thuyết chu kỳ kinh 
doanh, thất nghiệp, tài chính công... 


16 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Trong tác phẩm “Ñinh tế học phúc lợi” được xuất bản 
ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, A. Pigou cho rằng, đối 
với một nền kinh tế lý tưởng thì giá cả các loại hàng hóa phải 
phản ánh đầy đủ các chi phí xã hội, kể cả chi phí môi trường 
(như chi phí khai thác tài nguyên, chi phí để phục hồi môi 
trường...) !. Nếu không, môi trường sẽ bị tàn phá do việc gây ô 
nhiễm mà không phải trả tiền. Cụ thể, nếu ta gọi chi phí mà 
nhà sản xuất phải bỏ ra để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm là x 
thì chi phí mà xã hội phải gánh chịu để có được sản phẩm ấy 
là một giá trị x' lớn hơn x vì chi phí x` còn bao gồm cả những 
tổn hại ô nhiễm môi trường mà xã hội phải gánh chịu. Điều 
này có nghĩa là chi phí của người sản xuất để cho ra một sản 
phẩm không phản ánh hết những chi phí mà xã hội phải gánh 
chịu để có được sản phẩm đó. Để khắc phục cho sự mất cân đối 
này, theo A. Pigou, Nhà nước cần phải can thiệp thông qua 
công cụ kinh tế như thuế và phí... Việc buộc người sản xuất 
phải trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm của mình thông qua 
việc nộp thuế và phí sẽ giúp giá trị x tiến đến gần giá trị x'. 
Chính sách này ngoài việc mang lại những hiệu quả kinh tế 
còn giúp bảo vệ thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
Khi nhà sản xuất nội vi hóa các phí tổn mà mình phải gánh 
chịu do hành vi gây ô nhiễm môi trường vào trong giá cả của 
hàng hóa thì sẽ khiến giá hàng hóa tăng lên. Giá cả tăng so 
với trước sẽ khiến lượng cầu giảm, từ đó nhà sản xuất sẽ thu 
hẹp lại quy mô sản xuất để cân bằng lượng cung - cầu. 

1. Nguyễn Thế Chinh (chủ biên): Áp dụng các công cụ kinh tế để 


nâng cao năng lực quản ]ý môi trường ở Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1999, tr. 17. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 17 


Nhờ vậy mà môi trường sẽ giảm bớt ô nhiễm'. Mặc dù quan 
điểm trên của A. Pigou còn có những hạn chế cần phải tiếp tục 
hoàn thiện nhưng nó đã đặt nền móng cho việc hình thành 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền?. 

Từ lý thuyết của R. Coase và A. Pigou, có thể nhận thấy, 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền ra đời xuất phát 
từ quan điểm cho rằng môi trường là một loại hàng hóa đặc 
biệt. Khi khai thác, sử dụng môi trường thì các chủ thể phải 
trả tiền. Nhà nước đứng ra để bán quyền tác động đó. Kinh tế 
chính trị học định nghĩa hàng hóa là sản phẩm của lao động 
có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua 
trao đổi mua - bán với nhau. Hàng hóa là một phạm trù lịch 
sử. Sản phẩm lao động mang hình thái hàng hóa khi nó là đối 
tượng mua - bán trên thị trường. Hàng hóa có thể ở dạng vật 
thể (hữu hình) hoặc ở dạng phi vật thể). 

Hàng hóa luôn có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử 
dụng. Môi trường đáp ứng yêu cầu của người mua (những 
người gây ô nhiễm) về số lượng và chất lượng, cho nên nó có 
giá trị sử dụng. Còn giá trị của môi trường được tạo ra bởi các 

`1, Philippe Bontems, Gilles Rotillon: Kinh tế học môi trường - 
Economie de lIenvironnement, Nguyễn Đôn Phước (dịch giả), Nxb. 
Trẻ, 2007, tr. 94. 

2. Peter Barnes: Chủ nghĩa tư bản phiên bản 3.0 - Capitalism 
3.0, Nguyễn Đình Huy (dịch giả), Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 
200/7, tr. 54. 

3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia 
các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình 


kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, 
tr. 118. 


18 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


chi phí cho việc khắc phục, cải thiện nó. Vì thế, môi trường 
cũng là hàng hóa, nhưng nó là một loại hàng hóa đặc biệt, vì 
môi trường mang tính cộng đồng, mọi người đều khai thác, sử 
dụng và tác động đến môi trường!. Các chủ thể phải trả tiền 
khi có hành vi khai thác, sử dụng các yếu tố môi trường (tiền bỏ 
ra để mua quyền khai thác, sử dụng, quyền tác động đến môi 
trường). Người được hưởng lợi từ việc trả giá này là toàn thể 
cộng đồng và nhà nước là người đại diện đứng ra thu tiền và sử 
dụng tiền để tiếp tục bảo đảm việc bảo vệ môi trường. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, yêu cầu quan trọng 
đặt ra đối với hoạt động bảo vệ môi trường, pháp luật môi trường 
nói riêng là thị trường hóa các yếu tố môi trường, coi yếu tố môi 
trường là hàng hóa. Những chủ thể muốn khai thác, sử dụng 
các yếu tố môi trường phải trả tiền mua quyền khai thác, sử 
dụng. Các yếu tố môi trường như: đất, nước, không khí, rừng, 
khoáng sản... vừa là môi trường sống của con người, vừa là tư 
liệu sản xuất cho quá trình phát triển kinh tế của con người. 

Hoạt động phát triển kinh tế, có thể nói, là một quá trình 
chuyển đổi vật chất và năng lượng. Chúng ta không thể tiêu 
hủy vật chất và năng lượng theo nghĩa tuyệt đối, nên chúng 
sẽ tái xuất hiện như chất thải và cuối cùng được thải ra môi 
trường. Nói cách khác, tất cả các hoạt động khai thác, sản xuất 
hay tiêu thụ tài nguyên cuối cùng đều đưa đến những sản phẩm 
phế thải bằng với lượng tài nguyên sử dụng cho các hoạt động này. 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 


giới hạn môi trường chỉ bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân 
tạo, không bao gồm các yếu tố tinh thần (khoản 1 Điều 3). 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 19 


Không thể nào có khả năng thu hổi (tái sinh) toàn bộ những 
sản phẩm phế thải để đưa vào lại chu trình tài nguyên. Mô 
hình này cho thấy nền kinh tế là một hệ thống chế biến nguyên 
liệu và chuyển đổi thành sản phẩm. Các nguyên liệu hữu dụng 
(gồm các tài nguyên không thể tái tạo như khoáng sản, dầu và 
những tài nguyên có thể tái tạo như lâm sản, thủy hải sản...) 
được hút vào hệ thống kinh tế, đó là những nguyên liệu đầu vào 
chủ yếu của khu vực sản xuất. Sau đó chúng trải qua một loạt 
những thay đổi trong quá trình chế biến và tính hữu dụng của 
chúng tạo thành những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Hàng 
hóa và dịch vụ sản xuất ra là hiện thân của một phần nguồn 
vật chất và nhiên liệu này sau đó đến tay người tiêu dùng. Tất 
cả các quá trình này đều tác động xấu đến môi trường ở các 
mức độ khác nhau. 

Bên cạnh đó, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
còn được xác lập trên cơ sở những ưu điểm của công cụ kinh 
tế trong bảo vệ môi trường'. Công cụ kinh tế là những cách 
thức mà qua đó chính phủ có thể thay đổi hành vi ứng xử của 
người dân nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường. Nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền có một hệ thống các công cụ kinh tế 
nhằm tác động vào chi phí và lợi ích trong hoạt động của các 
chủ thể họ thay đổi hành vi ứng xử sao cho theo chiều hướng 
có lợi cho môi trường. Các công cụ kinh tế được xây dựng dựa 


trên những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường 


1. Võ Trung Tín, Nguyễn Lâm Trâm Anh: “Thuế bảo vệ môi 
trường - hình thức thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền trong pháp luật môi trường Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập 
pháp, số 16 (272), 2014, tr. 36, 37. 


20 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


với mục đích điều hòa xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo 
vệ môi trường. Công cụ kinh tế là những phương tiện, chính 
sách có tác dụng làm thay đổi chi phí và lợi ích của những hoạt 
động kinh tế thường xuyên gây tác động đến môi trường nhằm 
mục đích tăng cường ý thức trách nhiệm của các chủ thể trước 
việc gây ra những tổn hại đến môi trường. Các công cụ kinh tế 
sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động có kế hoạch bảo 
vệ môi trường và tuân thủ pháp luật thông qua việc lồng ghép 
ch1 phí bảo vệ môi trường vào chi phí sản xuất, kinh doanh và 
giá thành sản phẩm. Công cụ kinh tế hoạt động theo cơ chế giá 
cả trên thị trường, thông qua việc thực hiện các hoạt động môi 
trường có thể giúp nâng cao hoặc hạ thấp chi phí, từ đó mà ảnh 
hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp. Công cụ kinh tế 
còn tạo ra khả năng lựa chọn cho các chủ thể cách ứng xử sao 
cho phù hợp với những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, hướng 
tới mục tiêu bảo vệ môi trường. 

Các công cụ kinh tế đã được xây dựng và áp dụng khá hiệu 
quả trong quản lý môi trường ở nhiều quốc gia trên thế giới. 
Công cụ thuế, phí môi trường được các quốc gia phát triển áp 
dụng sớm nhất, từ những năm 70 của thế kỷ XX. Sau đó, các 
công cụ kinh tế trong quản lý môi trường khác được xem xét, 
áp dụng tại các quốc gia phát triển. Về số lượng cũng như tính 
phổ biến của việc áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý 
môi trường ở quốc gia đang phát triển còn hạn chế nhưng các 
quốc gia này cũng đã bước đầu áp dụng một số công cụ kinh tế 
trong quản lý môi trường. Theo báo cáo của các nước thuộc Tổ 
chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm 1994, trong số 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 21 


14 nước điều tra, đã có 150 loại công cụ kinh tế được đề nghị áp 
dụng!. Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường được áp 
dụng tại các quốc gia trên thế giới rất đa dạng. Có thể kể đến 
một số loại công cụ kinh tế phổ biến và chủ yếu như: tài trợ, 
thuế, phí bảo vệ môi trường, ký quỹ, đặt cọc, giấy phép xả thải 
có thể chuyển nhượng?. 

Việc sử dụng công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường có 
những ưu điểm rất lớn như: giúp tiết kiệm và nâng cao hiệu 
quả của chỉ phí bỏ ra, giúp khuyến khích nhiều hơn sự đổi mới, 
cải tiến trong công nghệ sản xuất, kinh doanh; giúp tăng hiệu 
quả trong sử dụng các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, 
giúp việc quản lý môi trường trở nên linh hoạt và mềm dẻo, 
giúp thay đổi hành vi của cả người sản xuất và người tiêu dùng, 
định hướng hành động của mỗi chủ thể theo hướng ngày càng 
thân thiện hơn với môi trường. Chính vì thế, việc lựa chọn, xây 
dựng và áp dụng các công cụ kinh tế theo nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền vào hoạt động quản lý môi trường tùy 
thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia trên cơ sở tính đến 
hiệu quả kinh tế và bảo đảm tính công bằng khi thực hiện, có 
tính khả thi cao cũng như thực sự góp phần vào việc bảo vệ môi 
trường ở quốc gia mình. Như vậy, các công cụ kinh tế mang tính 
tương phản với những quy định hành chính có tính chất “mệnh 
lệnh - kiểm tra” thông thường. Tuy nhiên, biện pháp sử dụng 

1. Nguyễn Thế Chinh (chủ biên): Áp dụng các công cụ kinh tế để 
nâng cao năng lực quản lý môi trường ở Hà Nội, Sda, tr. 48,62. 

2. Lê Hồng Hạnh (chủ biên): Những nền tẳng pháp lý cơ bản 


của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, 
Trung tâm học liệu Đại học Sư phạm Hà Nội, 2002, tr. 327-338. 


22 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường cần phải được áp 
dụng đồng bộ, thường xuyên cùng với các biện pháp khác (biện 
pháp chính trị, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, biện pháp 
khoa học - công nghệ, biện pháp pháp lý). 

Được nhắc đến như là một nguyên tắc kinh tế vào những 
năm 1970, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiển sau đó 
được ghi nhận trong Hiệp ước HC (HC Treaty) năm 1987. Nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền bắt nguồn từ sáng kiến do 
Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD đề xuất hợp tác 
vào các năm 1972 và 1974. Ngay từ những năm 70 của thế kỷ 
XX, OECD và Cộng đồng chung châu Âu (CEE) đã đốc thúc các 
chính phủ thành viên khẩn cấp ban hành những luật lệ dựa trên 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Năm 1972, nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền được ghi nhận trong văn 
kiện của OECD! với ý nghĩa là “nguyên tắc được dùng để phân 
bổ chi phí cho các biện pháp ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm 
nhằm khuyến khích việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên môi 
trường khan hiếm và tránh làm ảnh hưởng tới đầu tư và thương 
mại quốc tế”. Tại bản Khuyến nghị ngày 14/11/1974 của Hội 
đồng Bộ trưởng OECD về việc áp dụng nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền, OECD ghi nhận rằng người gây ô nhiễm 
phải gánh chịu các chi phí cho các biện pháp ngăn ngừa và khắc 
phục ô nhiễm, các biện pháp này được quyết định bởi Nhà nước 


để môi trường trở về hiện trạng có thể chấp nhận được. 


1. Khuyến nghị về các nguyên tắc chỉ đạo liên quan đến các khía 
cạnh kinh tế và chính sách môi trường của OECD ngày 26/5/1972. 

2. OECD (1975), Environmental prmeciples and concepts, Örgamizatlon 
for EconomIc Co-operatlon and Development, Paris, p. 12. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 23 


OECD sau đó tiếp tục xây dựng nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền như một nguyên tắc buộc người gây ô 
nhiễm phải chịu chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục và 
cải thiện môi trường trong quyết định của cơ quan công quyền 
để bảo đảm môi trường trong tình trạng có thể chấp nhận được. 
Đến năm 1989, OBCD đã đưa thêm vào phạm vi điều chỉnh 
của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền những chi phí 
liên quan đến ô nhiễm ngẫu nhiên. 

Phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền đã phát triển theo thời gian để bao gồm cả 
phòng ngừa ô nhiễm ngẫu nhiên, kiểm soát ô nhiễm và chỉ 
phí làm sạch. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
ngày hôm nay là một nguyên tắc chung được công nhận 
trong luật môi trường quốc tế, và nó là nguyên tắc cơ bản 
trong chính sách môi trường của cả OECD và Liên minh 
châu Âu (EU). 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cũng đã được 
khẳng định trong Tuyên bố Rio De Janero tại Nguyên tắc số 16: 
“Các nhà chức trách của mỗi quốc gia nên cố gắng đẩy mạnh sự 
quốc tế hóa những chi phí môi trường và sử dụng các biện pháp 
kinh tế, căn cứ vào quan điểm về nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải chịu phí tổn ô nhiễm, với sự quan tâm đúng mức đối với 
quyền lợi chung của cộng đồng và không làm méo mó thương 


^ 


mại và đầu tư quốc tế”. 


1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổng cục Khí tượng 
thủy văn: Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 11. 


24 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền còn được đề 
cập cả trong kế hoạch thực hiện chương trình nghị sự và Hội 
nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững (WSSD) tại 
JjJohannesburg vào năm 2002, trong Hiệp ước thành lập Cộng 
đồng châu Âu và trong một số hiệp định đa phương về môi trường. 

Tại Hoa Kỳ, trước đây không chính thức công nhận nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền như một nguyên tắc rõ 
ràng hay chính sách quan trọng, nhưng vẫn đưa ra nhiều văn 
bản quy định về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 
Đạo luật Không khí năm 1970 (The Clean Air Act) và Đạo luật 
Nước năm 1977 (The Clean Water Act) yêu cầu các chủ thể 
phải trả một khoản chí phí tương xứng với tính chất và mức 
độ gây ô nhiễm với chi phí riêng của họ. Sự ra đời của Đạo 
luật CERCLA năm 1980 (The Comprehensrve lmvIronmental 
Response, Compensation and Liability Act) có thể coi là một cột 
mốc đáng chú ý trong sự phát triển của nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền tại Hoa Kỳ. CERCLA được ban hành bởi 
Quốc hội Hoa Kỳ vào cuối năm 1980, nhằm đáp ứng mối quan 
tâm của quốc gia về việc kiểm soát những chất thải độc hại đe 
dọa đến sức khỏe cộng đồng và các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
hữu hạn. CERCLA đã đánh dấu sự mở đầu của những nỗ lực 
trong việc xác định, kiểm tra và khắc phục những khách thể bị ô 
nhiễm thông qua công cụ kinh tế mà trước đây không được quy 
định rõ ràng trong bất kỳ văn bản pháp luật nào. CERLA áp đặt 
những yêu cầu về thu dọn và báo cáo đối với các chủ thể tư nhân 
cũng như các cơ sở liên bang, bằng cách: 

- Xác định những khu vực có tình trạng xả thải các chất độc 
hại đã diễn ra hoặc có khả năng xuất hiện và đe dọa nghiêm 
trọng đến đời sống con người và môi trường tự nhiên; 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 25 


- Có những hành động thích hợp và kịp thời để khắc phục 
tình trạng đó; 

- Yêu cầu các bên có trách nhiệm đối với việc xả thải các 
chất độc hại vào môi trường phải trả tiền cho các hoạt động 
dọn dẹp!. 

CERCLA đề cập hai hành động liên quan đến nguyên tắc, 
đó là: hành động loại bỏ, được xem như là phản ứng mang tính 
ngắn hạn nhằm giải quyết kịp thời vấn đề xả thải những chất 
độc hại đe dọa môi trường và sức khỏe cộng đồng; ngược lại, 
hành động khắc phục hậu quả là những hành vi mang tính dài 
hạn, nhằm giảm thiểu tối thiểu những nguy hiểm do việc xả 
thải chất độc hại mà trong thời gian ngắn không thể thực hiện 
được, bao gồm những những biện pháp lâu dài như ngăn chặn 
sự lan rộng của các chất gây ô nhiễm. 

CERLA còn bao gồm điều khoản trao quyền cho Cơ quan 
bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (The Dnited States Environmental 
Protecton Ageney, viết tắt là PA) trong việc hướng dẫn các 
công việc xử lý chất thải của chủ thể tư nhân và sử dụng các 
công cụ hòa giải, khuyến khích để có được sự hợp tác từ các chủ 
thể này. Thông qua CERCLA, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa 
Kỳ ban hành những quy định nhằm xử lý những chất thải độc 
hại đối với môi trường, bao gồm chế độ trách nhiệm nghiêm ngặt 
đối với các chủ thể gây ô nhiễm. Nếu các bên có trách nhiệm có 
thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, EPA sẽ thương lượng một 

1. J. Whitney Pesnell: The Contrbution Bar in CERCLA 


Settlements and lts kffect on the Liabihty of Nonsettlors, 58 DA. L. 
R.EV., 1997, p. 167, 190. 


26 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thỏa thuận hợp lý, nếu không, EPA có thể đơn phương áp đặt các 
biện pháp buộc bên có trách nhiệm phải thực hiện!. 

Sau sáu năm đầu thực hiện đạo luật CERLA, SARA 
(Superfind Amendments and Reauthor1zation Act), được 
thông qua vào năm 1986, phản ánh những kinh nghiệm từ 
quá trình và nêu ra một số sửa đổi và bổ sung. SARA nhấn 
mạnh tầm quan trọng của các biện pháp khắc phục hậu quả 
lâu dài và công nghệ xử lý các chất thải gây độc hại; vai trò 
của Nhà nước trong chương trình Superfund (chương trình 
của Chính phủ liên bang nhằm làm sạch những khu vực bị ô 
nhiễm bởi các chất thải độc hại) được tăng cường và khuyến 
khích sự tham gia tích cực của công dân trong việc xác định 
những biện pháp thích hợp cho hoạt động làm sạch và dọn 
dẹp môi trường. 

Đạo luật CERLA (sau đó là SARA) đã thể hiện khá rõ nét 
vai trò của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Ưu 
điểm của đạo luật này đó là xác định cụ thể các đối tượng nguy 
hiểm đối với môi trường, góp phần giúp cho EPA dễ dàng tính 
toán được chi phí mà người gây ô nhiễm phải trả và đưa ra 
những biện pháp xử lý hợp lý, kịp thời đối với từng trường hợp. 
Đạo luật về bảo tổn tài nguyên và thu hồi sản phẩm (RCRA) 
cũng như pháp luật về siêu quỹ (Superfund) của Hoa Kỳ cũng 
là những văn bản tiếp theo việc áp dụng nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền. 

1. lan Mamn: A ComparatIve study of the Polluter pay primciple 


and 1ts International normative effect on pollutive processes, 2009, 
pp. 17-20. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 27 


Trong khu vực OECD, nhiều nước đã sử dụng hai công cụ 
này từ những năm 1990 và cho đến nay đã có trên 150 loại công 
cụ được áp dụng ở châu Âu và châu Á trong đó có 10 loại công cụ 
được sử dụng phổ biến ở các nước trên thế giới (xem Phụ lục 1). 

Tại châu Âu, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
được thực hiện dưới nhiều hình thức nhưng cũng không ngoài 
mục đích yêu cầu người sử dụng hoặc gây ô nhiễm cho môi trường 
phải đáp ứng những chi phí cho việc thực hiện các quy định của 
môi trường. Trong đó, thuế, phí, và các khoản thu là những công 
cụ quan trọng thúc đẩy sự áp dụng hiệu quả nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền. Bằng cách yêu cầu người gây ô nhiễm 
hoặc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, môi trường bồi thường cho 
các hoạt động tác động xấu tới môi trường, các công cụ này có thể 
đem lại những biện pháp nhằm định hướng hành động thực tiễn 
đối với môi trường hiệu quả và tạo ra nguồn chi phí nhằm quản 
lý và điều hành chính sách môi trường, tài nguyên.! 

Ngoài ra, chi phí phục hồi được ban hành trong luật pháp 
của nhiều quốc gia, trong đó có thể kể đến Ôxtrâyha, Niu Dilân, 
Nam Phi, hay Aixơlen. Tại Ôxtrâylia, tất cả các hoạt động 
của Cơ quan quản lý ngành đánh bắt cá (Australan Fisherles 
Management Authority, viết tắt là AFMA) được chi phối bởi một 
tập hợp các mục tiêu pháp luật, bao gồm cả mục tiêu để phục 
hồi các chi phí của cơ quan này. Thông qua những chính sách 
của Chính phủ, tổng chi phí hoạt động của AFMA được chia về 

1. Clare Coffey and Jodi Newcombe: Institute for European 


Environmental Policy, London, The Polluter pays principle and 
Fisherles: The role of Taxes and Charges, 2010, pp. 3-3. 


28 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Chính phủ với những khoản thu của ngành công nghiệp đánh 
bắt cá cho chi phí phục hồi. Chính phủ sẽ chi trả cho những hoạt 
động đem lại lợi ích cho cộng đồng và ngành công nghiệp đánh 
bắt cá. 

Những chính sách của Chính phủ Ôxtrâylia được hình 
thành từ giữa những năm 1980 trên tiền đề: việc thụ hưởng 
những dịch vụ của Chính phủ thì phải đáp ứng những chi 
phí của những dịch vụ này, phù hợp với quan điểm người sử 
dụng phải trả tiền. Một cuộc điều tra vào năm 1994 đối với 
các thỏa thuận về thu hồi chi phí cho khối thịnh vượng chung 
thủy sản (Commonwealth Fïsheries) được quan tâm sâu sắc 
trong ấn phẩm của báo cáo Đánh giá chi phí phục hồi cho khối 
thịnh vượng chung về thủy sản (A review of Cost Recovery for 
Commonwealth Fisheries). Bàn báo cáo này đã phác thảo một 
chính sách và tập hợp các nguyên tắc cho việc thực hiện phục 
hồi chi phí trong khối thịnh vượng chung thủy sản. Theo đó, 
ngành công nghiệp sẽ trả 100% chi phí quản lý phục hồi. Chi 
phí này bao gồm chi phí hoạt động của Ủy ban Tư vấn quản 
lý (Management Advisory Committees, viết tắt là MAOs), cấp 
phép, các hoạt động của AFMA, chi phí phát triển và duy trì kế 
hoạch quản lý, và hoạt động giám sát!. 

Chính sách quốc gia của Nigiêria về môi trường cũng công 
nhận nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Khoản 1 
Chính sách quốc gia của Nigiêrla về môi trường quy định: 

1. Clare Coffey and Jodi Newcombe: Insfitute for European 


Environmental Pohcy, London, The Polluter pays principle and 
Fisherles: The role of Taxes and Charges, 2010, p. 7. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 29 


Nigiêria cam kết thực hiện một chính sách môi trường quốc 
gia nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững dựa trên việc quản 
lý hợp lý môi trường. Chính sách này, để thành công, phải được 
xây dựng dựa trên các nguyên tắc của pháp luật môi trường, 
trong đó có nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Người 
gây ô nhiễm phải phải chịu chi phí để ngăn ngừa và kiểm soát 
ô nhiễm. Chính sách này cũng thừa nhận rằng, các luật và các 
quy định về môi trường rất quan trọng, nhưng không thể đơn 
thuần giải quyết các vấn đề về môi trường và phát triển. Giá 
cả, thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ cũng 
đóng vai trò bổ sung trong việc định hình thái độ và hành vi 
đối với môi trường'. 

Ở Nam Phi, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
được áp dụng thông qua chính sách quản lý môi trường và 
thông qua các nội dung thể hiện trong Luật Quản lý môi trường 
quốc gia. Tại Bănglađét, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền được thể chế hóa trong các quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường năm 1995. Chính phủ Ấn Độ đã chấp nhận nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền vào năm 2006, trong khi 
Thái Lan đã thông qua nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền vào năm 1992 trong Luật Môi trường và các chiến lược bảo 
vệ môi trường cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cũng là nền tảng 
của pháp luật môi trường quốc tế về vấn đề ô nhiễm xuyên 

1. Gina Elvis-lmo: An analysis ofthe polluter pays princIple 


1n NÑigeria, ÙnIversity of Ibada Law đjJournal, Vol 1, No.1, 2016, 
p. 11. 


30 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


biên giới. Nghị định thư Kyoto năm 1997 yêu cầu các bên gây ô 
nhiễm phải chịu chi phí của việc giảm phát thải khí nhà kính, 
là một ví dụ về ứng dụng của nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền ở quy mô toàn cầu. 

Ở Việt Nam, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
được ghi nhận rõ nét nhất trong Luật Bảo vệ môi trường năm 
1998, theo đó “Tổ chức, cá nhân gây tổn hại môi trường do hoạt 
động của mình phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp 
luật”. Sau đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 tiếp tục 
ghi nhận bằng các quy định tương tự?. Những quy định này là 
sự ghi nhận gián tiếp về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền như một nguyên tắc của hoạt động bảo vệ môi trường. Các 
quy định cụ thể về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
lại được ghi nhận trong các văn bản cụ thể liên quan đến những 
nghĩa vụ tài chính gắn với hành vi gây ô nhiễm, tác động xấu 
đến môi trường, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Sự ghi nhận 
gián tiếp như vậy là điểm hạn chế trong việc cụ thể hóa nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền trong các quy định pháp luật 
về môi trường của Việt Nam cũng như bảo đảm thực thi. 

1. Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường năm 1993. 

3. Khoản ð Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 quy định: 
“Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gøây ô nhiễm, suy thoái môi trường có 
trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu các trách nhiệm 
khác theo quy định của pháp luật”. Khoản 8 Điều 4 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định: “Tổ chức, hộ 
gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải 


khắc phục, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm khác theo quy định 
của pháp luật”. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 31 


II. NỘI DUNG CỦA NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 


Nội dung cơ bản của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền được thể hiện ngay trong tên gọi của nó, đó là các chủ 
thể gây ra ô nhiễm môi trường phải chịu chi phí cho việc khắc 
phục, cải thiện môi trường bị ô nhiễm. Những người khai thác, 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên, những người có hành vi xả 
thải vào môi trường cũng như những người có hành vi khác gây 
tác động xấu tới môi trường đều phải trả tiền. “Người” ở đây có 
thể hiểu là một con người, cá nhân cụ thể, cũng có thể là một 
doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường. 

Các công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi thiệt 
hại gây ra cho môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của mình, phải đóng góp vào công tác phục hổi địa điểm bị ô 
nhiễm và Nhà nước phải bảo đảm việc các công ty phải chịu 
trách nhiệm về những tổn hại gây ra cho con người, cho sự đa 
dạng sinh học, cho môi trường, kể cả bầu khí quyển và các đại 
dương; chế độ trách nhiệm này bao gồm nghĩa vụ thanh toán 
tài chính cho các hoạt động tẩy độc và phục hồi. 

Theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, người 
gây ô nhiễm phải chịu mọi khoản chi phí để thực hiện các biện 
pháp làm giảm ô nhiễm do chính quyền thực hiện, nhằm bảo 
đảm các điều kiện môi trường ở mức chấp nhận được đối với sự 
tổn tại và phát triển. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền đòi hỏi các chỉ phí giải quyết ô nhiễm sẽ do những người 
gây ra nó phải trả. Mục tiêu trước hết của nó là tiếp thu các 
yếu tố ngoại ứng về môi trường của hoạt động kinh tế, do đó 


32 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


giá cả hàng hóa và dịch vụ phải phản ánh đầy đủ các chi phí về 
môi trường. Các bên gây ô nhiễm (được phép thực hiện nhưng) 
phải trả tiền cho những thiệt hại mà họ gây ra cho môi trường 
tự nhiên. 

Lúc mới ra đời, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền được xem là cách thức chuyển trách nhiệm xử lý chất 
thải từ các chính phủ (mà người đóng thuế để xử lý ô nhiễm 
chính là nhân dân) sang cho các chủ thể đã gây ra ô nhiễm. 
Bất kể một doanh nghiệp nào, trong quá trình hoạt động 
sản xuất sản xuất, kinh doanh mà thải ra các loại chất độc 
hại gây ô nhiễm môi trường, đều phải trả tiền. Theo nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, người gây ô nhiễm môi 
trường, cho dù là người sản xuất hay là người tiêu dùng, phải 
chịu trách nhiệm về các chi phí để khắc phục những tổn thất 
về môi trường mà chính họ gây ra; nói cụ thể hơn là người gây 
ô nhiễm môi trường phải nộp một số tiền tương ứng với mức 
ô nhiễm môi trường mà họ gây ra. Do trong nhiều trường hợp 
các tổ chức, cá nhân có thể thay đổi hành vi của mình theo 
hướng tránh hoặc làm giảm được mức độ ô nhiễm, nên việc xử 
lý ô nhiễm cần được tài trợ bởi chính những người đã gây ra 
nó. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền đòi hỏi người 
gây ô nhiễm phải chịu các chi phí phòng ngừa, kiểm soát và 
làm sạch ô nhiễm. 

Như đã trình bày, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền xuất phát từ những luận điểm khoa học của A. Pigou về 
nền kinh tế phúc lợi. Trong đó, nội dung quan trọng nhất đối 


với một nền kinh tế lý tưởng là giá cả các loại hàng hóa và 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 33 


dịch vụ có thể phản ánh đầy đủ các chi phí xã hội, kể cả các 
ch phí môi trường (bao gồm các chi phí chống ô nhiễm, khai 
thác tài nguyên cũng như những dạng ảnh hưởng khác tới 
môi trường). Giá cả phải phản ánh đúng những chi phí sản 
xuất và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Nếu không sẽ dẫn 
đến việc sử dụng bừa bãi các nguồn tài nguyên, làm cho ô 
nhiễm trở nên trầm trọng hơn so với mức tối ưu đối với xã hội. 
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền chủ trương sửa 
chữa những bất cập do không tính chi phí môi trường trong 
giá thành hàng hóa và dịch vụ hoặc tính thiếu bằng cách bắt 
buộc những người gây ô nhiễm phải tiếp thu đầy đủ chúng 
vào chi phí sản xuất. Với tư cách là một trong các nguyên tắc 
cơ bản và chủ yếu của công tác quản lý môi trường ở nhiều 
quốc gia trên thế giới, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền yêu cầu những người gây ô nhiễm phải trả tiền cho 
các tổn thất do ô nhiễm môi trường gây ra và các chi phí xử 
lý, hồi phục môi trường bị ô nhiễm, đồng thời người sử dụng 
các thành phần của môi trường cũng phải trả tiền cho việc sử 
dụng gây ra ô nhiễm đó. 

Nội dung của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền có 
thể xung đột với những quy định của hệ thống pháp luật quốc 
gia về những khoản trợ cấp môi trường. Trợ cấp môi trường 
sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực đối với môi trường khi 
nó được đầu tư để giảm thiểu ô nhiễm. Tuy nhiên, việc bỏ tiền 
của chính phủ như vậy có khả năng dẫn tới việc gây biến dạng 
thương mại quốc tế nếu các bên áp dụng không thống nhất 


cách thức trợ cấp môi trường, tạo ra sự bất bình đẳng trong 


34 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


cạnh tranh quốc tế. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền không cho phép trợ cấp cho những hành vi gây ô nhiễm, 
ngoại trừ những khu vực ô nhiễm mà ở đó đang phải gánh chịu 
những khó khăn về tài chính đáng kể. 

Cũng không loại trừ trường hợp các nước lợi dụng quy định 
trợ cấp môi trường để thực hiện trợ cấp sản xuất trá hình, bởi 
lẽ hiện nay trợ cấp môi trường là một ngoại lệ trong những quy 
định về trợ cấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Trợ 
cấp môi trường là công cụ kinh tế quan trọng được sử dụng ở 
rất nhiều nước châu Âu thuộc OECD. Trợ cấp môi trường bao 
gồm các dạng như trợ cấp không hoàn lại, các khoản cho vay ưu 
đãi, cho phép khấu hao nhanh và ưu đãi thuế. Chức năng chính 
của trợ cấp là giúp đỡ các ngành công nghiệp, nông nghiệp và 
các ngành khác khắc phục ô nhiễm môi trường khi tình trạng 
ô nhiễm môi trường quá nặng nề hoặc khả năng tài chính của 
doanh nghiệp không chịu đựng được đối với việc phải xử lý ô 
nhiễm môi trường. Trợ cấp này chỉ là biện pháp tạm thời, nếu 
vận dụng không thích hợp hoặc kéo dài có thể dẫn đến phi hiệu 
quả kinh tế, vì trợ cấp đi ngược lại với nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền. 

Trong chính sách và pháp luật môi trường quốc tế, nguyên 
tắc có mối liên hệ gần gũi nhất với nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền là nguyên tắc “Người hưởng lợi phải trả 
tiền” (Benefit Pays Principle, viết tắt là BPP). Nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền chủ yếu hướng tới việc phải 
xác định “người gây ô nhiễm phải chịu các khoản chi phí để 


thực hiện biện pháp (do cơ quan nhà nước quyết định) nhằm 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 35 


bảo đảm rằng môi trường luôn ở trạng thái có thể chấp được”, 
tập trung vào khía cạnh đầu ra và chủ yếu áp dụng khi tình 
trạng ô nhiễm môi trường đã xảy ra. Theo nguyên tắc ngăn 
ngừa ô nhiễm, thay vì chỉ chú trọng đến việc áp dụng chủ yếu 
phương pháp mệnh lệnh, hành chính trong nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền, chính phủ các quốc gia (đặc biệt là 
các quốc gia thuộc OECD) hướng tới việc áp dụng nguyên tắc 
người được hưởng lợi phải trả tiền thông qua việc áp dụng các 
công cụ kinh tế trong quản lý môi trường!. 

Khác với việc người gây ô nhiễm phải trả tiền, người hưởng 
thụ một môi trường đã được cải thiện cũng phải trả một khoản 
phí. Có thể hiểu nguyên tắc này là tất cả những ai hưởng lợi 
do có được môi trường trong lành, không bị ô nhiễm thì đều 
phải trả tiền. Nguyên tắc này đưa ra giải pháp cho vấn đề môi 
trường với một cách nhìn nhận riêng, nó chủ trương rằng việc 
phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện môi trường cần phải được 
hỗ trợ từ phía những người muốn thay đổi hoặc những người 
không phải trả giá cho việc gây ô nhiễm. 

Tuy nhiên, sự tranh luận về việc ai sẽ phải trả tiền cho 
hành vi gây ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Thuế Pigou tuân theo 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, do đó, người gây 
ra ô nhiễm cho dù là người sản xuất và/hoặc người tiêu thụ 
đều phải chịu trách nhiệm trả tiền cho chi phí tác hại hơn là 
để xã hội đang phải gánh chịu hầu hết chi phí này. Việc buộc 
người sản xuất nộp thuế ô nhiễm có phần chưa thật hợp lý, 


1. Bộ Thương mại: Thương mại - môi trường và phát triển bền 
vững ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 280-282. 


36 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


nhất là khi quyền sở hữu môi trường chưa được xác lập rõ. 
Thật vậy, buộc một xí nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường 
phải trả tiền cho tác hại ô nhiễm của họ xem ra là một ý tưởng 
công bằng. Tuy nhiên, khi sản xuất ở mức sản lượng Q* thì 
ô nhiễm cũng ở mức tối ưu W* nhưng xí nghiệp vẫn bị buộc 
phải trả thuế cho tất cả đơn vị sản phẩm sản xuất ra dưới mức 
này, làm như vậy có thật sự hợp lý hay không? Sự không chắc 
chắn này về tính công bằng của thuế Pigou giải thích tại sao 
những nhà làm chính sách đã không triển khai thực hiện nó'. 

BPP đã đưa ra cách tiếp cận khác trong việc tạo lập một cơ 
chế nhằm đạt được các mục tiêu về môi trường. Lấy ví dụ, BPP 
kiến nghị rằng những người sống ở hạ lưu của một con sông có 
thể cùng nhau tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường để 
bảo vệ nguồn nước sông khỏi bị ô nhiễm. BPP đưa ra các giải 
pháp bảo vệ môi trường với một cách nhìn nhận riêng. Việc 
cải thiện môi trường một khu vực ô nhiễm được xem xét theo 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, theo đó, những 
chủ thể gây ô nhiễm khu vực phải có trách nhiệm chi phí cho 
thiệt hại môi trường do họ gây ra. Thực tế đã có rất nhiều các 
nhà máy thường xuyên phải đóng phí về nước thải, chất thải 
rắn... Tuy nhiên, người ta thường không xét tới một khía cạnh 
khác là khi khu vực bị ô nhiễm được cải tạo sẽ có khá nhiều 
người được hưởng lợi và họ sẵn sàng trả một khoản tiền nhất 
định để đóng góp cho việc cải tạo. Vì vậy việc tính tới thu mức 
phí đóng góp cải thiện môi trường của những người được hưởng lợi 


1. Lê Quốc Lý (chủ biên): Giáo trình kinh tế môi trường, Sảd, 
tr. 34. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 37 


trực tiếp từ việc cải thiện môi trường là cần thiết, giúp giảm 
bớt gánh nặng ngân sách nhà nước. 

Ví dụ: Việc cải thiện môi trường một lưu vực sông. Sông ô 
nhiễm chủ yếu do ba nguồn: nước thải sinh hoạt của dân cư, nước 
thải bệnh viện và nước thải ra từ các nhà máy. Theo nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền, dân cư, nhà máy và bệnh viện 
là ba chủ thể có trách nhiệm phải trả chi phí cho thiệt hại môi 
trường do họ gây ra, nhưng điều đó chưa đầy đủ. Khi sông được 
cải tạo, khu vực sẽ thoát khỏi tình trạng ngập úng hằng năm, 
đặc biệt những người được hưởng lợi nhiều nhất là bộ phận dân 
cư sống hai bên bờ sông bởi cải tạo sông cũng có nghĩa là môi 
trường sống của họ được cải thiện. Vì vậy, sự kết hợp giữa vốn 
của Nhà nước, nguồn thu từ các khoản phí và thuế bảo vệ môi 
trường cùng với nguồn vốn huy động từ dân cư trong khu vực để 
cải tạo sông là phương án có tính khả thi và bền vững. 

Như vậy, nội dung chủ yếu của nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền là xác định chủ thể gây ô nhiễm và tiền 
họ phải trả cho hành vi gây ô nhiễm. Các hình thức trả tiền 
cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền được quy định trong pháp luật ở các quốc gia 
gắn liền với cách hiểu về chủ thể gây ô nhiễm và các căn cứ 
tính số tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc 
này. Tuy nhiên, thuật ngữ “ô nhiễm môi trường” có nhiều cách 
tiếp cận. Một cách khái quát, ô nhiễm môi trường làm thay 
đổi tính chất của môi trường theo chiều hướng xấu đi. Sự 
thay đổi này có thể là thay đổi trực tiếp hoặc gián tiếp các 
thành phần và đặc tính vật lý, hóa học, nhiệt độ, sinh học, 


j8 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


chất hòa tan, chất phóng xạ... theo hướng bất lợi đối với cuộc 
sống của con người, động, thực vật. Sự thay đổi đó chủ yếu do 
hoạt động của con người gây ra với quy mô, phương thức và 
mức độ khác nhau, có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, 
trong đó nguyên nhân chủ yếu là do các chất gây ô nhiễm. 
Chất gây ô nhiễm được các nhà môi trường học định nghĩa là 
chất hoặc yếu tố vật lý khi xuất hiện trong môi trường thì làm 
cho môi trường bị ô nhiễm. Thông thường, chất gây ô nhiễm là 
các chất thải, tuy nhiên, chúng còn có thể xuất hiện dưới dạng 
nguyên liệu, thành phẩm, phế liệu, phế phẩm... 

Khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, 
bổ sung năm 2018 định nghĩa: “Ô nhiễm môi trường là sự biến 
đổi các thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng 
xấu đến con người và sinh vật”. Khái niệm ô nhiễm môi trường 
theo Luật Bảo vệ môi trường được xem là căn cứ để xác định 
một hành vi có phải là hành vi gây ô nhiễm môi trường hay 
không. Theo đó, một hành vi bị coi là hành vi gây ô nhiễm môi 
trường phải thỏa mãn các dấu hiệu: 

Thứ nhất, có sự thay đổi tính chất môi trường. Sự thay đổi 
tính chất môi trường được hiểu là tình trạng môi trường với các 
chỉ số lý, hóa, sinh học thay đổi theo chiều hướng xấu đi, vượt 
quá khả năng tự lọc thải của môi trường, làm đảo lộn trạng 
thái cân bằng của môi trường. Lúc này, các chỉ số môi trường 
không còn phù hợp nữa và do đó, nó có thể dẫn đến sự thay đổi 
nồng độ khí ôxy, khí cácbon...trong không khí hay sự thay đổi 
thành phần các chất trong nước. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 39 


Thứ hai, phải có sự vi phạm quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
và tiêu chuẩn môi trường. Đó là mức giới hạn của các thông 
số về chất lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các 
chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các yêu cầu kỹ thuật và 
quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyển, các tổ chức ban 
hành hoặc công bố dưới dạng văn bản bắt buộc hoặc tự nguyện 
áp dụng để bảo vệ môi trường'. Điều đó có nghĩa rằng, không 
phải bất cứ hành vi nào tác động và làm thay đổi tính chất môi 
trường đều bị coi là hành vi gây ô nhiễm, mà đòi hỏi hành vi đó 
phải làm cho tính chất môi trường thay đổi theo hướng vượt quá 
hoặc thấp hơn mức giới hạn của những thông số nhất định. Đó 
là những chuẩn mực, giới hạn cho phép được quy định để phục 
vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về môi trường. 

Ô nhiễm môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 được hiểu ở góc độ hành vi 
gây tác động đến môi trường, làm cho môi trường chuyển biến 
theo chiều hướng xấu đi. Sự chuyển biến này có thể trong 
ngưỡng ô nhiễm cho phép hoặc vượt quá ngưỡng cho phép 
(hành vi vi phạm pháp luật môi trường). Ô nhiễm môi trường 
theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thường được 
tiếp cận ở hành vi hợp pháp, các chủ thể gây ô nhiễm phải 
thực hiện việc trả tiền như nghĩa vụ tài chính cho hành vi gây 
ô nhiễm của mình. Theo đó, người phải trả tiền theo nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền bao gồm những chủ thể có 
hành vi gây tác động xấu tới môi trường theo quy định của 


1. Khoản 5, khoản 6 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, 
sửa đổi, bổ sung năm 2018. 


40 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


pháp luật (gây ô nhiễm trong phạm vi khuôn khổ pháp luật 
cho phép), những chủ thể khai thác, sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên (được xác định chủ yếu vào mục đích, quy mô của việc sử 
dụng và ảnh hưởng đến môi trường của việc sử dụng) và chủ 
thể có hành vi xả thải vào môi trường. 

Qua thực tiễn áp dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu của công 
tác bảo vệ môi trường, phát huy sự ưu việt của việc sử dụng 
các công cụ kinh tế trong lĩnh vực môi trường mà nội dung của 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền đã không ngừng 
được mở rộng. Đối tượng phải trả tiền theo nguyên tắc không 
chỉ dừng lại ở những người gây ô nhiễm mà còn bao gồm cả 
những đối tượng khai thác, sử dụng các thành phần môi trường. 
Việc trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm không chỉ dừng lại ở việc 
thông qua các công cụ tài chính dưới dạng những nghĩa vụ phải 
thực hiện với Nhà nước như đề xuất của A. Pigou mà còn thông 
qua quan hệ thị trường như phí phải trả cho việc sử dụng dịch 
vụ, tiền mua hạn ngạch xả thải... 

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp gây tác động xấu 
đến môi trường đều phải trả tiền. Những trường hợp không 
phải trả tiền phụ thuộc vào pháp luật của mỗi quốc gia, thông 
thường là những chủ thể khai thác, sử dụng môi trường, tác 
động vào môi trường để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu mang 
tính tự nhiên thì không phải trả tiền. Ví dụ, hành vi hít thở 
không khí hằng ngày của con người, hành vi xả thải trực tiếp 
ra ao, hồ, kênh, sông gây ô nhiễm môi trường của những nhà vệ 
sinh ở đồng bằng sông Cửu Long... đều gây tác động xấu đến môi 


trường nhưng không thể áp dụng việc thu tiền. Hoặc trường hợp 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 41 


khai thác tài nguyên thiên nhiên, Điều 24 Luật Tài nguyên 
nước năm 1998 quy định những trường hợp khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước với quy mô nhỏ trong phạm vì gia đình hoặc 
khai thác, sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh không 
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (quy định này tiếp tục được 
nhắc lại trong Điều 44 Luật Tài nguyên nước năm 2012). Hay 
như trường hợp khai thác gỗ trong rừng sản xuất là rừng trồng 
bằng nguồn vốn tư nhân, chủ rừng tự quyết định việc khai 
thác. Luật Lâm nghiệp năm 2017 không quy định phải có giấy 
phép, chủ rừng cũng không thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho việc 
khai thác đó. Có thể hiểu, họ không phải trả tiền mặc dù có 
hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Về cơ bản, ở Việt Nam đang tồn tại các hình thức trả tiền 
theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền như sau: tiền 
phải trả cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên (thuế tài 
nguyên, đấu giá quyền khai thác tài nguyên), thuế bảo vệ môi 
trường, phí bảo vệ môi trường (đối với nước thải, khai thác 
khoáng sản), tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ (dịch vụ 
thu gom rác, dịch vụ quản lý chất thải nguy hại,...), tiền phải 
trả cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng (tiền thuê kết cấu hạ tầng 
trong khu công nghiệp bao gồm cả tiền thuê hệ thống xử lý 
chất thải tập trung), tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 
trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên... 

Trên thế giới, ngoài các hình thức trả tiền cho hành vi gây 
ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền như 
ở Việt Nam, còn tồn tại nhiều hình thức khác, chẳng hạn như 


tiền phải trả cho việc mua côta phát thải (côta ô nhiễm), 


42 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ 
rung, phí bảo vệ môi trường đối với sân bay, nhà ga, bến cảng... 
Thuế tài nguyên: là loại thuế thu vào hành vi khai thác 
tài nguyên thiên nhiên của các tổ chức, cá nhân. Đây là một 
trong các loại thuế thu vào hành vi sử dụng một số tài sản của 
quốc gia, đánh vào hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên 
của chủ thể. Hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên là sự 
kiện pháp lý làm phát sinh thuế tài nguyên. Thuế tài nguyên là 
một khoản thu của ngân sách nhà nước đối với người sử dụng 
các thành phần môi trường về việc sử dụng các dạng tài nguyên 
thiên nhiên trong quá trình sản xuất. Thuế tài nguyên có vai trò 
đặc thù trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động 
khai thác các nguồn tài nguyên của quốc gia. Mục đích của thuế 
tài nguyên là nhằm hạn chế những nhu cầu sử dụng tài nguyên 
không hợp lý; hạn chế các tổn thất tài nguyên trong quá trình 
khai thác và sử dụng; tạo nguồn thu cho ngân sách và điều hòa 
quyền lợi của các tầng lớp dân cư về việc sử dụng tài nguyên. 
Thuế môi trường (thuế bảo vệ môi trường hay thuế ô nhiễm 
môi trường): thu vào các sản phẩm, hàng hóa mà khi sử dụng sẽ 
gây ô nhiễm môi trường. Thuế môi trường có vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đầu tư, sản 
xuất và tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm bớt các tác động tiêu 
cực của sản xuất, tiêu dùng đến môi trường, giảm thiểu ô nhiễm 
và suy thoái về môi trường. Mục đích chủ yếu của việc sử dụng 
công cụ thuế bảo vệ môi trường là nhằm nâng cao nhận thức của 


các tầng lớp trong xã hội về ý thức bảo vệ môi trường, từ đó 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 43 


góp phần thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng sản phẩm gây 
ô nhiễm môi trường khi sử dụng. Thuế bảo vệ môi trường thu 
trên đơn vị sản phẩm gây ô nhiễm để buộc người tiêu dùng lựa 
chọn các sản phẩm ít ô nhiễm hơn, với giá cao hơn ở mức hợp lý 
hoặc hạn chế tiêu dùng (sử dụng tiết kiệm hơn) của sản phẩm 
gây ô nhiễm. Nó buộc các chủ thể gây ô nhiễm và các chủ thể liên 
đới phải chịu trách nhiệm về chi phí do hoạt động gây ô nhiễm 
của họ. Thuế bảo vệ môi trường còn góp phần thực hiện mục 
tiêu khác về môi trường như khuyến khích các hành vi “sạch 
hơn”, khuyến khích thực hiện các cuộc “cách mạng” thân thiện 
với môi trường, làm tăng giá sản phẩm, hàng hóa. Từ đó, có thể 
sử dụng thuế để kích thích và điều chỉnh sản xuất và tiêu dùng 
theo hướng bảo vệ môi trường. 

Phí bảo vệ môi trường: là khoản tiền phải trả cho Nhà nước 
của các tổ chức, cá nhân khi có hành vi xả thải vào môi trường 
hoặc có các hoạt động làm phát sinh nguồn tác động xấu đối 
với môi trường. Phí bảo vệ môi trường đánh vào các nguồn chất 
thải gây ô nhiễm (nước thải, chất thải rắn, khí thải) cũng như 
các nguồn tác động xấu khác tới môi trường (tiếng ồn, độ rung, 
sân bay, nhà ga, bến cảng...) và cả hoạt động khai thác khoáng 
sản. Về nguyên tắc, mức phí phải tương xứng với mức độ gây 
tác động xấu tới môi trường. 

Phí dịch vụ môi trường: thu vào hành vi sử dụng một số 
dịch vụ môi trường, mức phí tương ứng với các chi phí cho dịch 
vụ môi trường đó (dịch vụ cung cấp, xử lý nước sạch ở đô thị, 
dịch vụ cung cấp nước tưới ở nông thôn, dịch vụ thu gom và xử 


lý chất thải rắn đô thị, dịch vụ quản lý chất thải nguy hại...). 


44 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Côta phát thải hay côta ô nhiễm: là một loại giấy phép xả 
thải có thể chuyển nhượng, thông qua đó Nhà nước công nhận 
quyền các nhà máy, công ty... được phép thải một lượng chất 
thải nhất định vào môi trường. Trước tiên cần xác định tổng 
mức độ ô nhiễm tối đa có thể chấp nhận, sau đó phân bổ cho 
các nguồn thải bằng cách phát hành những giấy phép gọi là 
hạn ngạch hay côta gây ô nhiễm. Tổng số mức thải ghi trên 
các giấy phép phải bằng tổng mức thải tối đa có thể chấp nhận. 
Sau khi có mức phân bổ côta gây ô nhiễm ban đầu, người gây 
ô nhiễm có quyền mua hay bán các giấy phép thải tự do mua 
bán trên thị trường. Côta là biện pháp mềm dẻo, dễ sử dụng, 
dễ kiểm soát và tương đối công bằng. Các chủ dự án có thể 
thương lượng chuyển nhượng côta để giảm thiểu chi phí phát 
thải. Côta thường dành cho những nhà máy có chi phí xử lý ô 
nhiễm cao, còn chất thải sẽ được xử lý ở nhà máy có chi phí xử 
lý thấp hơn. 

Đặt cọc - hoàn trả: trong hoạt động bảo vệ môi trường, đặt 
cọc - hoàn trả thực chất là một cơ chế bảo đảm tài chính đối với 
các loại sản phẩm mà sau khi sử dụng phải được thu hồi hoặc 
tái sử dụng hoặc yêu cầu phải sử dụng một cách cẩn thận, mục 
đích là nhằm bảo đảm việc thu gom lại những thứ mà người 
tiêu thụ đã sử dụng vào một trung tâm để tái sử dụng hoặc 
tái chế. Hệ thống này đã đạt hiệu quả rất cao vì nó đã khuyến 
khích việc đặt cọc và tối thiểu hóa chất thải có hại tới môi 
trường. Đặc biệt trong nhiều trường hợp, tiền đặt cọc đã được 
tính trong giá bán hàng, người tiêu dùng không biết nhưng họ 


cảm nhận được nhiều lợi ích khi được nhận tiền từ việc trừ lại 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 45 


phế liệu cho người cung cấp hoặc các trung tâm thu gom. Trên 
thực tế nhiều nước đã áp dụng nó như một biện pháp để thu 
hồi lại các loại chai lọ thủy tỉnh trong công nghiệp bia, rượu, 
nước giải khát, khung xe trong công nghiệp sản xuất ô tô, pin 
hết điện trong công nghiệp sản xuất pin... 

Tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác 
tài nguyên: được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khai 
thác tài nguyên thiên nhiên. Pháp luật nhiều nước trên thế 
giới quy định các tổ chức, cá nhân này trước khi khai thác 
phải thực hiện việc ký quỹ tại tổ chức tín dụng trong nước. 
Mức ký quỹ phụ thuộc vào quy mô khai thác tài nguyên, 
mức độ gây tác động xấu đối với môi trường cũng như chỉ 
phí cần thiết để cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. 
Số tiền ký quỹ phải lớn hơn hoặc xấp xỉ với kinh phí cần 
thiết để phục hồi môi trường. Tổ chức, cá nhân ký quỹ được 
hưởng lãi suất phát sinh, được nhận lại số tiền ký quỹ sau 
khi hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường. Nếu tổ chức, cá 
nhân không thực hiện nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường 
hoặc thực hiện không đạt yêu cầu thì toàn bộ hoặc một phần 
số tiền ký quỹ được sử dụng để cải tạo, phục hồi môi trường 
nơi tổ chức, cá nhân đó khai thác. Hình thức ký quỹ cải 
tạo, phục hồi môi trường không chỉ giúp các quốc gia khỏi 
phải đầu tư kinh phí cho việc khắc phục môi trường bị ô 
nhiễm trong hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên 
mà còn nâng cao trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ 
môi trường của tổ chức, cá nhân, khuyến khích các hoạt 


động bảo vệ môi trường, bảo đảm lợi ích môi trường của 


46 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


cộng đồng, hỗ trợ cho việc thực thi các biện pháp hành chính 
trong bảo vệ môi trường!. 

Cần phân biệt rõ khi một chủ thể thực hiện hành vi trong 
khuôn khổ pháp luật cho phép nhưng có gây tác động tiêu cực 
đến môi trường thì họ phải trả tiền. Trường hợp một chủ thể 
thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật, họ sẽ bị xử phạt tùy 
theo mức độ vi phạm, đó có thể là xử phạt vi phạm hành chính 
với hình thức phạt tiền. Đó không phải là hình thức trả tiền 
cho hành vi khai thác, sử dụng môi trường mà là hình thức chế 
tài đối với hành vi vi phạm pháp luật. Tiền phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực môi trường là khoản tiền mà các tổ chức, 
cá nhân phải nộp khi có các hành vi vi phạm các quy định quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do được thực hiện 
một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy 
định của pháp luật phải bị phạt tiền. Cụ thể, là các hành vi 
vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường, gây ô 
nhiễm môi trường, vi phạm về quản lý chất thải, vi phạm quy 
định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ, vi phạm các quy định về thực hiện phòng, chống, khắc 
phục ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường... Các hình thức trả 
tiền cho hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền có đặc điểm quan trọng là hành vi gây ô nhiễm còn 

1. Xem thêm Trường Đại học Luật Hà Nội: Tập bài giảng Pháp luật 
môi trường trong kinh doanh, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2013, tr. 39-46; 
Nguyễn Ngọc Anh Đào: Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh tế 
trong bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 


luật học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã 
hội Việt Nam, Hà Nội, 2015, tr. 43-48. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 47 


trong giới hạn cho phép của pháp luật, trong khi tiền phạt vi 
phạm hành chính chỉ phát sinh khi có hành vi vi phạm quy định 
của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhưng chưa đến 
mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi các hình thức 
trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền phải 
có hậu quả là gây ô nhiễm môi trường (theo nghĩa rộng), thì các 
chủ thể vi phạm quy định pháp luật hành chính về lĩnh vực bảo 
vệ môi trường, dù hành vi đó có gây tác động xấu cho môi trường 
hay chưa vẫn phải chịu tiền phạt. Phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được xem như một trong những 
cách thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nộp tiền của chủ thể gây 
ô nhiễm khi có hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền nhưng họ không thực hiện. 

Bên cạnh đó, giữa các hình thức trả tiền cho hành vi gây ô 
nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền với tiền 
bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra cũng là vấn 
đề còn tranh luận. Cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác làm 
ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật, kể cả trường hợp người gây ô nhiễm môi 
trường không có lỗi. Quyền chủ thể là cách xử sự mà pháp luật 
cho phép chủ thể được tiến hành. Nói cách khác, quyền chủ thể 
là khả năng của chủ thể xử sự theo cách thức nhất định được 
pháp luật cho phép. Trong các hình thức trả tiền theo nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, các chủ thể có quyền gây ô 
nhiễm trong phạm vi pháp luật cho phép và ngược lại, họ phải 
có nghĩa vụ trả tiền cho các hành vi đó. Trả tiền cho hành vi 


gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 


48 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


là nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể, là cách xử sự mà Nhà nước 
bắt buộc họ phải tiến hành nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền 
của chủ thể khác. Nghĩa vụ pháp lý tự nó không phải là hành 
vi mà chỉ là sự cần thiết phải xử sự như vậy. Nếu sự cần thiết 
ấy được thể hiện trong hoạt động thực tiễn thì nghĩa vụ pháp 
lý đó đã được thực hiện. Trong khi đó, bồi thường thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường gây ra là một dạng trách nhiệm pháp lý, là 
hậu quả bất lợi đối với các chủ thể, thể hiện ở mối quan hệ đặc 
biệt giữa Nhà nước với các chủ thể, nhằm buộc bên gây ra thiệt 
hại cho chủ thể khác phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù 
những tổn thất về vật chất và tinh thần mà họ gánh chịu theo 
quy định của pháp luật. Theo đó, những người có hành vi gây 
ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường, 
làm suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường, tổn hại 
đến sức khỏe, tính mạng của con người, tài sản và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường cho chính những 
hành vi ấy. Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra 
là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng - một trong 
những chế định có lịch sử lâu đời của pháp luật dân sự. 

Tác giả cuốn sách đồng thuận với cách tiếp cận về các hình 
thức thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thông 
qua các nghĩa vụ tài chính trong các quy định pháp luật hiện 
hành của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển 
kinh tế, hành vi gây ô nhiễm môi trường cũng rất đa dạng. Do 
đó, việc tiếp cận nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền theo 
hướng đa chiều, pháp luật Việt Nam nên mở rộng phạm vi các 


hình thức thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 49 


Từ những phân tích trên, theo tác giả cuốn sách, nội dung 
của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền được hiểu là các 
chủ thể gây tác động xấu đến môi trường, xả thải vào môi trường 
và khai thác các yếu tố môi trường phải trả tiền cho hành vi gây 
ô nhiễm của mình thông qua các nghĩa vụ tài chính và các hình 
thức trả tiền khác. Tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm được 
sử dụng để cải tạo, phục hồi môi trường, bù đắp những tổn thất 
về môi trường theo quy định pháp luật của từng quốc gia. 


II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 


1. Mục đích của nguyên tắc 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, trước hết 
nhằm mục đích bảo đảm sự công bằng trong việc khai thác, 
sử dụng và bảo vệ môi trường. Môi trường là của chung, nếu 
như môi trường xấu đi thì tất cả các chủ thể trong phạm vi ảnh 
hưởng đều phải gánh chịu, trong khi sự đóng góp vào việc làm 
xấu đi của môi trường là không giống nhau. Sẽ có những chủ 
thể trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như 
tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa... gây ra ô nhiễm môi trường lớn 
hơn các chủ thể khác. Không thể so sánh một người đi bộ đến 
nơi làm việc với những người sử dụng xe đạp, xe buýt; càng 
không thể so sánh những người sử dụng xe gắn máy, hoặc ô tô 
đến nơi làm việc. Cũng như không thể đánh đồng việc xả thải 
của một doanh nghiệp dệt nhuộm với quy mô vài chục nhân 
công, hoạt động trong cụm làng nghề tập trung với việc xả thải 


của một doanh nghiệp sản xuất thép với hàng trăm nhân công 


50 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mức độ ô nhiễm của 
các chủ thể là khác nhau. Người nào gây ra ô nhiễm cho môi 
trường nhiều hơn thì phải thực hiện những nghĩa vụ pháp lý 
nặng hơn - đây là lẽ công bằng tối thiểu. 

Giả sử một nhà máy sản xuất thép gây ô nhiễm môi trường, 
khi đó mỗi đơn vị thép sản xuất ra sẽ tạo ra chi phí (tổn thất) 
cho xã hội. Như vậy, chi phí xã hội của quá trình sản xuất thép 
lớn hơn chi phí của nhà sản xuất, nghĩa là tại mỗi mức sản lượng 
thép tương ứng, chi phí xã hội là tổng của chi phí mà nhà sản 
xuất bỏ ra cộng với chi phí của những người ngoài cuộc bị ảnh 
hưởng. Nhà nước có thể điều tiết bằng cách đánh thuế và phí 
trên mỗi tấn thép. Đây chính là tiếp thu các yếu tố môi trường 
vào trong giá thành của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Việc này 
là để tạo sự công bằng trong hưởng dụng và bảo vệ môi trường. 

Trong thực tế, các cơ quan quản lý nhà nước có thể ban 
hành các chính sách, quy định nhằm ngăn cấm hoặc hạn chế 
một hành vi nào đó trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đây chính 
là biện pháp mang tính mệnh lệnh - hành chính. Tuy nhiên, việc 
ban hành các quy định này là không hề đơn giản vì phải căn cứ 
vào rất nhiều yếu tố. Trong khi đó, việc sử dụng công cụ kinh 
tế trên cơ sở nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là biện 
pháp mang tính thị trường, có hiệu quả cao hơn hẳn vì tạo ra 
ch1 phí thấp nhất cho xã hội. Lấy ví dụ, có hai nhà máy sản xuất 
nhôm và thép, mỗi nhà máy xả 100 tấn chất thải/năm. Cơ quan 
quản lý có thể áp đặt quy định mỗi nhà máy chỉ có thể xả tối đa 
80 tấn chất thả1/năm. Tuy nhiên, việc quy định ngưỡng tối đa 80 


tấn chất thải/năm không thúc đẩy các nhà máy cắt giảm ô nhiễm 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 51 


khi chưa đạt đến mức này. Việc áp dụng nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền bằng cách áp đặt một khoản phí trên mỗi 
tấn chất thải sẽ giúp đạt được mức ô nhiễm mong muốn bằng 
cách điều chỉnh mức phí. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền rõ ràng tạo động lực mạnh hơn trong trường hợp này, 
khi đó các nhà máy sẽ có nhiều lựa chọn. Nếu chi phí cắt giảm 
ô nhiễm thấp, các nhà máy sẽ cắt giảm để tránh thuế, còn nếu 
chi phí này cao, các nhà máy có thể cắt giảm một phần và chấp 
nhận nộp phí. 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền còn tác động 
vào lợi ích kinh tế của các chủ thể, thông qua đó tác động 
đến hành vi xử sự của các chủ thể đối với môi trường theo 
hướng có lợi cho môi trường. Nếu có một sự so sánh ví von 
giữa chai bia và lon bia, nếu có cùng dung tích thì giá thành 
lon bia bao giờ cũng cao hơn chai bia. Sở dĩ bia lon đắt hơn 
vì tiền bỏ ra mua bia không chỉ là tiền mua bia trong lon 
mà còn tiền mua vỏ lon, trong khi chai bia thì không. Thuế 
đánh vào lon bia bao giờ cũng cao hơn chai bia vì lon bia là 
sản phẩm không thân thiện với môi trường, Nhà nước phải 
bỏ ra khoản tiền để xử lý lon bia sau khi tiêu thụ. Hay như 
giữa hai doanh nghiệp cùng nhập khẩu dây chuyển sản xuất 
ra một loại sản phẩm có khấu hao nguyên liệu như nhau, độ 
bền như nhau, mẫu mã như nhau nhưng có thể việc xử lý 
nước thải của hai doanh nghiệp khác nhau. Điều này có thể 
dẫn đến giá thành bán sản phẩm khác nhau vì có sự cạnh 
tranh về công nghệ, sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc quy 
định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Như thế, có thể 


52 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


kích thích được hành vi của người sản xuất và người tiêu 
dùng theo hướng có lợi cho môi trường. 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền định hướng 
hành vi tác động của các chủ thể vào môi trường theo hướng 
khuyến khích những hành vi tác động có lợi cho môi trường 
thông qua việc tác động vào chính lợi ích kinh tế của họ. Chẳng 
hạn, việc đánh thuế bảo vệ môi trường sẽ giúp nâng cao nhận 
thức của các tổ chức, cá nhân đối với môi trường. Thuế bảo vệ 
môi trường góp phần hạn chế sản xuất và tiêu dùng các sản 
phẩm gây ô nhiễm, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản 
phẩm thay thế hoặc hạn chế tiêu dùng sản phẩm gây ô nhiễm. 
Từ đó hướng tới tiết kiệm cá nhân, tiết kiệm xã hội, giảm ô 
nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý ô nhiễm. Thuế bảo vệ 
môi trường nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đầu tư, 
sản xuất và tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích 
sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm bớt các tác động 
tiêu cực của sản xuất, tiêu dùng đến môi trường, giảm thiểu ô 
nhiễm và suy thoái về môi trường. 

Tương tự, một trong những lợi ích của việc áp dụng đúng 
mức phí bảo vệ môi trường là cho phép các nhà sản xuất và 
người tiêu dùng được chủ động trong việc giảm thiểu chi phí 
để đạt được mục tiêu môi trường. Phí bảo vệ môi trường là một 
trong những công cụ kinh tế và là hình thức trả tiền theo nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền rất phổ biến và được áp dụng 
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho kiểm soát ô nhiễm 
trên thế giới. Theo đó, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải 
là hình thức phí tính cho các nguồn gây ô nhiễm tại thời điểm 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 53 


“cuối đường ống” thải, là hình thức thu phí trực tiếp đối với các 
chất gây ô nhiễm môi trường. Hình thức phí này sẽ làm cho chi 
phí của các nhà sản xuất cao hơn, tuy nhiên họ có thể chuyển 
phí này vào giá thành sản phẩm và người phải chịu phí ở đây 
là khách hàng, người tiêu thụ sản phẩm. Chính vì thế, cần có 
chính sách khuyến khích người tiêu thụ các sản phẩm không có 
hại đến môi trường. Việc sử dụng phí bảo vệ môi trường cho phép 
các nhà sản xuất lựa chọn phương án ít tốn kém hơn đối với công 
tác bảo vệ môi trường. Căn cứ chính để xác định mức phí bảo vệ 
môi trường đối với chất thải thường là lượng thải, hàm lượng các 
chất gây ô nhiễm và đặc tính của các chất gây ô nhiễm. 
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiển còn có mục 
đích quan trọng là tạo nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ 
môi trường. Nhu cầu tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi 
trường ở hầu hết các quốc gia đều rất lớn. Chẳng hạn, tại Việt Nam, 
hằng năm, Nhà nước dành 1% tổng chi ngân sách để chi cho sự 
nghiệp bảo vệ môi trường', trong khi nhu cầu tài chính cho bảo 
vệ môi trường rất cao. Khoảng 24.246 tỷ đồng được chi hằng 
năm để “đầu tư phát triển”, tức chi cho các chương trình, dự án 
của ngành tài nguyên và môi trường; ngành cấp nước và xử lý 
rác thải, nước thải và chi lồng ghép từ nhiều chương trình như 
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn, Chương trình 
khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, Chương trình 
1. “Bảo vệ môi trường chiếm 1% tổng chi ngân sách nhà nước”, 
http:/dantr1.com.vn/kinh-doanh/bao-ve-mo1-truong-chiem-1-tong- 


chi-ngan-sach-nha-nuoc-20160905064043822.htm, (truy cập ngày 
06/9/2016). 


54 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


ứng phó với biến đổi khí hậu...) !. Nếu tính cả nhu cầu đầu tư 
xử lý chất thải sinh hoạt tại các khu vực dân cư tập trung, đầu 
tư phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, trồng rừng 
và tái trồng rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thì 
nhu cầu tài chính cho bảo vệ môi trường của Việt Nam hiện 
nay là rất lớn. Việc ban hành các chính sách thuế và phí nhằm 
mục tiêu bảo vệ môi trường đã huy động được một nguồn kinh 
phí đáng kể cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam. 

2. Yêu cầu của nguyên tắc 

Để thực hiện nguyên tắc thì phải bảo đảm những yêu cầu: số 
tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm phải tương xứng với tính 
chất và mức độ gây tác động xấu đến môi trường; tiền phải trả cho 
hành vi gây ô nhiễm phải đủ sức tác động đến lợi ích, đến hành 
vi của các chủ thể. Tiền ỏ đây phải mang tính ngang giá nhưng 
không phải thu mang tính tượng trưng, phải thu đúng, thu đủ. 

Ví dụ, để hạn chế việc sử dụng các phương tiện giao thông 
cơ giới, Nhà nước áp dụng thí điểm thu phí bảo vệ môi trường 
đối với các phương tiện này, đối với xe gắn máy, 300.000 đồng/xe/ 
năm và xe ô tô, 5.000.000 đồng/xe/năm. Mục đích thu nhằm tạo 
sự công bằng cho các chủ thể sử dụng, đánh vào hành vi gây ô 
nhiễm để các chủ thể hạn chế sử dụng các phương tiện này, đồng 
thời tạo nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường. Tuy 
nhiên, việc thu như thế là thu bình quân, mang tính cào bằng và 
không thể làm giảm lượng xe lưu thông vì có xe sử dụng nhiều, 

1. “Chi cho bảo vệ môi trường mỗi năm gần 26.400 tỷ đồng”, 


http:/www.thesaIgontimes.vn/160849/Ch1-cho-bao-ve-moI-truong- 
moI-nam-gan-26400-ti-dong.html, (truy cập ngày 01/6/2017). 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 5B 


xe sử dụng ít, xe mới, xe cũ, mức độ tác động xấu đến môi trường 
của từng xe là khác nhau. Nếu thu phí bảo vệ môi trường bằng 
cách tính vào giá xăng dầu thì sẽ bảo đảm mức độ gây ô nhiễm 
môi trường của các phương tiện giao thông cơ giới tỷ lệ thuận 
với lượng xăng dầu được tiêu thụ và tỷ lệ thuận với tiền chủ xe 
phải trả. Lúc này sẽ góp phần hạn chế lưu thông, vừa bảo đảm 
nguồn thu ngân sách. Việc thu phí qua giá xăng dầu được đánh 
giá là phương pháp dễ thu, dễ nộp và chi phí xã hội thấp, do đó 
có nhiều loại phí được đề xuất thu theo cách này. Đó cũng chính 
là cách áp dụng thuế bảo vệ môi trường hiện nay. 

Việc đánh thuế và phí được xem là công cụ kinh tế để điều 
tiết việc sử dụng mặt hàng xăng dầu, từ đó vừa hạn chế khí 
thải gây ô nhiễm vừa tạo nguồn thu đầu tư trở lại cho môi 
trường. Lúc này sẽ góp phần hạn chế lưu thông, giải quyết sự 
tắc nghẽn giao thông, giảm bớt lượng khí thải vào môi trường, 
đồng thời cũng tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên 
nếu việc thu phí này thấp quá (100 đồng/1 lít xăng chẳng hạn), 
sẽ không tác động đáng kể gì và người ta vẫn chấp nhận bỏ tiền 
ra để nộp vì thu như thế là thu tượng trưng. 

Quy định tại Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, 
sửa đổi, bổ sung năm 2018 của Việt Nam là một ví dụ về việc 
sự thể hiện yêu cầu của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền vào trong pháp luật quốc gia, theo đó mức phí bảo vệ môi 
trường phải được quy định trên cơ sở khối lượng chất thải ra 
môi trường, quy mô ảnh hưởng tác động xấu đối với môi trường 
cũng như mức độ độc hại của chất thải, mức độ gây hại đối với 


môi trường và sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 


56 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Nếu số tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm không tương 
xứng với tính chất, mức độ gây tác động xấu đến môi trường, 
không đủ sức tác động đến lợi ích và hành vi của các chủ thể có 
liên quan thì sẽ không bảo đảm được công bằng, hợp lý trong 
việc hưởng dụng và bảo vệ môi trường, không định hướng được 
hành vi tác động của các chủ thể vào môi trường theo hướng có 
lợi cho môi trường. Đồng thời, nguồn kinh phí cho hoạt động 
bảo vệ môi trường sẽ không được bảo đảm trong những trường 
hợp này. Nói cách khác, nếu số tiền phải trả không ngang giá 
mà chỉ mang tính tượng trưng thì các chủ thể sẽ sẵn sàng chấp 
nhận bỏ tiền ra để đóng mà không quan tâm đến hậu quả xảy 
đến cho môi trường, khi đó sẽ không thể hạn chế việc gây ô 
nhiễm môi trường của các chủ thể. 

Theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thì những 
chủ thể gây ra ô nhiễm phải chịu chi phí cho việc cải thiện môi 
trường bị ô nhiễm. Đó là điều hiển nhiên, nhưng vấn đề quan 
trọng là số tiền mà người gây ô nhiễm phải trả sẽ được tính 
toán theo các căn cứ nào, để có thể thu nhằm bảo đảm các mục 
đích và yêu cầu của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 
Trong thực tế, việc đưa ra cách thức tính toán hợp lý đối với số 
tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm gặp rất nhiều khó khăn, 
đặc biệt là việc lựa chọn các chỉ tiêu thích hợp với mỗi loại sản 
phẩm của từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, để trên cơ sở đó 
tính toán một cách tương đối chính xác số tiền phải nộp là vấn 
đề rất nan giải. Thực tiễn áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền ở các nước cho thấy số tiền phải trả cho hành vi gây 
ô nhiễm thường được tính theo các cách thức sau đây: 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 57 


Tiền phải trả có thể được tính căn cứ vào khối lượng tiêu 
thụ các nguyên, nhiên vật liệu đầu vào. Theo đó, nếu các loại 
nguyên, nhiên, vật liệu được sử dụng cho quá trình sản xuất 
là nguyên nhân phát sinh ô nhiễm môi trường thì chúng phải 
chịu một mức thuế hoặc phí tương đương với mức độ ô nhiễm 
môi trường mà chúng gây ra. Phương pháp này có rất nhiều 
ưu điểm, như: để hạn chế tối đa, thậm chí tránh được số tiền 
phải nộp, các chủ thể phải tích cực tìm kiếm và sử dụng các loại 
nguyên, nhiên vật liệu thích hợp với các yêu cầu của việc bảo vệ 
môi trường, thông qua đó khuyến khích việc tăng cường sử dụng 
các nguyên, nhiên vật liệu sạch, thân thiện với môi trường. 

Số tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm còn có thể được tính 
dựa vào khối lượng sản phẩm được sản xuất ra. Phương pháp này 
đơn giản và dễ thực hiện nhưng có một số nhược điểm là: khó có thể 
xác định được tỷ lệ thu hợp lý và không bảo đảm công bằng giữa các 
cơ sở sản xuất - kinh doanh; nó có thể gây bất lợi cho các cơ sở sản 
xuất áp dụng công nghệ mới, hoặc bất lợi cho các doanh nghiệp đã 
triển khai thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường. 

Đặc biệt, số tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm có thể 
được tính theo mức độ gây ô nhiễm môi trường của hành vi đó. 
Theo phương pháp này, việc xác định số tiền phải dựa vào quy 
mô, tính chất hoạt động và mức độ gây ô nhiễm môi trường 
của từng doanh nghiệp cụ thể. Điều đó đòi hỏi cần phải nghiên 
cứu xem xét hoạt động của từng doanh nghiệp một cách toàn 
diện để thông qua việc thu tiền, Nhà nước có thể kiểm soát 
chặt chẽ và điều tiết kịp thời các hoạt động của từng doanh 
nghiệp trong lĩnh vực bảo vệ và quản lý môi trường. Các cơ 
quan chức năng cũng phải chú ý tới việc điều chỉnh số tiền phải 


58 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


trả một cách hợp lý, bảo đảm phù hợp với những thay đổi về 
mức độ gây ô nhiễm môi trường của từng doanh nghiệp. Như 
vậy, nếu khối lượng chất thải của một doanh nghiệp nào đó 
càng lớn, hàm lượng chất độc hại càng cao, tính chất các chất 
độc hại càng nguy hiểm, thì mức tiền doanh nghiệp phải nộp 
càng nhiều. Nếu như doanh nghiệp nào thải ra môi trường 
càng nhiều chất thải nguy hại thì Nhà nước sẽ đánh thuế nặng 
vào doanh nghiệp đó, dẫn đến doanh nghiệp sẽ khó có thể phát 
triển mở rộng sản xuất - kinh doanh. Điều này làm cho doanh 
nghiệp phải đổi mới công nghệ hạn chế chất thải ra môi trường. 
Trong thực tế, việc tính này khá phức tạp, vì phần lớn các doanh 
nghiệp đều có nhiều loại chất thải khác nhau (chất thải rắn, khí 
thải, nước thải...), thành phần các chất độc hại có trong các chất 
thải cũng thường phức tạp, lại có sự thay đổi theo từng kỳ, hơn 
nữa việc xác định hàm lượng chất độc hại có trong chất thải để 
tính thuế đòi hỏi phải có trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại. 

Số tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm còn có thể được 
tính căn cứ vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Trên lý thuyết, 
lợi nhuận trước thuế của một doanh nghiệp được tính bằng 
hiệu số giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của doanh nghiệp 
trong kỳ kế hoạch. Phương pháp này do đó rất đơn giản và dễ 
thực hiện, nó phản ánh được một cách trực tiếp các chi phí về 
môi trường mà doanh nghiệp phải nộp. Vấn đề được đặt ra là: 
tỷ lệ thu là bao nhiêu phần trăm trên tổng lợi nhuận trước 
thuế của doanh nghiệp, làm sao bảo đảm cân đối được lợi ích 
của doanh nghiệp và xã hội, bảo đảm một mặt Nhà nước vẫn 
có được nguồn thu cần thiết nhưng mặt khác, doanh nghiệp 
cũng không bị thiệt thòi. Cơ sở để xác định tỷ lệ thu phụ thuộc 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 59 


vào mức độ gây ô nhiễm môi trường mà doanh nghiệp gây ra. 
Thông thường chính quyền các nước thường quy định một tỷ lệ 
thu vừa phải, rồi điều chỉnh lên từng bước, ở mức doanh nghiệp 
có thể chịu đựng được vào từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội. 

Mặc dù nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền không 
còn xa lạ đối thế giới hiện nay, nhưng việc áp dụng thực hiện 
nguyên tắc này xem ra vẫn chưa có tính toàn diện. Đã có khá 
nhiều tranh luận về việc giải thích cụ thể nguyên tắc này. Một 
trong những vấn đề thường xuyên đó là vai trò tương đối của 
quy định so với công cụ kinh tế trong việc thực hiện nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, có nghĩa là số tiền phải trả 
cho hành vi gây ô nhiễm có đủ sức tác động đến lợi ích, hành vi 
của các chủ thể và liệu người gây ô nhiễm có trả toàn bộ chi phí 
cho việc kiểm soát và phục hổi môi trường hay không. Trường 
hợp thu phí và các công cụ kinh tế khác được sử dụng cũng rất 
khác nhau, có thể nhằm nâng cao nguồn phí chi trả cho việc bảo 
vệ môi trường, hoặc đôi khi bao gồm cả việc khôi phục lại môi 
trường. Trong một số trường hợp, phí phải trả này có liên quan 
chặt chẽ tới từng cá nhân gây ô nhiễm, qua đó khuyến khích rõ 
ràng trong việc thay đổi hành vi của các chủ thể!, trong khi điều 
đó lại không được đề cập trong những lĩnh vực khác. Vấn đề đặt 
ra là mỗi quốc gia phải sử dụng các phương pháp tính thuế thích 
hợp để vừa bảo đảm được nguồn thu cho ngân sách nhà nước, 
vừa khuyến khích được doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, 
chú trọng vào việc xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường. 

1. Võ Trung Tín: “Về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền - 


kinh nghiệm nước ngoài và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam”, 
Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06(85), 2014, tr. 30. 


60 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


IV. MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 
VỚI CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC CỦA LUẬT MÔI TRƯỜNG 


1. Quan niệm về các nguyên tắc của luật môi trường 
Nguyên tắc, hiểu theo nghĩa chung nhất, là “điểu cơ bản 
định ra, nhất thiết phải tuân theo một loạt việc làm”, hoặc 
“những quy định, phép tắc, tiêu chuẩn làm cơ sỏ, làm chỗ dựa để 
xem xét, làm việc”. Ö cách tiếp cận này, nguyên tắc được xem là 
chuẩn mực, căn cứ vào đó để thực hiện một công việc, hoạt động. 
Dưới góc độ pháp lý, thuật ngữ “nguyên tắc” có nguồn gốc từ 
tiếng latinh (pricipium), có nghĩa là “nền tảng, tư tưởng chủ đạo, 
là khởi đầu của một hiện tượng nào đó (học thuyết, tổ chức, hoạt 
động, và các hiện tượng tương tự”. Theo quan niệm cổ “nguyên 
tắc là phần quan trọng nhất của mọi hiện tượng” (pricipium est 
prorissima pars cujuque rei). Nguyên tắc pháp luật là vấn đề 
mang tính nền tảng, là xuất phát điểm để xác định nội dung tác 
động của pháp luật lên các quan hệ xã hội và là những tiêu chí để 
đánh giá giá trị của pháp luật đối với các chủ thể của pháp luật?. 
Từ điển Luật học không giải thích riêng về nguyên tắc mà 
sử dụng thuật ngữ “nguyên tắc áp dụng pháp luật”, là những 


1. Viện Ngôn ngữ học: Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, 2005, 
tr. 694. 

2. Nguyễn Như Ý chủ biên: Từ điển tiếng Việt thông dụng, 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr. 508. 

3. Trần Hoàng Hải: “Bản chất, chức năng và nguyên tắc pháp 
luật”, tài liệu Hội thảo cấp Trường của Trường Đại học Luật Thành 
phố Hồ Chí Minh “Những vấn đề lý luận về pháp luật”, Thành phố 
Hồ Chí Minh, tháng 8/2016, tr. 35, 36 (trích dẫn lại từ Radko T.N., 
Lazarev V.V., Morozova L.A.: Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp 
luật, Nxb. Prospect, 2015, tr. 74). 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 61 


nguyên tắc cơ bản do luật định dựa vào đó các cơ quan nhà 
nước, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền vận dụng những văn 
bản pháp luật, tập quán luật thích hợp nhằm giải quyết công 
việc thuộc thẩm quyền”!. Cách tiếp cận này được hiểu phổ biến 
trong một số tài liệu, ví dụ “nguyên tắc của pháp luật là những 
nguyên lý, những tư tưởng chính trị, pháp lý cơ bản chỉ đạo 
quá trình xây dựng và thực thi pháp luật””. 

Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành 
một số quy định Luật Trọng tài thương mại đề cập gián tiếp 
về nguyên tắc thông qua quy định “phán quyết trọng tài trái 
với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam là phán 
quyết vi phạm các nguyên tắc xử sự cơ bản có hiệu lực bao 
trùm đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật Việt Nam”? 
Cách hiểu này không chỉ dừng lại ở “nền tảng, tư tưởng chủ 
đạo” mà trở thành yêu cầu áp dụng trực tiếp để áp dụng pháp 
luật khi xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. 


1. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp: Từ điển Luật học, Nxb. 
Từ điển Bách khoa và Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006, tr. 567. 

2. Trường Đại học Luật Hà Nội: Tập bài giảng Pháp luật môi 
trường trong kinh doanh, Sảd, tr. 23. 

3. Theo đó, “khi xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, Tòa 
án phải xác định được phán quyết trọng tài có vi phạm một hoặc 
nhiều nguyên tắc cơ bản của pháp luật và nguyên tắc đó có liên quan 
đến việc giải quyết tranh chấp của Trọng tài. Tòa án chỉ hủy phán 
quyết trọng tài sau khi đã chỉ ra được rằng phán quyết trọng tài có 
nội dung trái với một hoặc nhiều nguyên tắc cơ bản của pháp luật 
Việt Nam mà Hội đồng trọng tài đã không thực hiện nguyên tắc này 
khi ban hành phán quyết trọng tài và phán quyết trọng tài xâm 
phạm nghiêm trọng lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
một hoặc các bên, người thứ ba” - điểm đ khoản 2 Điều 14. 


62 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Nguyên tắc pháp luật, gồm hai loại, những nguyên tắc 
chung mang tính chất chính trị - xã hội của pháp luật và 
những nguyên tắc pháp lý đặc thù!. Nguyên tắc chung của 
pháp luật luôn phản ánh một cách trực tiếp chế độ xã hội 
hiện hữu và được đặt ra nhằm xác định rõ những nguyên lý, 
tư tưởng chỉ đạo để giải đáp một vấn đề lớn là hệ thống pháp 
luật hiện hữu củng cố và bảo vệ chế độ nào. Các nguyên tắc 
pháp lý đặc thù thể hiện rõ bản chất và những đặc trưng của 
pháp luật nhằm giải đáp một vấn đề có tính đặc thù là hệ 
thống pháp luật sẽ củng cố và bảo vệ chế độ xã hội đó như 
thế nào”. 

Các nguyên tắc của pháp luật có thể phân loại theo nhiều 
tiêu chí khác nhau. Theo Kulapov V.L., nguyên tắc pháp luật 
được chia thành ba nhóm: đ) Nguyên tắc chung - liên quan 
đến cả hệ thống pháp luật, bao gồm: nguyên tắc dân chủ, 
nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công 
bằng xã hội, nguyên tắc nhân đạo; (ï) Nguyên tắc liên ngành - 
liên quan đến hai hoặc một số ngành (lĩnh vực) pháp luật, 
như nguyên tắc trách nhiệm cá nhân; (ï) Nguyên tắc ngành - 
là các nguyên tắc của từng lĩnh vực pháp luật, chẳng hạn 
nguyên tắc tự do hủy hợp đồng trong pháp luật dân sự, pháp 
luật lao động, nguyên tắc phân chia quyền lực trong luật 
Hiến pháp?... Cũng có quan điểm khác, chia các nguyên tắc 


pháp luật thành nguyên tắc chung, nguyên tắc liên ngành, 


1, 9. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp: Từ điển Luật học, Sđd, 
tr. 568. 

3. Trần Hoàng Hải: “Bản chất, chức năng và nguyên tắc pháp 
luật”, Tiđd. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 63 


nguyên tắc của ngành luật (căn cứ theo phạm vi chỉ đạo của 
các nguyên tắc); hoặc nguyên tắc chính trị, nguyên tắc kinh 
tế, nguyên tắc xã hội, nguyên tắc đạo đức, nguyên tắc tư 
tưởng, nguyên tắc pháp lý (căn cứ theo lĩnh vực đời sống mà 
pháp luật điều chỉnh). 

Trên thế giới, có nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. 
Trong pháp luật xã hội chủ nghĩa, hệ nguyên tắc là những 
nguyên lý, những tư tưởng chỉ đạo cơ bản, có tính chất 
xuất phát điểm, thể hiện tính toàn diện, linh hoạt và có ý 
nghĩa bao quát, quyết định nội dung và hiệu lực của pháp 
luật!. Theo cách phân loại chung, có thể chia các nguyên 
tắc của pháp luật xã hội chủ nghĩa thành hai loại chính là: 
các nguyên tắc chung mang tính chất chính trị - xã hội của 
pháp luật và những nguyên tắc pháp lý đặc thù. Trong đó, 
các nguyên tắc chung của pháp luật luôn phản ánh một cách 
trực tiếp chế độ xã hội hiện hữu; còn các nguyên tắc pháp lý 
đặc thù thể hiện rõ bản chất và những đặc trưng của pháp 
luật?. Cách phân loại chung này tương tự như cách phân loại 
đã đề cập trước đó. 

Trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, các nguyên tắc 
chung của pháp luật thường được khẳng định trong Hiến pháp 
hay các văn bản mang tính lập hiến. Ví dụ, khoản 3 Điều 2 
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội (2009): Giáo trình Lý luận nhà 
nước và pháp luật, Ñxb. Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 348. 


2. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình lý luận nhà nước và 
pháp luật, Sảd, tr. 349. 


64 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp”, khoản 1 Điều 8 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Nhà 
nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, 
quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ”: hoặc khoản 1 Điều 16 Hiến pháp năm 
2013 đề cập: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. Các 
nguyên tắc đặc thù thường được thể hiện trong các đạo luật 
chuyên ngành của từng lĩnh vực pháp luật. Ví dụ, khoản 1 
Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Mọi cá nhân, pháp 
nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân 
biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân 
thân và tài sản”; các nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của 
thương nhân, tự do, tự nguyện thỏa thuận, áp dụng thói quen, 
tập quán trong hoạt động thương mại... trong Luật Thương 
mại năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019; nguyên tắc 
suy đoán vô tội, thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia; 
nguyên tắc Tòa án xét xử tập thể, kịp thời, công bằng và công 
khai trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

8o với nhiều lĩnh vực pháp luật khác trong hệ thống pháp 
luật Việt Nam, luật môi trường hình thành muộn hơn. Trước 
năm 1993, chưa có một đạo luật riêng ở Việt Nam quy định về 
vấn đề môi trường. Các chế định liên quan đến môi trường được 
quy định ở nhiều văn bản đơn lẻ. Ngày 27/12/1993, Quốc hội 
thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 (có hiệu lực từ 
ngày 01/4/1994). Sau hơn 10 năm thực hiện, ngày 27/12/2005, 
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 200 (có hiệu 
lực từ ngày 01/7/2006). Ngày 23/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 65 


xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông 
qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 
01/01/2015), đã sửa đổi, bổ sung năm 2018. Các nội dung được 
đề cập trong Luật Bảo vệ môi trường năm 1993, 2005 và 2014 
đều thể hiện các nguyên tắc của luật môi trường, từ cách tiếp 
cận chung về nguyên tắc của pháp luật cũng như hoạt động 
bảo vệ môi trường. 

Nguyên tắc của luật môi trường, theo đó, có thể hiểu là 
những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo toàn bộ các chế định pháp 
luật, các quy phạm pháp luật môi trường cũng như chỉ đạo 
thực hiện pháp luật môi trường nói riêng, hoạt động bảo vệ 
môi trường nói chung, được gh1 nhận trong các văn bản pháp 
luật môi trường và các văn bản liên quan!. Bên cạnh những 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật nói chung, luật môi trường 
có những nguyên tắc đặc thù. Vấn đề đặt ra là nguyên tắc 
nào được xem là nguyên tắc đặc thù của luật môi trường, 
thể hiện đó là lĩnh vực pháp luật song hành cùng với 
những lĩnh vực pháp luật khác, vừa mang tính độc lập 


1. Văn bản liên quan được đề cập là các văn bản quy phạm 
pháp luật được xem như nguồn của luật môi trường. Cụm từ luật 
môi trường được tác giả đề cập trong cuốn sách như là một lĩnh vực 
pháp luật, gồm tập hợp các quy phạm điều chỉnh các quan hệ xã hội 
phát sinh trực tiếp trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ môi 
trường. Trong đó, Luật Bảo vệ môi trường chủ yếu quy định các vấn 
đề về bảo vệ các yếu tố môi trường. Các nội dung liên quan đến khía 
cạnh khai thác, quản lý các yếu tố môi trường được quy định trong 
Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy 
sản, Luật Khoáng sản, Luật Di sản văn hóa... Luật Bảo vệ môi trường 
được xem như là một trong những văn bản nguồn của luật môi trường 
và có phạm vi hẹp hơn luật môi trường. 


66 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


tương đối? Tổng kết hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn 
thế giới trong thời gian qua, đặc biệt là từ sau năm 1972! tới 
nay, các nhà khoa học môi trường trên thế giới đã nêu lên rất 
nhiều nguyên tắc, đều được gọi là những nguyên tắc cần phải 
tuân thủ trong hoạt động bảo vệ môi trường. Thực ra, không 
phải tất cả các nguyên tắc đã được đưa ra đều có thể được 
là “nguyên tắc đặc thù”, vì phần lớn chúng được đút kết để 
nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau. Trong hoàn cảnh như 
vậy, luật môi trường cần lựa chọn và xác định những nguyên 
tắc chính của hoạt động bảo vệ môi trường. Theo tác giả cuốn 
sách, luật môi trường có những nguyên tắc chính sau đây: 

- Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và bảo vệ quyền con người 
được sống trong một môi trường trong lành; 

- Nguyên tắc phòng ngừa; 

- Nguyên tắc môi trường là một thể thống nhất; 


- Nguyên tắc phát triển bền vững; 


- Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền?. 


1. Năm 1972 là năm diễn ra sự kiện quan trọng: Hội nghị Liên 
hợp quốc về môi trường con người họp tại Stockholm (Thụy Điển) từ 
ngày 0ð đến 16/6/1972. Hội nghị thu hút sự quan tâm rộng rãi của 
cộng đồng quốc tế với sự tham gia của 113 quốc gia, trong đó có Việt 
Nam. Từ hội nghị này, vấn đề môi trường mới được quốc tế quan tâm 
một cách đúng mức, phản ánh sự thức tỉnh của nhân loại về vấn đề 
môi trường toàn cầu. Hội nghị này cũng cho ra đời Chương trình 
môi trường của Liên hợp quốc (UNEP - United Nations Environment 
Programme), một tổ chức của Liên hợp quốc có nhiệm vụ điều phối 
những biện pháp liên Chính phủ về giám sát và bảo vệ môi trường. 

2. Xem thêm: Võ Trung Tín: “Các nguyên tắc cơ bản của luật môi 
trường”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 08, 2009. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 67 


Đây là những nguyên tắc được ghi nhận trong pháp luật của 
nhiều quốc gia và là nội dung được giảng dạy trong môn pháp 
luật môi trường của Ôxtrâyha, Trung Quốc và nhiều quốc gia 
Đông Nam Á!. Ở Việt Nam, các giáo trình giảng dạy luật môi 
trường của các cơ sở đào tạo luật đều đề cập những nguyên tắc 
này trong phần lý luận chung về luật môi trường cùng với các nội 
dung về đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của luật 
môi trường. Nhận diện các nguyên tắc cơ bản của luật môi trường 
có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các chế định pháp lý 
cụ thể về môi trường liên quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền vì giữa nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
và các nguyên tắc khác có mối liên hệ qua lại, các quy định của 
luật môi trường đều cụ thể hóa từ chính những nguyên tắc này. 

Dưới đây sẽ phân tích 04 nguyên tắc của luật môi trường. 
Nguyên tắc thứ 5 (người gây ô nhiễm phải trả tiền), tác giả sẽ 
phân tích cụ thể trong Chương II cuốn sách. 

2. Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và bảo đảm quyền 
con người được sống trong một môi trường trong lành 

Môi trường trong lành có thể được hiểu là môi trường vật 
chất cho phép cuộc sống được bảo đảm an toàn về môi trường, 
hài hòa với tự nhiên. Quyền con người được sống trong một môi 
trường trong lành là quyền được sống trong một môi trường 
không bị ô nhiễm. Dưới góc độ pháp lý thì chất lượng môi 
trường xung quanh đạt tiêu chuẩn cho phép. 


1. Kết quả thảo luận và trao đổi giữa các giảng viên giảng dạy môn 
Luật môi trường đến từ các nước Campuchia, Lào, Mianma, Thái Lan, 
Việt Nam, Trung Quốc và Ôxtrâylia trong chương trình “Giải thưởng 
phát triển vô địch luật môi trường ADB” của Ngân hàng Phát triển 
châu Á, tổ chức tại Manmila, Philippin từ ngày 01 đến 05/6/2015. 


68 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Quyền được sống trong một môi trường trong lành là 
quyền tự nhiên của con người, là quyền rất quan trọng vì nó 
liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống con người. Tuy 
nhiên quyền này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các hoạt 
động tác động đến chính môi trường, làm cho môi trường bị 
ô nhiễm, suy thoái. Nói một cách khác đi, chính con người 
đang tự tước đoạt chính quyền được sống trong điều kiện môi 
trường cho phép. 

Nguyên tắc này xuất phát từ xu thế chung là thể chế hóa 
quyền này trong pháp luật quốc gia. Tuyên bố của Liên hợp 
quốc về môi trường con người năm 1972 (Tuyên bố Stockholm) 
đã đưa quyền con người được sống trong môi trường trong 
lành thành một nguyên tắc của quan hệ giữa các quốc gia. 
Nguyên tắc số 1 của Tuyên bố Stockholm nêu rõ: “Con người 
có quyền cơ bản được sống trong một môi trường chất lượng, 
cho phép cuộc sống có phẩm giá và phúc lợi mà con người có 
trách nhiệm long trọng bảo vệ, cải thiện cho thế hệ hôm nay 
và mai sau”!. Ñguyên tắc số 1 của Tuyên bố của Liên hợp quốc 
về môi trường và phát triển bền vững năm 1992 (Tuyên bố Rio 
de Janeiro) cũng khẳng định: “Con người là trung tâm của các 
mối quan tâm về sự phát triển lâu dài. Con người có quyền 
được hưởng một cuộc sống hữu ích, lành mạnh và hài hòa với 
thiên nhiên ”. 

Cộng đồng quốc tế thừa nhận đây là quyền quan trọng 
hàng đầu, là mục tiêu hoạt động bảo vệ môi trường và các 


1, 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổng cục Khí tượng 
thủy văn: Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, Sđd, tr. 11, 31. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 69 


quốc gia đều ghi nhận quyền này trong các văn bản pháp luật 
của mình. Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế đó, nhất là 
với tư cách quốc gia ký hai tuyên bố trên, có trách nhiệm biến 
quyền được sống trong môi trường trong lành thành nguyên 
tắc pháp lý và thực tế nó đã là nguyên tắc của luật môi trường 
Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 quy định khái quát: “Ở nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, 
quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội 
được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và 
pháp luật”, “Mọi người có quyền được sống trong môi trường 
trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”'. Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 ghi nhận: 
“Hảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ 
quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân”. Nhiều quy định trong 


1. Điều 14, 43 Hiến pháp năm 2013. Trước đó, Điều 50 Hiến pháp 

năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 ghi nhận một cách tổng quát: 

“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người 
về chính trị, dân sự, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các 
quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật”. Điều 50 
quy định rõ quyền con người này được thực hiện thông qua những 
quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như quyền được bồi thường 
thiệt hại, quyền tự do tín ngưỡng, quyền khiếu nại tố cáo... 

2. Khoản 1 Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Lời nói đầu, 
của Luật Bảo vệ môi trường năm 1998 trước đây cũng đề cập: “Để 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm của chính quyền 
các cấp, các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn 
vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường 
nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyển con người được 
sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu 
bền của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu”. 
Trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, nguyên tắc này cũng được 
đề cập một cách gián tiếp tại khoản 2 Điều 3: “bảo vệ môi trường là sự 
nghiệp của toàn xã hội, quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, 
tổ chức, hộ gia đình cá nhân”. 


70 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 
thể hiện nguyên tắc này!. Đây không chỉ là nguyên tắc mà là 
mục đích của luật môi trường, tất cả những quy định của luật 
môi trường đều nhằm thể hiện nguyên tắc này. 

Quyền con người được sống trong một môi trường trong 
lành là quyền tự nhiên của con người, là quyền tạo hóa ban 
tặng cho con người. Nhà nước phải ghi nhận vì xuất phát từ 
hiện trạng môi trường đáng báo động hiện nay, tạo cơ sở pháp 
lý để người dân bảo vệ quyền được sống trong một môi trường 
trong lành (khi nó bị xâm phạm) thông qua các hoạt động như: 
khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại... Đồng thời, Nhà nước 
có trách nhiệm thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ, 
phục hồi môi trường, bảo đảm cho người dân được sống trong 
một môi trường trong lành. Có nghĩa là khi Nhà nước đã ghi 
nhận quyền này thì Nhà nước phải có trách nhiệm bảo đảm 
quyền đó được thực hiện trên thực tế. 

Việc bảo đảm cho người dân được sống trong một môi 
trường trong lành đòi hỏi Nhà nước phải có sự cân đối giữa 
lợi ích của nhà đầu tư cùng những tác động từ hoạt động phát 
triển kinh tế với lợi ích của người dân cùng những ảnh hưởng 
về môi trường mà họ phải gánh chịu. Đây không chỉ đơn thuần 
là câu chuyện “chọn cá, tôm hay thép”” mà là bảo đảm thực 
hiện mục đích cuối cùng của bảo vệ môi trường, đó là tạo ra 

1. Xem các điều 128, 130, 131 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, 
sửa đổi, bổ sung năm 2018. : 

2. Tác giả mượn câu được nhắc đến nhiều trong vụ Công ty trách 


nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ô 
nhiễm môi trường biển các tỉnh miền Trung năm 2016. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN Vải 


một môi trường sống không bị ô nhiễm, những chủ thể gây ra 
ô nhiễm hoặc phải chi trả chi phí cho việc phục hồi môi trường 
trong lành, hoặc bị xử lý khi có hành vi vi phạm. Việc thu số 
tiền đối với hành vi gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền chắc chắn ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế 
của nhà đầu tư. 

3. Nguyên tắc phòng ngừa 

Nguyên tắc phòng ngừa ra đời xuất phát từ tính hiệu quả 
của phòng ngừa so với khắc phục. Thực tế cho thấy có những 
hậu quả do môi trường gây ra không thể khắc phục được mà 
chỉ có thể phòng ngừa (đặc biệt là rủi ro dẫn đến chết người, 
tuyệt chủng các giống loài quý hiếm). Ngay cả những rủi ro có 
thể khắc phục được thì chi phí bỏ ra để khắc phục bao giờ cũng 
lớn hơn chi phí để phòng ngừa. Cho nên, phòng ngừa được coi 
là nguyên tắc vàng của luật môi trường và trở thành phương 
châm của hoạt động bảo vệ môi trường chứ không đơn thuần 
là một nguyên tắc của luật môi trường. Phòng ngừa ở đây cần 
được hiểu như là hoạt động chủ động ngăn chặn những rủi ro 
có thể gây ra ô nhiễm môi trường chứ không phải đợi xảy ra rồi 
khắc phục. 

Cũng cần phân biệt phòng ngừa (preventionary) với thận 
trọng (precautionary). Cả phòng ngừa và thận trọng đều là 
dựa trên cơ sở những rủi ro đã lường trước được nhưng rủi 
ro trong phòng ngừa là những rủi ro đã được chứng minh 
về khoa học và thực tiễn (đã có cơ sở khoa học và thực tiễn 
để chứng minh rằng rủi ro đó chắc chắn xảy ra), còn rủi ro 
trong thận trọng thì chưa được chứng minh (chưa có cơ sở 


T2 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


khoa học và thực tiễn để khẳng định rủi ro chắc chắn xảy 
ra, cũng chưa có cơ sở khoa học và thực tiễn để khẳng định 
rủi ro chắc chắn không xảy ra). Những rủi ro trong nguyên 
tắc thận trọng là những rủi ro còn đang tranh luận về mặt 
khoa học. Trên thực tế thì nguyên tắc thận trọng áp dụng 
trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người 
(một số quốc gia cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ có hoócmôn tăng 
trưởng, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt 
là thực phẩm biến đổi gen). 

Nguyên tắc số 15 Tuyên bố Rio de Janeiro ghi nhận: “Để 
bảo vệ môi trường, các quốc gia cần áp dụng rộng rãi phương 
pháp tiếp cận ngăn ngừa tùy theo khả năng của từng quốc 
gia”. Hiến pháp năm 2013 quy định: “.. Tổ chức, cá nhân gây ô 
nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy 
giảm đa dạng sinh học phải bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm 
khắc phục, bồi thường thiệt hại”. Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 cũng quy định: “Hoạt động 
bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên và ưu 
tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường”. 

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổng cục Khí tượng 
thủy văn: Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, Sđad, tr. 35. 

2. Điều 63 Hiến pháp năm 2013. Trước đó, Điều 29 Hiến pháp 
năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2001 cũng có quy định: “Nghiêm 
cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường”. 

3. Khoản 6 Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Trước đó, 
khoản 3 Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 cũng quy định: 
“Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy phòng ngừa 


là chính kết hợp vói khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất 
lượng môi trường”. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN Vé: 


Quy định này được cụ thể ở nhiều điều luật khác trong Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 về 
phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường'!. 

Để thực hiện nguyên tắc này phải bảo đảm yêu cầu lường 
trước những rủi ro mà con người và thiên nhiên có thể gây ra 
cho môi trường, trên cơ sở đó đưa ra những biện pháp phòng 
ngừa cần thiết. Bởi vì phòng ngừa là phòng ngừa những rủi ro 
có thể đã được chứng minh, khẳng định có thể xảy ra nên phải 
lường trước được những hoạt động này con người có thể gây ra 
những rủi ro gì cho môi trường. Lường trước rủi ro quyết định 
hiệu quả của phòng ngừa. Biện pháp phòng ngừa có thể là biện 
pháp loại trừ rủi ro, nếu như không loại trừ được thì cũng phải 
giảm thiểu rủi ro ở mức có thể chấp nhận được và phải có sự 
chuẩn bị (về phương án, lực lượng, phương tiện) để sẵn sàng 
ứng phó với rủi ro khi nó xảy ra. 

Những quy định liên quan đến nguyên tắc phòng ngừa 
nếu được thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần giảm bớt các chi 
phí liên quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, 
hạn chế ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi 
trường. Khi người gây ô nhiễm nhận thức rõ việc bỏ ra ch1 phí 
phòng ngừa ít tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí để khắc 
phục ô nhiễm môi trường, họ sẽ chú trọng các giải pháp giảm 
thiểu tác động đến môi trường ngay từ đầu. 

. 1. Xem thêm Chương X, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa 
đối, bổ sung năm 2018. Các văn bản chuyên ngành như Luật Tài 


nguyên nước; Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Pháp lệnh 
Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (nay là Luật Thủy lợi). 


f4 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


4. Nguyên tắc môi trường là một thể thống nhất 

Đây là nguyên tắc mà trong các quy định pháp luật môi 
trường hầu như rất ít đề cập. Có thể nhận thấy môi trường là 
một thể thống nhất của nhiều yếu tố vật chất khác nhau. Bản 
chất thống nhất của môi trường thể hiện ở tính thống nhất 
về mặt không gian (bầu khí quyển, biển, các con sông quốc 
tế...) và tính thống nhất giữa các yếu tố cấu thành môi trường 
(mối quan hệ giữa các nguồn tài nguyên đất, rừng, nước, thủy 
sản...). Ví dụ, các quốc gia công nghiệp phát thải phần lớn khí 
nhà kính (trong đó Mỹ chỉ chiếm 4% dân số thế giới nhưng 
thải đến 24% lượng khí nhà kính toàn cầu) làm trái đất nóng 
lên. Trái đất không chỉ nóng lên ở Mỹ hay ở các quốc gia công 
nghiệp được mà đây là một hiện tượng toàn cầu, hậu quả nặng 
nề nhất là các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam. Cũng 
có thể dễ dàng nhận thấy sự ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu 
về mặt môi trường đối với các con sông quốc tế, chất thải của 
các quốc gia sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Cụ thể hơn 
đối với trường hợp sông Mê Kông, các quốc gia thượng nguồn 
như Trung Quốc, Thái Lan theo đuổi những chương trình xây 
dựng đập đầy tham vọng thì những hậu quả tiêu cực từ phía 
các quốc gia ở hạ nguồn như Việt Nam, Campuchia là không 
tránh khỏi. 

Xuất phát từ tính tổng thể và tính không biên giới của môi 
trường; xuất phát từ sự chênh lệch về điều kiện và mức độ tác 
động đến môi trường khác nhau của các quốc gia mà các quốc 


gia có trách nhiệm hợp tác để chia sẻ với nhau trong bảo vệ 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN f5 


môi trường. Vì vậy, trong quản lý và bảo vệ môi trường cần sự 
thống nhất và điều này được coi như là một nguyên tắc của 
luật môi trường. 

Nguyên tắc số 21 Tuyên bố Stockholm đề cập: “Các nước 
có chủ quyền khai thác nguồn tài nguyên của mình theo các 
chính sách về môi trường của nước mình và phải có trách 
nhiệm bảo đảm những hoạt động đúng theo pháp quyền của 
nước mình hoặc theo việc kiểm soát của nước mình sao cho 
không gây thiệt hại đến môi trường của các nước khác hoặc 
các khu vực vượt quá giói hạn pháp lý quốc gia”'. Nguyên 
tắc số 2 Tuyên bố Rio de Janeiro có quy định: “Quốc gia 
có chủ quyền khai thác những tài nguyên của mình theo 
những chính sách về môi trường và phát triển của mình, và 
có trách nhiệm bảo đảm rằng những hoạt động trong phạm 
vi quyền hạn và kiểm soát của mình không gây tác hại gì 
đến môi trường của các quốc gia khác hoặc của những khu 
vực ngoài phạm vi quyền hạn quốc gia”. Có thể thấy, hai 
Tuyên bố này thể hiện một trong những nội dung liên quan 
đến thuyết chủ quyền quốc gia mang tính tương đối trong 
Công pháp quốc tế, theo đó quốc gia sẽ bị giới hạn việc thực 
hiện những tác động đến môi trường trong phạm vi lãnh 
thổ quốc gia mình nếu như những hoạt động đó ảnh hưởng 
đến lợi ích môi trường chung hay lợi ích môi trường của 
quốc gia khác. 


1, 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổng cục Khí tượng 
thủy văn: Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, Sđd, tr. 16, 17, 31. 


76 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là một nưóc độc lập, có chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải 
đảo, vùng biển và vùng trời”. Khoản 1, Điều 4 Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2005 đề cập: “bảo vệ môi trường quốc 
gia phải gắn với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu”. 
Khoản 4, Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa 
đổi, bổ sung năm 2018 cũng quy định: “Bảo vệ môi trường 
quốc gia gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn 
cầu; bảo vệ môi trường bảo đảm không phương hại chủ 
quyền, an ninh quốc gia”. 

Ở phạm vi quốc tế, nguyên tắc này đặt ra yêu cầu là các 
quốc gia cần có sự hợp tác để bảo vệ môi trường trên cơ sở 
tôn trọng sự thống nhất của môi trường. Bảo vệ môi trường là 
trách nhiệm chung, không một quốc gia nào đứng ngoài trách 
nhiệm chung đó, bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia phải là bộ 
phận cấu thành của bảo vệ môi trường chung. Đây là nghĩa vụ 
không gây hại cho môi trường của quốc gia khác và môi trường 
chung. Điều này có vẻ như hạn chế chủ quyền của quốc gia 


nhưng trong luật quốc tế về môi trường thì chủ quyền quốc gia 


1. Điều 1 Hiến pháp năm 2013. Hiến pháp năm 1992, sửa 
đổi, bổ sung năm 2001 trước đó cũng ghi nhận gián tiếp nguyên 
tắc này. Điều 1 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 
quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một 
nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...” 
Điều 14 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy 
định về chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của các 
quốc gia. 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN tới 


không mang tính tuyệt đối và có sự hạn chế trên cơ sở những 
điều ước quốc tế như đã lý giải ở trên. 

Trong phạm vi quốc gia, nguyên tắc này cũng đặt ra yêu 
cầu là việc quản lý, bảo vệ môi trường cũng phải được thực 
hiện dựa trên cơ sở sự thống nhất của môi trường, việc bảo vệ 
môi trường không bị chia cắt bởi địa giới hành chính, việc bảo 
vệ yếu tố môi trường này phải đặt trong mối quan hệ với các 
yếu tố môi trường khác. Muốn bảo đảm yêu cầu này, khi phân 
công trách nhiệm quản lý giữa các ngành, các cấp, chính quyền 
trung ương và địa phương phải bảo đảm tính hợp lý và luôn 
tính đến tính thống nhất của môi trường. Trong phân công 
trách nhiệm quản lý, Nhà nước phải quy tụ hoạt động quản lý 
nhà nước về môi trường vào một mối, tránh tình trạng phân 
tán, mỗi ngành quản lý một yếu tố môi trường, một dạng hoạt 
động nào đấy từ đó làm giảm hiệu quả hoạt động của quản lý 
nhà nước về môi trường. 

Bên cạnh đó, các chính sách cũng như các quy định pháp 
luật về môi trường phải được ban hành với sự cân nhắc toàn 
diện đến các yếu tố khác nhau của môi trường để việc điều 
chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực này không bị phân 
tán và thiếu đồng bộ và phải tính đến ảnh hưởng dây chuyền 
của văn bản đó với các hiện tượng xã hội khác. Vấn đề khó 
khăn hiện nay là chúng ta chưa có Bộ luật về môi trường 
với tính chất là đạo luật gốc, quy định tổng thể các vấn đề 
về bảo vệ môi trường cũng như quản lý, khai thác các yếu tố 
cấu thành môi trường, đặc biệt là các nguồn tài nguyên thiên 


nhiên. Vì thế, các yêu cầu để đáp ứng thực hiện nguyên tắc 


78 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


này trên thực tế vẫn đang tiến triển theo xu hướng “nửa vời”'. 


Nếu không có sự thống nhất này, việc quy định cho nhiều cơ 
quan thu nhiều loại tiền khác nhau theo nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền là không phù hợp. Mức chi tương 
thích từ số tiền đánh vào hành vi gây ô nhiễm so với mức thu 
rất khó để bảo đảm mục đích tạo sự công bằng giữa các chủ 
thể trong việc xác định ai gây ô nhiễm nhiều trả tiền nhiều, 
a1 gây ô nhiễm ít trả tiền ít. 

5. Nguyên tắc phát triển bền vững 

Phát triển là áp lực của cuộc sống, là quy luật tất yếu của 
tiến hóa và đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta từ khi 
nó được hình thành. Nguồn gốc của mọi biến đổi về môi trường 
sống của con người đang xảy ra hiện nay là các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội của con người. Các hoạt động này một 
mặt cải thiện chất lượng cuộc sống của con người, mặt khác 
đang tạo ra hàng loạt các vấn đề khác. Các cộng đồng người 
thu nhập thấp do không đủ điều kiện phải kiếm sống bằng sự 
khai thác không hợp lý, đó là ô nhiễm do nghèo đói. Những 
cộng đồng có nền kinh tế phát triển, với khoa học và công nghệ 
cao thì phá hoại môi trường bằng sản xuất lớn, theo chiều sâu, 
tiêu dùng lãng phí, đó là ô nhiễm do thừa thãi, phát triển quá 
mức cần thiết. Vì vậy, trong thập kỷ 70, 80 của thế kỷ XX đã có 


2 


nhiều nhà bảo vệ môi trường chủ trương “đình chỉ phát triển 


1. Về vấn đề này, tác giả cho rằng, trong tương lai, cần xây dựng 
một Bộ luật về môi trường. Lúc này, vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sẽ được đặt đúng vị trí và đáp ứng được yêu cầu trong việc bảo 
đảm tính thống nhất của môi trường. Vấn đề này tác giả đề xuất cụ 
thể hơn trong phần giải pháp ở Chương III của cuốn sách. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 79 


hay “tăng trưởng bằng số không”'. Nhưng chủ trương như vậy 
không thể thực hiện được do những người nghèo vẫn phải phát 
triển nền kinh tế của mình để khỏi chết đói, người giàu phải 
tiếp tục phát triển để giữ vững và nâng cao mức sống hiện đã 
đạt được. Vấn đề đặt ra là phải phát triển như thế nào để con 
người của các thế hệ hiện nay cũng như trong tương lai có được 
cuộc sống hạnh phúc về vật chất cũng như tỉnh thần. Chính vì 
thế phải phát triển bền vững, tức là phát triển trên cơ sở duy 
trì được động lực và mục tiêu của quá trình phát triển. 
Nguyên tắc phát triển bền vững ra đời xuất phát từ mối 
quan hệ biện chứng giữa môi trường và phát triển: muốn phát 
triển kinh tế thì phải bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường 
chính là bảo vệ mục tiêu phát triển, bảo vệ con người, mà phát 
triển thì phát triển vì con người. Đồng thời muốn bảo vệ môi 
trường thì cần phải phát triển kinh tế vì nguy cơ đe dọa 


1. Ở các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế khác nhau có 
các xu hướng gây ô nhiễm môi trường khác nhau. Ví dụ: Ô nhiễm do 
dư thừa: 20% dân số thế giới ở các nước giàu hiện sử dụng 80% tài 
nguyên và năng lượng của loài người. Ô nhiễm do nghèo đói: những 
người nghèo khổ ở các nước nghèo chỉ có con đường phát triển duy 
nhất là khai thác tài nguyên thiên nhiên (rừng, thủy sản, khoáng 
sản...). Do đó, ngoài 20% số người giàu, 80% số dân còn lại chỉ sử 
dụng 20% phần tài nguyên và năng lượng của loài người. Mâu thuẫn 
giữa môi trường và phát triển trên dẫn đến sự xuất hiện các quan 
niệm hoặc các lý thuyết khác nhau về phát triển: Lý thuyết đình 
chỉ phát triển là làm cho sự tăng trưởng kinh tế bằng (0) hoặc mang 
giá trị (-) để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của trái đất. Một số nhà 
khoa học khác lại đề xuất lấy bảo vệ để ngăn chặn sự nghiên cứu, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên. Năm 1992, các nhà môi trường đã 
đưa ra quan niệm phát triển bền vững, đó là phát triển trong mức 
độ duy trì chất lượng môi trường, giữ cân bằng giữa môi trường và 
phát triển. 


80 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


môi trường chính là kém phát triển. Bảo vệ môi trường đồng 
nghĩa với bảo vệ động lực và mục tiêu của quá trình phát triển. 
Quá trình phát triển ở đây là quá trình khai thác, sử dụng môi 
trường nên cần phải duy trì bảo vệ môi trường với ý nghĩa như 
là duy trì bảo vệ cơ sở vật chất của quá trình phát triển. Còn 
nói bảo vệ môi trường đồng nghĩa với bảo vệ mục tiêu của quá 
trình phát triển bởi vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ điều 
kiện sinh tổn của con người. 

Thuật ngữ “phát triển bền vững” xuất hiện lần đầu tiên 
vào năm 1980 trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn thế giới (công 
bố bởi Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
quốc tế - IUCN) với nội dung rất đơn giản: “Sự phát triển của 
nhân loại không thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn 
phải tôn trọng những nhu cầu tất yếu của xã hội và sự tác động 
đến môi trường sinh thái học”. Khái niệm này được phổ biến 
rộng rãi vào năm 1987 nhờ Báo cáo Brundtland (còn gọi là Báo 
cáo Our Common Future) của Ủy ban Môi trường và Phát triển 
thế giới - WCED (nay là Ủy ban Brundtland). Báo cáo này 
ghi rõ: phát triển bền vững là “Sự phát triển có thể đáp ứng 
được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến 
những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai...”. 
Nói cách khác, phát triển bền vững phải bảo đảm có sự phát 
triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được 
bảo vệ, gìn giữ. Để đạt được điều này, tất cả các thành phần 
kinh tế - xã hội, nhà nước, các tổ chức xã hội... phải bắt tay 
nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa ba lĩnh vực chính: 


kinh tế - xã hội - môi trường. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 81 


Nguyên tắc số 11 Tuyên bố Stoekholm đề cập: “Các chính 
sách môi trường của các nước phải làm tốt hơn và không ảnh 
hưởng có hại đến tiềm năng phát triển hiện tại và tương 
lai của các nước đang phát triển”. Nguyên tắc số 12 Tuyên 
bố Rio de Janeiro cũng đề cập: “Các nước nên hợp tác để 
phát huy một hệ thống kinh tế thế giới thoáng và giúp đõ 
lẫn nhau dẫn đến sự phát triển kinh tế lâu bền ở tất cả các 
nước”. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định: “Nhà 
nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu 
quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tôn 
thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”?. Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 cũng 
quy định: “Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với phát triển 
kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới 
và phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi 
khí hậu... ”. 

Có nhiều cách khác nhau để đánh giá sự phát triển bền 
vững. Thông thường, để đánh giá về sự phát triển bền vững 
phải xem xét bốn thước đo: kinh tế, con người, môi trường và 

1, 2. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổng cục Khí tượng 
thủy văn: Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, Sđd, tr. 14, 34. 

ä. Điều 63 Hiến pháp năm 2018. Trước đó, Điều 29 Hiến pháp 
năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 cũng quy định: “Cơ quan nhà 
nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải 


thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên và bảo vệ môi trường”. 


82 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


công nghệ!. Để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, Chương 
trình môi trường Liên hợp quốc đã đề ra chín nguyên tắc khác 
nhau?. Hiện nay, khi tiếp cận về phát triển bền vững, thường đề 
cập hai yêu cầu: một là, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển 
kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm tiến bộ xã hội, hai là, bảo 
đảm sự khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
phát thải trong khả năng tự làm sạch của môi trường. 


1. Về kinh tế, phát triển bền vững là sự xóa dần cách biệt về 
thu nhập và chăm sóc sức khỏe, cải thiện giáo dục và chăm sóc sức 
khỏe cho xã hội. Phát triển bền vững là chuyển chi phí quân sự và 
an ninh quốc gia sang phát triển, phân phối lại nguồn nhân lực 
cho phát triển. Về con người, đó là mức độ dân số hợp lý, ổn định 
tùy theo giới hạn sức tải của lãnh thổ mỗi nước và toàn cầu. Đó là 
giải quyết vấn đề phân bố dân cư hợp lý, nhất là ảnh hưởng của 
việc đi dân từ quá trình đô thị hóa. Sử dụng đúng đắn nguồn tài 
nguyên con người thông qua thúc đẩy cải thiện giáo dục, dịch vụ sức 
khỏe và chống nghèo đói, bảo đảm các nhu cầu cơ bản của con người 
như biết đọc, biết viết, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cải thiện phúc 
lợi tập thể. Để làm được điều này thì phải đào tạo một đội ngũ nhà 
giáo, thầy thuốc, các chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Phát triển bền 
vững cũng đòi hỏi sự tham gia của nhân dân trong các hoạt động 
từ khâu kế hoạch đến thực thi các quyết định phát triển của địa 
phương. Về môi trường, phát triển bền vững đòi hỏi phải sử dụng 
hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các yếu 
tố môi trường và phải kết hợp song song với việc bảo vệ chúng, bảo 
vệ sự đa dạng sinh học trên trái đất. Về công nghệ, phát triển bền 
vững là áp dụng các công nghệ sạch, công nghệ không gây ô nhiễm. 

2. Chín nguyên tắc này bao gồm: () Tôn trọng và quan tâm đến 
cuộc sống cộng đồng; (7ï) Cải thiện chất lượng cuộc sống của con người; 
(1i) Bảo vệ sức sống và tính đa dạng của trái đất; (7v) Quản lý những 
nguồn tài nguyên không tái tạo được; (v) Tôn trọng khả năng chịu 
đựng được của trái đất; (v¡ Thay đổi tập tục và thói quen cá nhân; 
(vi) Để cho các cộng đồng tự quản lý môi trường của mình; (vi) Tạo 
ra một khuôn mẫu quốc gia thống nhất, thuận lợi cho việc phát triển 
và bảo vệ; (x) Xây dựng một khối liên minh toàn cầu. 


Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 83 


Đối với yêu cầu thứ nhất, phải bảo đảm ngăn chặn được 
xu hướng quá coi trọng mục tiêu phát triển kinh tế mà xem 
nhẹ lợi ích về môi trường. Đây là xu hướng xảy ra phổ biến 
ở chính các quốc gia kém phát triển. Vì tiềm lực kinh tế hạn 
chế nên việc đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường cũng 
hạn chế. Chẳng hạn như Việt Nam, chúng ta nói rất nhiều đến 
phát triển bền vững nhưng trên thực tế chúng ta vẫn ưu tiên 
phát triển kinh tế. Với thực trạng rất nhiều cơ sở sản xuất gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như hiện nay, nếu như bảo 
đảm thực hiện theo đúng yêu cầu của nguyên tắc này thì phải 
đóng cửa các cơ sở sản xuất đó, hoặc đình chỉ hoạt động. Nhưng 
làm như thế ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế và nguồn 
thu ngân sách trên phạm vi cả nước hay từng địa phương. 
Ngược lại, cũng phải ngăn chặn xu hướng quá coi trọng lợi ích 
môi trường mà xem nhẹ lợi ích về kinh tế. Những xu hướng 
khác nhau kể trên đã phản ảnh phần nào trong các cuộc tranh 
luận về khai thác than ở khu di tích Yên Tử, xây dựng khách 
sạn Đổi Vọng Cảnh ở khu di tích Cố đô Huế. 

Đối với yêu cầu thứ hai, phải căn cứ vào từng dạng tài 
nguyên quy định việc khai thác phù hợp. Như tài nguyên vĩnh 
viễn, là những tài nguyên không bị cạn kiệt đi do sự khai thác, 
sử dụng của con người (năng lượng mặt trời, năng lượng thủy 
triều, năng lượng địa nhiệt...) cần khai thác triệt để vì đây là 
nguồn tài nguyên vô tận, khai thác không đồng nghĩa với việc 
cạn kiệt. Đối với tài nguyên có thể phục hồi, là tài nguyên có 
khả năng tái tạo để bù đắp vào lượng mà con người đã khai 


thác (rừng, nước, thủy sản...) phải khai thác trong giới hạn của 


84 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


sự phục hồi trên cơ sở sự đánh giá của con người. Đối với tài 
nguyên không thể phục hổi, là loại tài nguyên tổn tại một cách 
hữu hạn (dầu lửa, than đá, khí đốt...) phải khai thác tiết kiệm 
trong giới hạn tìm ra nguồn vật chất mới có thể thay thế. Đồng 
thời, trong hoạt động phát thải, tùy thuộc vào sức chịu tải của 
môi trường, quy định hàm lượng các chất gây ô nhiễm trong 
giới hạn cho phép. 

Những yêu cầu này không chỉ bảo đảm khai thác có hiệu 
quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn nhằm mục đích 
định hướng hành vi khai thác các nguồn tài nguyên này bền 
vững, không lãng phí - mục đích rất quan trọng trong việc 
thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Trong 
điều kiện Việt Nam, phần lớn các đạo luật về tài nguyên quy 
định những nguồn tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu Nhà 
nước, một số thuộc sở hữu tư nhân. Việc xác định cân bằng lợi 
ích giữa các chủ thể sở hữu là Nhà nước, chủ thể sản xuất gây 
ô nhiễm và người chịu ô nhiễm là cần thiết. Bên cạnh đó, việc 
yêu cầu các chủ thể có hành vi xả thải ra môi trường phải xử 
lý chất thải theo đúng các quy định về tiêu chuẩn môi trường, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường góp phần giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. 

Từ những phân tích trên, tác giả cho rằng, nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền có mối liên hệ mật thiết với 
các nguyên tắc khác của luật môi trường. Việc áp dụng nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cần đặt trong mối liên hệ 
đó, nếu không, có thể dẫn đến những hệ lụy và bất ổn về môi 


trường. Đó có thể là thực trạng phân bổ quyền khai thác, sử dụng 


Chương l: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN 85 


thành phần môi trường không hợp lý tước đi quyền khai thác 
sử dụng thành phần môi trường phục vụ nhu cầu thiết yếu 
của cộng đồng. Đó có thể là xung đột lợi ích giữa các bên khi 
môi trường biến đổi, tác động đến mọi chủ thể, trong khi sự 
tác động đến môi trường của các chủ thể là không giống nhau. 
Cần phải có thay đổi về nhận thức, không đánh đổi môi trường 
lấy kinh tế, không đặt lợi ích kinh tế của doanh nghiệp gây ô 
nhiễm lên trên tính mạng, sức khỏe của người dân, kiên quyết 


xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 


86 


Chương II 


THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM 
PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 


I. THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM 
PHẢI TRẢ TIỀN THÔNG QUA PHÁP LUẬT VỀ 
THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


1. Khái niệm về thuế bảo vệ môi trường 

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản 
phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường'. 
Theo đó, căn cứ để phân biệt thuế bảo vệ môi trường với các 
loại thuế khác trong hệ thống thuế hiện hành ở các đặc điểm: 
7) Đây là loại thuế gián thu; tiền thuế bảo vệ môi trường là một 
bộ phận cấu thành trong giá cả của hàng hóa chịu thuế khi bán 
ra thị trường; người chịu thuế là người tiêu dùng hàng hóa gây 
ô nhiễm môi trường, người nộp thuế là chủ thể sản xuất, nhập 
khẩu hàng hóa gây ô nhiễm; ï¡) Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi 
trường là hàng hóa có tác động xấu tới môi trường; 177) Thuế 
bảo vệ môi trường chỉ điều tiết một lần vào khâu đầu tiên hình 
thành nên hàng hóa chịu thuế trên thị trường nội địa; ¡v) Mục 
tiêu quan trọng nhất của thuế bảo vệ môi trường là tạo nguồn 
thu cho ngân sách nhà nước, bảo đảm phát triển bền vững?. 

1. Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010. 


2. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật 
thuế, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2012, tr. 237-240. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT.. 87 


Cơ sở kinh tế ban hành thuế bảo vệ môi trường là sự cần thiết 
của việc đưa chi phí “gây ô nhiễm môi trường” (các yếu tố ngoại 
ứng) vào giá bán của hàng hóa. Khi chưa có thuế bảo vệ môi trường, 
chi phí này không được tính trong giá hàng hóa. Nó buộc các chủ 
thể gây ô nhiễm và các bên có liên quan phải chịu trách nhiệm về 
chi phí do hoạt động gây ô nhiễm của họ bằng cách đưa chi phí 
ngoại ứng vào giá. Các loại thuế được thu cho hoạt động bảo vệ môi 
trường đã được nhiều nước áp dụng là thuế đánh vào việc sử dụng 
các thành phần môi trường như thuế tài nguyên, thuế sử dụng 
nguồn nước, thuế sử dụng đất... Các nước OBCD đã sử dụng khá 
phổ biến công cụ tài chính, nhất là thuế để chống ô nhiễm, bảo vệ 
môi trường. Gần đây, công cụ tài chính và cụ thể là công cụ thuế 
nhằm bảo vệ môi trường đã bước đầu vận dụng có kết quả ở nhiều 
nước như: Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Xingapo... 

Thuế bảo vệ môi trường thúc đẩy việc cải cách và đổi mới công 
nghệ. Nếu đánh thuế bảo vệ môi trường mà giá nhiên liệu tăng 
thì điều này sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu tìm ra các nguồn năng 
lượng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con người. 
Điều đó có thể dẫn tới việc ra đời của các công nghệ, chu trình và 
sản phẩm mới. Như vậy, thuế bảo vệ môi trường có thể giúp chuyển 
dịch nền kinh tế theo hướng sử dụng có hiệu quả đối với các loại 
năng lượng và nguồn lực bằng việc tăng giá sản phẩm tự nhiên. 

Thuế bảo vệ môi trường làm tăng giá sản phẩm, hàng hóa. 
Từ đó, có thể sử dụng thuế để kích thích và điều chỉnh sản xuất 
và tiêu dùng theo hướng bảo vệ môi trường. Đối với cả người 
tiêu dùng (muốn mua với giá thấp hơn) và nhà sản xuất (bán 


được nhiều sản phẩm hơn, lợi nhuận cao hơn) thì thuế bảo vệ 


88 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


môi trường sẽ có nhiều tác dụng khuyến khích, điều chỉnh định 
hướng sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi 
trường hơn. Tuy nhiên, giá cả chỉ là một trong nhiều yếu tố tác 
động tới hành vi của nền kinh tế. Thành công của thuế bảo vệ 
môi trường trong việc điều chỉnh hành vi kinh tế còn phụ thuộc 
vào từng thị trường cụ thể đối với từng đối tượng đánh thuế. 

Nếu không có biện pháp hữu ích nào khả dĩ có thể giúp 
giảm lượng tiêu thụ năng lượng hóa thạch để thay thế, thì việc 
áp dụng biện pháp tăng giá năng lượng thông qua thuế bảo vệ 
môi trường sẽ đem lại hiệu quả rất thấp trong nỗ lực thay đổi 
hành vi tiêu dùng năng lượng hóa thạch trong nền kinh tế. 
Tương tự, nếu không kết hợp việc tạo ra các sản phẩm đủ sức 
cạnh tranh, thay thế, tin cậy và an toàn khác (như giao thông 
công cộng, xe đạp...), mà chỉ áp dụng riêng lẻ thuế bảo vệ môi 
trường làm tăng giá xăng dầu thì hiệu quả điều chỉnh hành vi 
sử dụng ô tô, xe máy là rất thấp. Không thể quá kỳ vọng vào 
việc sử dụng công cụ thuế trong trường hợp này. Trong các 
trường hợp như vậy, hoặc phải áp dụng thuế rất cao, hoặc phải 
sử dụng các biện pháp khác như hỗ trợ sử dụng hiệu quả năng 
lượng, nâng cao chất lượng, tiện nghi, đa dạng hóa giao thông 
công cộng thì mới có thể làm thay đổi hành vi của người tiêu 
dùng. Vai trò của Nhà nước là rất rõ nét và quan trọng. Điều 
này giải thích tại sao thuế bảo vệ môi trường sẽ phát huy hiệu 
quả cao khi chính sách thuế đồng bộ với các chính sách khác về 
chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường. 

Nếu đánh thuế bảo vệ môi trường mà giá nhiên liệu tăng 


` . ` ~ ⁄ ^” + “. Z ` Z Ế` « 
thì điều này sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu tìm ra các nguồn năng 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT.. 89 


lượng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của con 
người. Điều đó có thể dẫn tới việc ra đời của các công nghệ, chu 
trình và sản phẩm mới. Rõ ràng thuế bảo vệ môi trường có thể 
giúp chuyển dịch nền kinh tế theo hướng sử dụng có hiệu quả 
đối với các loại năng lượng và nguồn lực bằng việc tăng giá sản 
phẩm tự nhiên. Thuế bảo vệ môi trường có tác động làm thay 
đổi cả quy mô và cơ cấu của sản xuất và tiêu dùng. 

Như vậy, việc đánh thuế bảo vệ môi trường góp phần nâng 
cao nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với môi trường. Thuế 
bảo vệ môi trường góp phần hạn chế sản xuất và tiêu dùng các 
sản phẩm gây ô nhiễm; khuyến khích người tiêu dùng sử dụng 
sản phẩm thay thế hoặc hạn chế tiêu dùng sản phẩm gây ô 
nhiễm. Từ đó, giúp tiết kiệm cá nhân, tiết kiệm xã hội, giảm ô 
nhiêm môi trường, giảm chi phí xử lý ô nhiễm. Thuế bảo vệ môi 
trường nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong đầu tư, sản xuất 
và tiêu dùng của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm bớt các tác động tiêu cực 
của sản xuất, tiêu dùng đến môi trường, giảm thiểu ô nhiễm 
và suy thoái về môi trường. Hơn nữa, thuế mang lại nguồn thu 
nhất định cho ngân sách để đầu tư cải tạo môi trường. Thay đổi 
nhận thức của người dân về vai trò của môi trường là mục tiêu 
lớn nhất mà các chính sách đang hướng tới. Thuế bảo vệ môi 
trường góp phần hạn chế sản xuất và tiêu dùng các sản phẩm 
gây ô nhiễm của các tổ chức, cá nhân; khuyến khích sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm bớt các tác động tiêu cực 
đến môi trường. Từ đó, hướng tới một sự phát triển bền vững, 


phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. 


90 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Khoản 1 Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 sử 
dụng cụm từ “thuế môi trường”, và dành một điều quy định: “Tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh một số loại sản 
phẩm gây tác động xấu, lâu dài đến môi trường và sức khỏe con 
người thì phải nộp thuế môi trường”. Tuy nhiên, trong suốt thời 
gian dài, quy định về thuế môi trường không có hướng dẫn cụ 
thể để áp dụng. Năm 2010, Quốc hội thông qua Luật Thuế bảo 
vệ môi trường', thuế môi trường thay đổi bằng thuế bảo vệ môi 
trường và được quy định thống nhất trong Luật Thuế bảo vệ môi 
trường. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 
2018 theo đó cũng không còn quy định về thuế môi trường. 

Để hướng dẫn Luật Thuế bảo vệ môi trường, ngày 08/8/2011, 
Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế 
bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 67/2011/NĐ-CP). 
Ngày 11/11/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2011/ 
TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/201LNĐ-CP 
ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Thông 
tư này được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 60/2015/TT-BTC 
ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 
152/2011/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung). Trong quá trình thực hiện, 
ngày 14/9/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP 

1. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 


Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2012. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT..  9† 


ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. 

2. Nội dung pháp luật về thuế bảo vệ môi trường 

Laật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 quy định nhiều nội 
dung như: đối tượng chịu (không chịu) thuế, người nộp thuế, 
phương pháp tính thuế, biểu khung thuế, thời điểm tính thuế, khai 
thuế, hoàn thuế... Tác giả cuốn sách tập trung phân tích các nội 
dung liên quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Thứ nhất, về đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường 

Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là hàng hóa, dịch vụ, 
tài sản, thu nhập hoặc những lợi ích vật chất khác mà sắc thuế 
tác động đến để phát sinh nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng nộp 
thuết. Đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật Thuế bảo vệ 
môi trường năm 2010 là những hàng hóa được sản xuất, nhập 
khẩu mà khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường”. 

Việc đưa các sản phẩm, hàng hóa (gọi chung là hàng 


hóa) vào đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường phải thỏa mãn: 


1. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật 
thuế, Sđd, tr. 49. 

2. Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, Điều 2 Nghị 
định số 67/2011/NĐ-CP, Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC, sửa 
đổi, bổ sung quy định đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường bao gồm: 
1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm: a) Xăng, trừ etanol, b) Nhiên liệu 
bay, e) Dầu diezel, d) Dầu hỏa, đ) Dầu mazut, e) Dầu nhờn, g) Mỡ 
nhờn; 2. Than đá, bao gồm: a) Than nâu, b) Than antraxít (antraxit), 
c) Than mỡ, d) Than đá khác; 3. Dung dịch hydrochlorofluorocarbon 
(HCFC); 4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế; 5. Thuốc diệt cỏ thuộc 
loại hạn chế sử dụng; 6. Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng; 
7. Thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng; 8. Thuốc khử 
trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng. 


92 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


7)là những hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu mà khi sử dụng 
gây tác động xấu đến môi trường; ïï) phù hợp với các cam kết 
quốc tế mà Việt Nam tham gia và với thông lệ quốc tế; ¡¡) bảo 
đảm tính khả thi và; ¡v) tính đến sự hài hòa với việc phát triển 
kinh tế, không tác động đến năng lực cạnh tranh của hàng 
Việt Nam, đặc biệt là hàng hóa xuất khẩu. 

Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 đã đưa 05 nhóm 
hàng hóa vào diện thuế bảo vệ môi trường (đây là 05 nhóm hàng 
hóa lớn mà khi sử dụng gây ô nhiễm trên diện rộng) là phù hợp. 

a) Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn: đây là các sản phẩm có 
chứa chì, lưu huỳnh, benzen, cadimi, barl, hydrocacbon thơm, 
hydrocacbon nặng và một số chất phụ gia, ngay cả khi chưa được 
sử dụng, các chất chứa trong các loại xăng dầu đã phát thải ra 
môi trường và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe 
con người. Xăng dầu gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và có 
phạm vi sử dụng rộng rãi, với số lượng lên đến 1ð triệu tấn/năm, 
nên nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng diễn ra trên diện rộng. 
Việc đưa các sản phẩm xăng dầu vào đối tượng chịu thuế nhằm 
mục tiêu khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; 
khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Nhiều nước trên thế 
giới cũng áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. 

b) Đối với than đá: khi than được sử dụng cho mục đích đốt 
cháy sẽ thải ra môi trường các loại khí như CO,, SO.... đều là các 
khí gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Phạm vi sử dụng 
than đá cũng rộng khắp và với khối lượng gần 30 triệu tấn/năm. 
Việc đưa than đá vào đối tượng chịu thuế cũng nhằm mục tiêu 


khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT.. 93 


giảm sự phụ thuộc vào năng lượng có nguồn gốc hóa thạch, 
khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. 

c) Đối với dung dịch hydrochlorofluorocarbon (HCFC): được 
sử dụng trong một số lĩnh vực công nghiệp như làm lạnh, điều 
hòa không khí. Sự phát thải chất HCFC vào khí quyển làm 
ô nhiễm bầu không khí, là nguyên nhân chính làm suy giảm 
tầng ôzôn và gây hiệu ứng nhà kính. Việt Nam đã tham gia phê 
chuẩn Nghị định thư Montreal năm 1987 về các chất làm suy 
giảm tầng ôzôn, Nghị định thư Kyoto năm 1997 về cắt giảm khí 
nhà kính. Mức tăng trưởng của ngành công nghiệp làm lạnh 
và điều hòa không khí với lượng tiêu thụ các chất HCEC tăng 
nhanh liên tục sẽ đặt ra nhiều thách thức cho tiến trình loại 
trừ HCEC ở nước ta. Việc đưa chất HCFC vào đối tượng chịu 
thuế bảo vệ môi trường sẽ góp phần vào việc thực hiện cam kết 
quốc tế, khuyến khích doanh nghiệp giảm dần sử dụng HCFC 
bằng việc chuyển đổi công nghệ sản xuất. 

d) Đối với túi ni lông (túi nhựa xốp): là loại túi được làm từ 
màng nhựa đơn HDPE (High Density Polyethilene resIn) hoặc 
LLDPPE (Lãnear Low Density Polyethilen resin). Túi nhựa xốp 
phải trải qua thời gian rất lâu để phân hủy, có thể tới hàng 
trăm năm hoặc không thể tự phân hủy được. Túi nhựa xốp thải 
bỏ sau khi sử dụng sẽ tích tụ trong đất, suy thoái môi trường 
đất. Khi bị phân hủy thì còn sinh ra các chất làm đất bị trơ, 
không giữ được độ ẩm và dinh dưỡng cho cây trồng. Việc sử 
dụng và xả thải túi nhựa xốp sau khi sử dụng diễn ra khắp mọi 
nơi từ thành thị đến nông thôn và gây ô nhiễm môi trường lớn, 


trên diện rộng. Việc đưa túi nhựa xốp vào đối tượng chịu thuế 


94 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


nhằm mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn 
xã hội, từ đó góp phần thay đổi hành vi của người tiêu dùng 
trong việc sử dụng túi nhựa xốp, khuyến khích sản xuất các 
sản phẩm thay thế thân thiện hơn với môi trường. 

e) Đối với thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hạn chế sử 
dụng: đây là những hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc 
tổng hợp từ các chất hóa học được dùng để phòng trừ dịch hại 
trên cây trồng và bảo quản nông sản. Hiện nay, việc sử dụng 
đúng cách, đúng liều lượng thuốc bảo vệ thực vật chưa được 
quan tâm. Những hành vi sử dụng không đúng cách, không 
đúng liều lượng hóa chất bảo vệ thực vật có thể ảnh hưởng 
tới môi trường theo rất nhiều cách, ví dụ như các hóa chất lơ 
lửng trong không khí khi phun thuốc hay tổn tại trong các loại 
thực phẩm, trong nước, đất... Việc đưa hóa chất bảo vệ thực 
vật thuộc nhóm hạn chế sử dụng vào đối tượng chịu thuế nhằm 
nâng cao nhận thức của người sử dụng, khuyến khích họ thay 
đổi thói quen sử dụng lạm dụng, giảm thiểu những tác hại xấu 
của hóa chất bảo vệ thực vật đối với môi trường. 

Thứ hai, người nộp thuế bảo vệ môi trường 

Người nộp thuế bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 
ð Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010. Theo đó, người nộp 
thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản 
xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế. Quy định 
này phù hợp với Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 
trước đây: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
một số sản phẩm gây tác động xấu lâu dài đến môi trường 
và sức khỏe con người thì phải nộp thuế bảo vệ môi trường”. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT.. 95 


Như vậy, theo quy định, các tổ chức, cá nhân có hành vi nhập 
khẩu hoặc sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi 
trường sẽ là người nộp thuế bảo vệ môi trường. Những chủ thể 
thực hiện hành vi kinh doanh, mua đi, bán lại hàng hóa chịu 
thuế không phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Cũng 
giống như thuế tài nguyên, những hành vi nhập khẩu và sản xuất 
hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường phải là hành vi 
hợp pháp. Người nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định của 
Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 phù hợp với cách hiểu về 
người gây ô nhiễm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền. Trong trường hợp này, số tiền trả cho hành vi gây ô nhiễm 
đánh vào chủ thể gây ra ô nhiễm ở giai đoạn đầu, mang tính dự 
đoán. Bởi vì những sản phẩm gây tác động xấu, lâu dài đến môi 
trường và sức khỏe con người trên thực tế chưa gây ô nhiễm. 

Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 cũng quy định: 
trường hợp ủy thác nhập khẩu hàng hóa thì người nhận ủy 
thác nhập khẩu là người nộp thuế. Trường hợp tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân làm đầu mối thu mua than khai thác nhỏ, lẻ mà 
không xuất trình được chứng từ chứng minh hàng hóa đã được 
nộp thuế bảo vệ môi trường thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
làm đầu mối thu mua là người nộp thuế!. Quy định này giúp 
cho việc thu thuế thuận lợi hơn. 

Thứ ba, về mức thuế suất thuế bảo vệ môi trường 

Thuế suất của thuế bảo vệ môi trường là mức thuế tuyệt 
đối, được quy định theo Biểu khung thuế của Điều 8 Luật Thuế 
bảo vệ môi trường năm 2010, cụ thể: 


1. Điều ð Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, Điều 3 Thông 
tư số 152/2011/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung. 


96 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Thuế suất đối với nhóm đối tượng chịu thuế là xăng, dầu, 
mỡ nhờn: biên độ khung thuế suất đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 
là khá rộng; mức thuế suất cao nhất là 4.000 đồng/lít được áp 
dụng đối với xăng, trừ etanol; mức thuế suất thấp nhất là 300 
đồng/lít hoặc kilogam. Quy định về biên độ dao động của các 
mức thuế suất có thể tạo sự chủ động, linh hoạt trong vấn đề 
nộp thuế và chính sách điều hành nền kinh tế. 

Thuế suất đối với nhóm đối tượng chịu thuế là than đá: mức 
thuế suất cao nhất là than antraxít, với mức thuế suất là 50.000 
đồng/tấn, mức thuế nhất thấp nhất là 10.000 đồng/tấn, được áp 
dụng đối với than nâu, than mỡ và các loại than đá khác. 

Thuế suất đối với dung dịch hydrochlorofluorocarbon 
(HCFC): mức thuế suất được quy định dao động từ 1.000 - 
5.000 đồng/kg là khá cao; tuy nhiên biên độ mức thuế là rất 
rộng nên dễ tạo ra sự tùy tiện đối với việc thu thuế. 

Thuế suất đối với túi ni lông thuộc điện chịu thuế từ 30.000 - 
50.000 đồng/kg. Việc quy định mức thuế suất này là khá cao, sẽ 
có tác động giảm đáng kể đến sản xuất, buộc các nhà sản xuất túi 
ni lông phải có phương án chuyển đổi sản xuất sản phẩm khác. 

Thuế suất đối với thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc bảo 
quản lâm sản, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng 
mức thấp nhất là từ 500 đồng/kg và cao nhất chỉ 3.000 
đồng/kg. Việc thu thuế sẽ làm tăng chi phí sản xuất, phần nào 
đó sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của người nông 
dân. Quy định mức thuế đối với nhóm đối tượng này để nhằm 
nâng cao ý thức của người nông dân, hướng nông dân sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật hợp lý hơn. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT.. 97 


Tuy nhiên, các mức biến độ khung thuế suất quy định tại 
khoản 1 Điều 8 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 là quá 
rộng đối với hầu hết các nhóm hàng, mặt hàng. Chẳng hạn, 
mức thuế suất đối với các loại than đá là từ 10.000 - 50.000 
đồng/tấn và đối với xăng, dầu, mỡ nhờn là từ 300 - 4.000 đồng/ 
lít... Tác giả cuốn sách cho rằng, cần chia nhỏ các nhóm hàng 
ra, có khung thuế suất riêng đối với từng mặt hàng. Và theo 
quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 
2010, thì căn cứ vào Biểu khung thuế quy định tại khoản 1 
Điều 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế cụ thể 
đối với từng loại hàng hóa chịu thuế và bảo đảm các nguyên 
tắc: mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế phù hợp với chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời 
kỳ và mức thuế đối với hàng hóa chịu thuế được xác định theo 
mức độ gây tác động xấu đến môi trường của hàng hóa. 

Thứ tư, về căn cứ tính thuế thuế bảo vệ môi trường 

Căn cứ tính thuế được quy định tại Điều 6 Luật Thuế bảo 
vệ môi trường năm 2010!. Theo đó, căn cứ tính thuế bảo vệ môi 
trường là số lượng hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. 
Số lượng hàng hóa được quy định như sau: đối với hàng hóa sản 
xuất trong nước, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng hàng 
hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng cho; đối với 
hàng hóa nhập khẩu, số lượng hàng hóa tính thuế là số lượng 
hàng hóa nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối để tính thuế được 
quy định tại Điều 8 của Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010. 


1. Quy định cụ thể tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP; 
Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC, sửa đối, bổ sung. 


98 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Phương pháp tính thuế là số thuế bảo vệ môi trường phải 
nộp bằng số lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế nhân với mức thuế 
tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. Việc quy định 
thuế suất tuyệt đối nhằm bảo đảm tính khả thi của loại thuế 
này khi bước đầu áp dụng ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu điều 
tiết thuế đơn giản, dễ tính, dễ thu và dễ quản lý. Tuy nhiên, 
quy định như vậy rất khó bảo đảm các yêu cầu của nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa 
sản xuất hoặc nhập khẩu và nộp vào ngân sách nhà nước tại kho 
bạc nhà nước, tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai 
thuế, thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu 
thuế hoặc thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng 
khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật. Tiền thu 
được từ thuế bảo vệ môi trường được hạch toán toàn bộ vào ngân 
sách nhà nước và được chi cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. 
Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 là một sắc thuế như 
những sắc thuế khác trong các loại sắc thuế của hệ thống pháp 
luật thuế nước ta. Toàn bộ tiền thuế thu được từ thuế bảo vệ môi 
trường cũng được hạch toán thu, chi theo các quy định của pháp 
luật về thuế và pháp luật về ngân sách nhà nước, được nộp vào 
ngân sách nhà nước và dùng để chi cho các mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội, trong đó có nhiệm vụ chi cho hoạt động bảo 
vệ môi trường. Nhưng theo quy định tại Điều 110 Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2005, nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ 


môi trường lại bao gồm hai loại nguồn vốn riêng biệt, được quy 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT.. 99 


định tại hai điểm khác nhau, đó là ngân sách nhà nước và thuế 
bảo vệ môi trường!'. Việc quy định như vậy là nhằm khẳng định 
hơn nữa vai trò của Luật Thuế bảo vệ môi trường, một mặt nó 
tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, mặt khác mục 
đích quan trọng và chủ yếu của Luật Thuế bảo vệ môi trường 
là nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong 
xã hội ý thức bảo vệ môi trường, từ đó góp phần thay đổi hành 
vi sản xuất và tiêu dùng sản phẩm gây ô nhiễm môi trường khi 
sử dụng. Thuế bảo vệ môi trường thu trên đơn vị sản phẩm gây 
ô nhiễm để buộc người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm ít ô 
nhiễm hơn, với giá cao hơn mức hợp lý hoặc hạn chế tiêu dùng 
(sử dụng tiết kiệm hơn) của sản phẩm gây ô nhiễm. 

3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp 
luật về thuế bảo vệ môi trường 

Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 qua 10 năm áp 
dụng, đã bộc lộ một số hạn chế sau: 

Thứ nhất, về đối tượng chịu thuế. Luật Thuế bảo vệ môi 
trường năm 2010 quy định 08 nhóm sản phẩm hàng hóa 
thuộc diện chịu thuế như đã phân tích là chưa đầy đủ. Trên 
thực tế, có nhiều sản phẩm, hàng hóa mà việc sử dụng có khả 
năng gây ô nhiễm môi trường nhưng lại chưa được đưa vào 
diện điều chỉnh của Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010. 
Ví dụ như các chất tẩy rửa trong công nghiệp, thuốc lá, chất 
thải phóng xạ. Không nhiều hàng hóa được đưa vào danh mục 

1. Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 


hoàn toàn tách bạch và không đề cập thuế bảo vệ môi trường như một 
dạng nguồn lực về bảo vệ môi trường. 


100 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


chịu thuế bảo vệ môi trường là một trong những lý do khiến 
cho thuế bảo vệ môi trường mặc dù là thuế gián thu nhưng 
lại ít được người tiêu dùng quan tâm, số thu thuế cũng chưa 
tương xứng với yêu cầu. 

Thứ hai, về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng 
hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. Luật Thuế bảo vệ 
môi trường năm 2010 xác định tính thuế bảo vệ môi trường theo 
mức thuế tuyệt đối để đơn giản, minh bạch trong thực hiện, ổn 
định số thu cho ngân sách. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mức tối 
thiểu và mức tối đa áp dụng cho một loại hàng hóa là tương đối 
lớn, dẫn tới khả năng việc áp dụng sẽ không thống nhất đối với 
các doanh nghiệp cùng sản xuất một mặt hàng nhưng tại các 
địa phương khác nhau. Bên cạnh đó, quy định về số lượng hàng 
hóa tính thuế còn sơ sài. Về phương pháp xác định số lượng 
hàng hóa tính thuế, chưa có căn cứ rõ ràng trong tổ chức thực 
hiện, như việc quy định cụ thể về phương pháp xác định số lượng 
hàng hóa tính thuế trong các trường hợp: không xác định cụ thể 
được số lượng hàng hóa tính thuế (cơ quan thuế được phép ấn 
định số lượng theo các tiêu chí, định mức hay không); trường 
hợp sản phẩm được mua bán qua nhiều khâu như thu mua gom 
(cách xác định sản lượng tính thuế ở từng khâu); trường hợp 
sản phẩm dùng để sản xuất ra sản phẩm khác trong cùng một 
doanh nghiệp (khai thác than để sản xuất điện). 

Thứ ba, về biên độ khung thuế suất. Biên độ khung thuế 
suất quy định là quá rộng đối với hầu hết các nhóm hàng, mặt 
hàng. Thông tư số 152/2011/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung xác định 
túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao 
bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 10† 


polyethylene resin) nhưng không xác định rõ áp dụng với loại 
túi đơn lớp hay đơn nguyên liệu. Thực tế có những loại túi làm 
từ nhiều nguyên liệu nhưng cũng chỉ một lớp. Khi đánh thuế, 
cơ quan thực thi cứ thấy túi có chữ “PE” là đánh thuế, bất kể 
đó là túi một lớp hay nhiều lớp. Điều này làm cho giá bán hàng 
tăng, dễ mất năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 
với doanh nghiệp nhựa nước ngoài!. Hoặc như túi ni lông là 1 
trong 08 nhóm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế với mức thu 
từ 30.000 - 50.000 đồng/kg. Đối với cán bộ thuế không có trình 
độ kỹ thuật chuyên môn ngành nhựa, khó có thể phân biệt loại 
nào đánh thuế với mức 30.000đ/kg, loại nào đánh thuế với mức 
50.000đ/kg, dễ dẫn tới khả năng áp dụng tùy tiện hay một số 
tiêu cực trong việc tính thuế. 

Đơn cử như trường hợp của Công ty Cổ phần đầu tư sản 
xuất, nhập khẩu Trường Giang (Thanh Trì, Hà Nội), chuyên 
sản xuất sản phẩm túi ni lông và màng nhựa PB, PP, HDPE, 
BOPP cung cấp cho các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, 
thủy sản, bánh kẹo... Do các quy định trong các văn bản dưới 
luật đối với các sản phẩm túi ni lông quá chung chung nên 
Công ty Trường Giang không nắm rõ dòng sản phẩm nào của 
đơn vị phải chịu thuế, dòng nào không chịu thuế trong khi 
mức áp thuế đối với tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp 
phải chịu thuế suất 40.000 đồng/kg thành phẩm. Trong khi 
đó, giá hạt nhựa nguyên liệu chỉ dao động khoảng 38.000 - 
40.000 đồng/kg, trong khi thuế bảo vệ môi trường đối với sản 

1. Nguyễn Thị Mai Dung: “Một số ý kiến pháp lý về thuế bảo vệ 


môi trường”, 2012. http://wwaw.vJol.Infoñndex.php/en-khen/article/ 
viewFile/9532/8825 (truy cập ngày 10/5/2016). 


102 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


phẩm thành phẩm là 40.000 đồng/kg, đã làm giá thành sản 
phẩm tăng gấp đôi. Khó khăn của năm 2011 cộng thêm mức 
thuế những tháng đầu năm 2012, khiến Công ty Trường Giang 
đã phải cắt giảm hơn 50% số lao động thường xuyên!. 

Thứ tư, việc tỷ lệ thu thuế bảo vệ môi trường và chi cho 
hoạt động bảo vệ môi trường chưa tương thích. Theo báo cáo 
của Bộ Tài chính, nguồn thu ngân sách nhà nước từ thuế bảo 
vệ môi trường và chi sự nghiệp bảo vệ môi trường qua các năm 
luôn có sự chênh lệch. Điều này hoàn toàn không phù hợp về 
mặt lý luận của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền và 
càng không phù hợp khi chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường từ 
rất nhiều nguồn khác. Bởi lẽ, tiền thu từ hành vi gây ô nhiễm 
môi trường không chi tương thích cho hoạt động bảo vệ môi 
trường nên việc mở rộng (hay thu hẹp) đối tượng chịu thuế, 
tăng (hay giảm) thuế suất... chủ yếu giải quyết cho mục đích có 
nguồn thu cho ngân sách nhà nước chứ không hướng đến mục 
đích bảo vệ môi trường. 

Ở các nước, chính sách thuế bảo vệ môi trường thường 
nhằm 02 mục tiêu chủ yếu là khuyến khích người gây ô nhiễm 
giảm lượng chất thải ra môi trường và tăng nguồn thu cho 
ngân sách nhà nước thông qua việc đưa chi phí môi trường vào 
trong giá thành sản phẩm theo nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền. Nhiều nước thu thuế liên quan đến mục đích bảo 
vệ môi trường đối với sản phẩm, hàng hóa khi được sử dụng 

1. “Thuế bảo vệ môi trường đối với túi nylông: Nhiều bất cập, 
khó thực thi!”, http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1217_3469/Thue-bao- 


ve-moI-truong-do1-voi-tu1-nylong-Nh1eu-bat-eap-kho-thuc-thi.htm 
(truy cập ngày 10/5/2016). 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 103 


sẽ gây tác động xấu đến môi trường. Tên gọi những loại thuế 
này còn thể hiện dưới dạng thuế năng lượng/nhiên liệu, thuế 
phương tiện hay thuế môi trường!. Bên cạnh đó, ngoài việc thu 
thuế cho mục đích bảo vệ môi trường, các nước còn thực hiện 
chính sách phí môi trường như: Đức thu phí của người khai 
thác nước, Đan Mạch thu phí xử lý rác thải và phí khai thác 
nước; Thụy Điển thu phí thải khí NOx, phí ô nhiễm nước, phí 
đường đối với phương tiện hạng nặng... Phí bảo vệ môi trường 
trong khai thác khoáng sản đã được thực hiện ở nhiều quốc 


1. Thuế năng lượng/nhiên liệu thu đối với các sản phẩm khi sử 
dụng tạo ra khí CO, như xăng, dầu, than đá, gas tự nhiên, điện. Hầu 
hết các quốc gia châu Âu (Cộng hòa Liên bang Đức, Bỉ, Bê Đào Nha, 
Hà Lan...) và nhiều quốc gia khác (Xingapo, Trung Quốc...) đều thu 
thuế đối với việc sử dụng năng lượng/nhiên liệu, trong đó mức thuế 
suất đối với xăng, dầu, than đá thường có phân biệt theo hàm lượng 
lưu huỳnh trong mỗi sản phẩm này. 

Thuế phương tiện thu đối với các phương tiện khi lưu hành thải 
ra khí CO,. Tại Cộng hòa Liên bang Đức, thuế được xác định căn cứ 
lượng khí CO, thải ra và dung lượng của xe. Tuy nhiên, thuế phương 
tiện mang tính chất thuế tài sản, vì thuế thu mức thu cố định và thu 
theo năm (Mức thuế = mức thu cố định + mức thu phí CO2; Trong 
đó, mức thu cố định: Căn cứ dung tích xi lanh của xe; Mức thu tính 
trên lượng CO, khí thải do sử dụng xe căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật 
của xe). 

Thuế môi trường thu đối với sản phẩm khi sử dụng gây tác động 
xấu đến môi trường. Thu đối với NOx (hóa chất có gốc Oxit Nitơrie); 
SOx (hóa chất có gốc Oxit Sulfuaric), NH,, CO (được áp dụng tại Cộng 
hòa Lñên bang Đức, Đan Mạch, Thụy Điển); Thu đối với hóa chất sử 
dụng trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm (tại Bỉ, Đan 
Mạch, Mêxicô); Thu đối với túi ni lông (tại Anh, Trung Quốc; Thu 
đối với máy tính, pin, ắc quy, chai lọ bằng thủy tinh, bao bì và các 
sản phẩm khác thải bỏ sau khi sử dụng tại các nước, vùng lãnh thổ 
thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Đài Loan (Trung 
Quốc), Hàn Quốc). 


104 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


gia như: Canada, Ôxtrâylia, Thụy Điển, Anh, Đan Mạch, 
Cộng hòa Séc hay một số bang của Hoa Kỳ!. 

Ngoài việc đánh thuế nhằm hạn chế ô nhiễm, các quốc 
gia còn áp dụng những hình thức khác mang tính chất tương 
tự. Chẳng hạn hình thức trợ cấp cho người gây ô nhiễm với 
mức trợ cấp bằng với mức thiệt hại biên tại mức đầu ra hiệu 
quả xã hội. Việc trợ cấp cũng làm nhà sản xuất điều chỉnh 
về mức tối ưu làm gia tăng phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, việc 
xác định được mức thiệt hại biên mà nó gây ra cho xã hội và 
chính phủ sẽ trợ cấp bằng với mức thiệt hại biên này là điều 
không đơn giản. Nếu trợ cấp cao hay thấp hơn sẽ không hiệu 
quả, do đó có thể dẫn đến không tăng được phúc lợi xã hội 
mà ngược lại còn làm giảm phúc lợi xã hội. Hay như hình 
thức bán hạn ngạch ô nhiễm nhằm khống chế mức ô nhiễm. 
Mỗi năm, chính phủ sẽ công bố một hạn ngạch (quota) và 
bán đấu giá lượng thải ô nhiễm này trên thị trường. Ở các 
nước phát triển thì hạn ngạch này được bán và đấu giá, niêm 
yết trên thị trường chứng khoán và được giao dịch giống như 
các loại hàng hóa khác. Những đối tượng ô nhiễm nếu không 
trúng thầu, không tham gia mua lượng chất thải thì sẽ 
không được thải ô nhiễm buộc họ phải ngưng sản xuất, đóng 
cửa hay phải đầu tư công nghệ xử lý mà đôi khi chi phí rất 
tốn kém. Hoặc ban hành các quy định hạn chế ô nhiễm. Các 


quy định hạn chế thường áp dụng là các tiêu chuẩn và rào cản 


1. “Thuế bảo vệ môi trường: kinh nghiệm quốc tế và những 
khuyến nghị với Việt Nam”, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu- 
trao-do1/thue-bao-ve-mo1-truong-kinh-nghiem-quoc-te-va-nhung- 
khuyen-ngh1-voI-viet-nam-126890.html (truy cập ngày 20/2/2017). 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 105 


về mặt kỹ thuật nhằm loại bổ những đối tượng có khả năng 
gây ô nhiễm!. 

Việt Nam đang áp dụng nhiều chính sách trợ cấp nhằm 
làm giảm ô nhiễm nói riêng và giảm thiệt hại do tác nhân bên 
ngoài tiêu cực gây ra nói chung”. Các quy định về hạn chế ô 
nhiễm được thể hiện thông qua các tiêu chuẩn môi trường, quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường nhưng các quy định của nước ta còn 
thấp hơn so với các nước. Đối với bán hạn ngạch ô nhiễm, với 
thị trường vốn và các nhà đầu tư chưa đa dạng hiện nay, việc 
bán hạn ngạch ô nhiễm tại nước ta cũng mới chỉ đang trong 
quá trình nghiên cứu, chưa triển khai. 

Thuế môi trường đối với ô nhiễm công nghiệp được đánh 
giá rộng rãi như là các biện pháp môi trường có hiệu quả kinh 
tế cao. Tại Bỉ, thuế môi trường được áp dụng ở cấp bang. Hệ 
thống thuế hiện tại về ô nhiễm nước ở bang Flemish được giới 
thiệu vào năm 1990 chủ yếu nhằm giảm mức độ ô nhiễm nước 
hiện tại. Các nhà hoạch định chính sách công nói rằng thuế tập 
trung vào mục đích thực tế của nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền là giảm thiểu ô nhiễm, nhưng thực ra mục đích 
tài chính của số tiền thu được quan trọng hơn. Tất cả những 
người gây ô nhiễm nước mặt phải trả khoản phí, được tính bằng 

1. “Chính sách thuế bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế 
và thực tiên Việt Nam”, http:/tapch1taichinh.vn/nghien-cuu--trao- 
do1/trao-do1-binh-luan/chinh-sach-thue-bao-ve-mo1-truong-kinh- 
nghiem-quoc-te-va-thuc-tien-viet-nam-65499.htm] (truy cập ngày 
26/12/2017). 

2. Điển hình như trợ giá xe buýt, sử dụng xăng E5 thay thế các 


loại xăng khác, hỗ trợ tín dụng, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp 
chuyển đổi sang sản xuất tại các khu công nghiệp tập trung... 


106 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


cách nhân số đơn vị ô nhiễm với mức thuế thống nhất. Đối với 
người tiêu dùng và các công ty nhỏ (có mức tiêu thụ nước nhỏ 
hơn 500m?) mức phí được tính bằng tổng lượng nước tiêu thụ. 
Nếu mức tiêu thụ nước là hơn 500m, phí được tính dựa trên 
mức độ ô nhiễm thực tế. Mức ô nhiễm này được xác định bằng 
các phương pháp phân tích dòng chảy của nước và bằng các 
phương tiện công nghiệp cụ thể thông qua bảng chuyển đổi. Số 
tiền thu được từ thuế về ô nhiễm nước được phân bổ cho cái gọi 
là Quỹ MINA (Quỹ phòng chống ô nhiễm và khôi phục thiên 
nhiên và môi trường) và được sử dụng hoàn toàn để tài trợ cho 
nhiều biện pháp đầu tư của chính phủ vào môi trường và cho 
sự phối hợp của chính sách môi trường!'. Đây là điểm hoàn toàn 
khác biệt so với Việt Nam về việc sử dụng số tiền gây ô nhiễm 
để giải quyết các vấn đề môi trường nhằm bảo đảm yêu cầu của 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Các hiệu quả doanh thu sẽ rất quan trọng nhưng không loại 
trừ điều chỉnh cho một tình hình ít ô nhiễm hơn về lâu về dài” 
Điều này thật sự là trở ngại lớn buộc các chủ thể gây ô nhiễm 
thay đổi hành vi tác động đến môi trường. Ba chính sách quan 
trọng của chính quyền bang Flemish có thể được tính đến: một 
là, việc ứng dụng quản lý “xanh” vào việc ra quyết định của các 
công ty có thể được kích thích bằng một phương pháp khác ấn 
định thuế môi trường và có sự bảo đảm để họ thấy được lợi ích 


mang lại. Hai là, chính phủ phải tạo ra một “cơ quan giám sát” 


1,2. C. Coeck, R. SJegers, A. Verbeke and W. Winkelmans: “The 
effects of environmental taxes - An empirical study of water and 
solid waste levies in Flanders” (trong quyển Annals of Publie and 
Cooperative Eeonomlcs 66:4), 1995, pp.481-482, 492. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 107 


để giám sát hệ thống thuế môi trường hiện tại của bang so với 
các bang khác và trong khu vực (nhất đối tác thương mại) để 
giảm nguy cơ cạnh tranh về thuế giữa các quốc gia. Cuối cùng, 
một tầm nhìn 5 năm rõ ràng và triệt để phải được phát triển 
bởi chính phủ, cho phép các doanh nghiệp thay đổi nhu cầu 
môi trường trong các quyết định đầu tư. Việc đánh giá thuế 
môi trường một cách phù hợp phải tính đến các quá trình điều 
chỉnh của nền kinh tế đối với việc kết hợp tổng thể tất cả các 


ưu đãi hiệu quả về chi phí của thuết. 


II THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM 
PHẢI TRẢ TIỀN THÔNG QUA PHÁP LUẬT VỀ 
THUẾ TÀI NGUYÊN 

1. Khái niệm về thuế tài nguyên 

Tài nguyên, theo nghĩa chung nhất, được hiểu là những 
yếu tố mà con người có thể khai thác, sử dụng được để phục 
vụ cho nhu cầu (tồn tại và phát triển) của mình. Đó có thể là 
yếu tố tự nhiên hay yếu tố xã hội. Tài nguyên có thể là những 
yếu tố tự nhiên (gọi là tài nguyên thiên nhiên), tức là những 
yếu tố không phụ thuộc vào ý chí con người, không chỉ giới hạn 
trong phạm vi trái đất như: tài nguyên đất - địa quyển, tài 
nguyên nước - thủy quyển, tài nguyên sinh vật - sinh quyển, 
tài nguyên khoáng sản - khoáng quyển... Tài nguyên thiên 
nhiên sẽ mở rộng cùng với khả năng khai thác, sử dụng của 

1. CC. ©. Coeck, R. S⁄Jegers, A. Verbeke and W. Winkelmans: “The 


effects of environmental taxes - An empirical study of water and 
solid waste levies In Flanders”, 1b¡d, p. 494. 


108. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


con người. Trước đây, con người chủ yếu sử dụng những yếu tố 
tự nhiên có sẵn trên mặt đất. Ngày nay, với sự phát triển của 
khoa học, con người có thể khai thác, sử dụng những yếu tố tự 
nhiên khác. Ví dụ dầu lửa, than, quặng... là những tài nguyên 
thiên nhiên tổn tại trong lòng đất từ rất lâu nhưng mới chỉ 
được con người khai thác và sử dụng trong thời gian gần đây. 
Trong tương lai, con người sẽ tiếp tục khai thác và sử dụng 
những tài nguyên thiên nhiên khác như: năng lượng mặt trời, 
năng lượng thủy triều, năng lượng địa nhiệt... Tài nguyên có 
thể là những yếu tố xã hội như: sức lao động, tri thức mà con 
người tích lũy được, truyền thống, văn hóa, lịch sử, chính sách 
phát triển kinh tế... 

Như vậy, có thể hiểu, tài nguyên thiên nhiên là những yếu 
tố tự nhiên mà con người có thể khai thác nhằm phục vụ nhu 
cầu của mình. Đây là nguồn tài sản quý giá của quốc gia, có 
vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển ngày càng cao của xã hội 
loài người, mức độ tác động của con người đối với các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên càng quy mô và mạnh mẽ hơn; dẫn đến sự 
cạn kiệt, suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Việt Nam được biết đến như là một quốc gia có trữ lượng 
tài nguyên thiên nhiên phong phú. Từ lâu, câu nói “ừng vàng, 
biển bạc” đã được sử dụng và ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều 
thế hệ người Việt Nam. Mặc dù vậy, tài nguyên thiên nhiên 
không phải là nguồn vô tận, nên dù có trữ lượng đồi dào đến 
đâu nhưng không có kế hoạch khai thác tiết kiệm, hiệu quả thì 


cũng sẽ cạn kiệt. Nếu các nguồn tài nguyên thiên nhiên được 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 109 


khai thác, sử dụng không có kế hoạch, lãng phí thì sẽ gây ra 
hậu quả xấu cho cả nền kinh tế lẫn môi trường sống một quốc 
gia. Việc đánh thuế vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên 
nhiên được đặt ra nhằm bảo đảm việc khai thác và sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên đạt hiệu quả. 

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài 
nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, 
vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà 
nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do 
Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. 

Hiến pháp năm 2013 quy định rõ hơn ở cụm từ “do Nhà nước 
đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” so với Hiến pháp 
năm 1999, sửa đối, bổ sung năm 2001! cho thấy Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác lập quyền sở hữu đối với các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và những tài sản có vai trò rất 
quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng nhằm để bảo đảm 
rằng các chủ thể được giao tài sản nhà nước sẽ sử dụng một cách 
tiết kiệm và hiệu quả nhất, đòi hỏi việc sử dụng tài sản quốc gia 
phải đặt dưới sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. 

Có nhiều căn cứ để phân loại tài nguyên thiên nhiên. 
Căn cứ vào khả năng cung ứng của các nguồn tài nguyên 

1. Điều 17 Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 quy 
định: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng 
đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài 
sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành 
và lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, 


quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là 
của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân”. 


110 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thiên nhiên, có thể chia thành 03 loại sau: ï) Tài nguyên vĩnh 
viễn (tài nguyên vô tận): là những tài nguyên không bị cạn 
kiệt đi do sự khai thác, sử dụng của con người như năng lượng 
mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng địa nhiệt; ï¡) Tài 
nguyên có thể phục hồi: là tài nguyên có khả năng tái tạo để 
bù đắp vào lượng mà con người đã khai thác. Tuy nhiên, khả 
năng phục hồi này cũng có giới hạn. Tài nguyên sinh vật (hay 
nói rộng là hệ sinh thái: đất, nước, rừng, thủy sản...) là tài 
nguyên có thể phục hổi; i7) Tài nguyên không thể phục hồi: là 
tài nguyên khai thác đến đâu thì hết đến đó, là loại tài nguyên 
tổn tại một cách hữu hạn. Vì thế cần khai thác, sử dụng tiết 
kiệm trên cơ sở tìm ra nguồn tài nguyên khác có thể thay thế. 
Tài nguyên khoáng sản (dầu lửa, than đá, quặng sắt, quặng 
đồng...) là tài nguyên không thể phục hồi. 

Việc phân loại các nguồn tài nguyên thiên nhiên mang 
tính chất tương đối để bảo đảm hiệu quả của việc khai thác, 
sử dụng. Ví dụ, năng lượng mặt trời là tài nguyên vĩnh viễn, 
nhưng mặt trời không thể tổn tại vĩnh viễn. Nếu đem so sánh 
với sự xuất hiện của con người thì sự xuất hiện của con người 
so với thời gian tổn tại của mặt trời là không đáng kể. Hay tài 
nguyên không thể phục hồi cũng mang ý nghĩa tương đối, vì 
muốn tái tạo phải cần một khoảng thời gian rất dài. Việc phân 
loại như trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm 
hiệu quả sử dụng, đặc biệt là dưới góc độ bền vững. Tài nguyên 
vĩnh viễn sẽ khai thác triệt để, tài nguyên có thể phục hồi phải 
khai thác trong giới hạn của sự phục hồi, tài nguyên không 


thể phục hồi cần khai thác tiết kiệm trên cơ sở tìm ra nguồn 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT... 111 


tài nguyên khác có thể thay thế. Đối với các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, đặc biệt là các nguồn tài nguyên không thể phục 
hồi, Nhà nước có nhiều cách thức khác nhau để thực hiện chức 
năng quản lý, trong đó có việc ban hành pháp luật nhằm đặt 
ra các loại thuế điều tiết vào hành vi sử dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, từ đó có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu 
quả, đồng thời động viên một phần thu nhập của các chủ thể 
này vào ngân sách nhà nước để phục vụ cho việc thực hiện các 
chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. 

Thuế tài nguyên là một khoản thu của ngân sách nhà nước 
đối với người sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong 
quá trình sản xuất. Thuế tài nguyên là loại thuế trực thu, tức 
người nộp thuế cũng chính là người chịu thuế. Thuế tài nguyên 
có vai trò đặc thù trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với 
hoạt động khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc 
gia. Trong quá trình thu nộp thuế tài nguyên, cụ thể là thông 
qua việc đăng ký, kê khal, nộp thuế; Nhà nước có được những 
thông tin cần thiết về tình hình khai thác tài nguyên thiên 
nhiên để kịp thời đề ra các biện pháp quản lý phù hợp với thực 
tiễn. Mục đích của thuế tài nguyên là nhằm hạn chế những 
nhu cầu sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hợp lý; hạn chế 
các tổn thất tài nguyên thiên nhiên trong quá trình khai thác 
và sử dụng; tạo nguồn thu cho ngân sách và điều hòa quyền lợi 
của các tâng lớp dân cư về việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

Trước năm 1990, Nhà nước ban hành một số chế độ thu đối 
với hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên do cá nhân, tổ 


chức trong nước thực hiện như tiền nuôi rừng đối với các chủ thể 


112 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


khai thác sản phẩm rừng tự nhiên, thuế với khai thác vàng... 
nhưng số thu không đáng kể. Riêng đối với các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng mặt đất, mặt biển, mặt 
nước phải trả tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển. Tuy nhiên, do 
quy định chưa cụ thể, thống nhất nên việc sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên có thể nói là rất lãng phí, nguồn thu từ khai thác 
tài nguyên thiên nhiên được tập trung vào ngân sách nhà nước 
là hạn chế. Trước tình hình đó, ngày 30/3/1990, Hội đồng Nhà 
nước đã ban hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên nhằm tác động 
đến hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ 
Việt Nam của các cá nhân, tổ chức. Trong giai đoạn này, chúng 
ta đã chú trọng đến yếu tố tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. Đến năm 1998, trước thực tế yêu cầu nhằm góp phần 
bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên được tiết kiệm, hợp lý, 
có hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước, Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) 
đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/4/1998. 
Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/1998/NĐ- 
CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế 
tài nguyên sửa đổi. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, 
nhận thấy biểu thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Pháp 
lệnh Thuế tài nguyên năm 1998 không còn phù hợp, ngày 
22/11/2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp 
lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên năm 
1998. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, 
theo đó khung thuế suất của các loại tài nguyên khoáng sản 
tăng mạnh. Trên cơ sở Pháp lệnh này, ngày 19/01/2009, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 05/2009/NĐ-CP quy định chỉ 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 113 


tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, 
bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên. Pháp lệnh Thuế tài 
nguyên năm 1998 (được sửa đổi, bổ sung Điều 6 vào năm 2008) 
về cơ bản đã đạt được mục tiêu đặt ra khi ban hành là nhằm 
góp phần bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và 
bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, để 
khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hợp lý, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai 
đoạn mới, Pháp lệnh Thuế tài nguyên cũng đã bộc lộ một số 
hạn chế cần được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp. Xuất phát 
từ những lý do trên và để nâng cao giá trị pháp lý, thực hiện 
đúng quy định của Hiến pháp về thẩm quyền quyết định các 
sắc thuế, pháp điển hóa các quy định về quản lý, khai thác, 
sử dụng tài nguyên, ngày 25/11/2009, Quốc hội khóa XII, kỳ 
họp thứ 6 đã thông qua Luật Thuế tài nguyên có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2010. Trên cơ sở Luật Thuế tài nguyên, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Thuế tài nguyên (sau đây gọi là Nghị định 50/2010/ 
NĐ-CP). Ngày 23/7/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 
số 105/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định 
50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định chỉ tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên. Ngày 
02/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2015/ 
TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên (sau đây gọi là Thông 
tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung). 


114 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


2. Nội dung pháp luật về thuế tài nguyên 

Cũng như Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, Luật 
Thuế tài nguyên năm 2009 quy định nhiều nội dung, tác giả 
tập trung phân tích các nội dung liên quan đến nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Thứ nhất, về đối tượng chịu thuế tài nguyên 

Đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm 09 nhóm tài 
nguyên thiên nhiên!. Đây là những nguồn tài nguyên thiên 
nhiên có thể phục hồi và không thể phục hồi. Luật Thuế tài 
nguyên không đưa các nguồn tài nguyên thiên nhiên vĩnh viễn 
(tài nguyên thiên nhiên vô tận) vào đối tượng chịu thuế là quy 
định phù hợp, nhằm khuyến khích việc tận dụng các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên này. Việc quy định đối tượng chịu thuế tài 
nguyên còn là “Tài nguyên khác do Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội quy định” nhằm hướng đến việc điều chỉnh đối tượng chịu 
thuế phát sinh trong tương lai. Quy định này thể hiện tính 
chất dự phòng, hạn chế trường hợp phải sửa đổi Luật Thuế tài 
nguyên, bảo đảm tính ổn định của pháp luật thuế tài nguyên 
nói riêng và pháp luật thuế nói chung. 


1. Bao gồm: khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; dầu 
thô; khí thiên nhiên, khí than; sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động 
vật và hồi, quế, sa nhân, thảo quả do người nộp thuế trồng tại khu vực 
rừng tự nhiên được khoanh nuôi, bảo vệ; hải sản tự nhiên, bao gồm 
động vật và thực vật biển; nước thiên nhiên, bao gồm nước mặt và nước 
dưới đất; yến sào thiên nhiên; tài nguyên khác do Bộ Tài chính chủ trì 
phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để trình Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đối tượng chịu thuế tài 
nguyên được quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP 
và Điều 2 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung. 

2. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật 
thuế, Sđd, tr. 38. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 115 


Thứ hai, về người nộp thuế tài nguyên 

Người nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác 
tài nguyên thiên nhiên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên 
được quy định tại Điều 3 Luật Thuế tài nguyên năm 20091. 
Các tổ chức, cá nhân, kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài, không 
phân biệt ngành nghề, quy mô, hình thức hoạt động, có khai 
thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm 
đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa của Việt Nam (dù khai thác cố định hay lưu động, 
thường xuyên hay không thường xuyên) đều là người nộp thuế 
tài nguyên. Nhà nước không phân biệt địa vị pháp lý của các 
tổ chức, cá nhân cũng như mức độ khai thác tài nguyên thiên 
nhiên của các chủ thể này như thế nào, mà Nhà nước chỉ cần 
biết các tổ chức, cá nhân này có hay không có việc thực hiện 
hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam. 
Nếu tổ chức, cá nhân đó có hành vi khai thác tài nguyên thiên 
nhiên thì trở thành người nộp thuế tài nguyên. 

Hành vị khai thác tài nguyên thiên nhiên là sự kiện pháp 
lý làm phát sinh thuế tài nguyên chứ không phải hành vi sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên. Nhà nước không quan tâm đến 
việc tài nguyên thiên nhiên sau khi khai thác có được đưa vào 
sử dụng hay không, ai sẽ sử dụng, mà chỉ quan tâm đến việc cá 
nhân, tổ chức thực hiện hay không thực hiện hành vi khai thác 
tài nguyên thiên nhiên. Hành vi khai thác tài nguyên thiên 
nhiên của người nộp thuế tài nguyên phải là hành vi khai thác 


1. Được quy định cụ thể tại Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT- 
BTC, sửa đối, bổ sung. 


116 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


hợp pháp, nghĩa là các chủ thể này trước khi tiến hành khai thác 
phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai 
thác. Việc bắt buộc các chủ thể phải tiến hành các thủ tục xin 
cấp giấy phép khai thác và chỉ khi có giấy phép khai thác mới 
được thực hiện hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên là nhằm 
giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý được việc khai 
thác tài nguyên thiên nhiên, ai là người khai thác, khai thác tài 
nguyên nào, ở đâu... tránh việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 
một cách tràn lan, không có kế hoạch, gây ô nhiễm môi trường, 
làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia'. 

Thứ ba, về căn cứ tính thuế tài nguyên 

Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính 
thuế, giá tính thuế và thuế suất được quy định tại Điều 4 Luật 
Thuế tài nguyên năm 20097. Trong đó, sản lượng tài nguyên 
tính thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật Thuế 
tài nguyên năm 20093; giá tính thuế được quy định tại Điều 6 
Luật Thuế tài nguyên năm 20091; thuế suất được quy định tại 
Điều 7 Luật Thuế tài nguyên năm 20095. 


1. Các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên thiên nhiên 
cũng quy định những trường hợp khi khai thác các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên không cần phải có giấy phép như: Điều 16 Luật Thủy sản 
năm 2017; Điều 44 Luật Tài nguyên nước năm 2012, sửa đổi, bổ sung 
năm 2017; Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010... 

2. Được quy định cụ thể tại Điều 4 Thông tư số 152/2015/TT- 
BTC, sửa đối, bổ sung. 

3. Được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP 
và Điều 5 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung. 

4. Được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP 
và Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung. 

5. Được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP 
và Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... †1†7 


Sản lượng tài nguyên tính thuế được quy định phân hóa 
đối với tài nguyên khai thác xác định được (hoặc chưa xác 
định được) số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng; tài nguyên 
khai thác không bán mà đưa vào sản xuất sản phẩm khác nếu 
không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối 
lượng thực tế khai thác; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất 
thủy điện; nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, 
nước thiên nhiên dùng cho mục đích công nghiệp; tài nguyên 
được khai thác thủ công, phân tán hoặc khai thác lưu động, 
không thường xuyên. 

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài 
nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá 
trị gia tăng. Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá 
bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong 
những căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên 
năm 2009, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP và 
khoản 2 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ 
sung. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được 
quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên năm 
2009, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP và khoản 4 
Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế tài 
nguyên trong trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán 
đơn vị sản phẩm tài nguyên, trừ dầu thô, khí thiên nhiên, 
khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện!. Còn 


1. Khoản 4 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên năm 2009; khoản 4 
Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP. 


118 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định việc xác định giá tính 
thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất 
thủy điện, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và các trường hợp 
cụ thể khác'. 

Đối với thuế suất, tùy theo tính chất, mức độ quý hiếm, 
mức độ ảnh hưởng của việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 
đối với môi trường, Luật Thuế tài nguyên năm 2009 quy định 
biểu khung thuế suất tại khoản 1 Điều 7. Thuế suất cụ thể 
đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được xác định lũy 
tiến từng phần theo sản lượng dầu thô, khí thiên nhiên, khí 
than khai thác bình quân mỗi ngày?. Việc quy định mức thuế 
suất cụ thể đối với từng loại tài nguyên trong từng thời kỳ 
phải bảo đảm các nguyên tắc: phù hợp với danh mục nhóm, 
loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội 
quy định; góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên, bảo 
vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài 
nguyên; góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và 
bình ổn thị trường. 

Luật Thuế tài nguyên năm 2009 và các văn bản hướng dẫn 
thi hành cũng quy định về các trường hợp miễn, giảm thuế tài 
nguyên tại Điều 9°. Thông qua quy định này, Nhà nước thể 
hiện quan điểm, chính sách quản lý đối với một số trường hợp 
khai thác tài nguyên thiên nhiên, cụ thể như để tạo điều kiện 
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên gặp khó 


1. Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP. 

2. Khoản 2 Điều 7 Luật Thuế tài nguyên năm 2009. 

3. Được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định số 50/2010/NĐ-CP 
và Điều 9, Điều 11 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, sửa đối, bổ sung. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 119 


khăn do thiên tai địch họa; định hướng cho người dân trong 
việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, tránh lãng phí, khai 
thác tràn lan gây cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc 
gia; hoặc thực hiện miễn thuế cho các trường hợp khai thác tài 
nguyên nhằm phục vụ cho đời sống hằng ngày của người dân 
hay vì mục đích nhân đạo. 

3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp 
luật về thuế tài nguyên 

Qua thực tiễn triển khai, Luật Thuế tài nguyên năm 2009 
và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan 
trọng trong việc bảo đảm sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn tài nguyên không có 
khả năng tái tạo, khắc phục được nhiều thiếu sót, bất cập trong 
các quy định cũ về thuế tài nguyên, đồng thời có những chỉnh 
sửa, bổ sung cho phù hợp và đồng bộ với các văn bản pháp luật 
hiện hành có liên quan... Dù vậy, các quy định pháp luật về 
thuế tài nguyên vẫn còn những tồn tại nhất định. Những tồn 
tại này, theo tác giả cuốn sách, bao gồm: 

Thứ nhất, về đối tượng chịu thuế. Điều 2 của Luật Thuế 
tài nguyên năm 2009 quy định đối tượng chịu thuế bao gồm 
09 nhóm như đã đề cập, trong mỗi nhóm quy định chi tiết 
một số loại tài nguyên. Quy định như vậy chưa bao quát hết 
các loại tài nguyên, chưa chỉ tiết và rõ ràng, có thể dẫn đến 
khó khăn cho việc tiếp cận và thực thi pháp luật. Trên thực 
tế, đối tượng chịu thuế tài nguyên đã được quy định cụ thể 
tại các văn bản dưới luật và được áp dụng ổn định trong thời 


gian khá đài, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ 


120 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


các yếu tố môi trường như yêu cầu của nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền. 

Một số loại tài nguyên quy định còn chưa cụ thể loại chịu thuế 
nên còn có những ý kiến khác nhau trong việc xác định đối tượng 
chịu thuế, như: nước thiên nhiên chịu thuế, yến sào thiên nhiên... 
Một số loại tài nguyên (như san hô đỏ) có giá trị kinh tế cao, nhưng 
chưa quy định thu thuế tài nguyên, việc quản lý chưa chặt chẽ dẫn 
tới thất thu ngân sách và khai thác làm cạn kiệt nguồn tài nguyên. 
Hay đối với đá bazan dạng cột, có giá trị sử dụng làm đá xây dựng 
cao cấp như các loại granite cao cấp, cần xem xét đưa vào đối tượng 
chịu thuế, với thuế suất cao hơn đá thông thường. 

Thứ hai, về căn cứ tính thuế. Đối với tài nguyên đưa vào 
sản xuất ra sản phẩm khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của 
Luật Thuế tài nguyên năm 2009, đối với các loại tài nguyên 
sau khi khai thác chưa bán ra ngay mà tiếp tục đưa vào sản 
xuất ra sản phẩm khác, sản lượng tính thuế căn cứ vào “sản 
lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ” và “định mức sử dụng tài 
nguyên” tính trên một đơn vị sản phẩm. Theo tác giả cuốn 
sách, việc tính thuế tài nguyên nên quy định căn cứ trên giá 
đơn vị tài nguyên tại nơi khai thác, không bao gồm các chi 
phí vận chuyển. Việc quy định tính thuế tài nguyên theo “sản 
phẩm sản xuất trong kỳ” và “định mức sử dụng tài nguyên trên 
một đơn vị sản phẩm” đối với loại tài nguyên chưa bán ngay 
mà còn phải qua gia công để tiếp tục sản xuất ra sản phẩm là 
khó thực hiện. Nếu tài nguyên đó sản xuất ra nhiều sản phẩm, 
theo nhiều công đoạn sản xuất sẽ tính theo sản phẩm nào, định 


mức sử dụng tài nguyên sẽ do ai ban hành? 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 12† 


Thứ ba, về giá tính thuế. Khoản 1 Điều 6 của Luật Thuế 
tài nguyên năm 2009 quy định giá tính thuế tài nguyên là giá 
bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác 
chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Việc xác định giá tính thuế 
theo quy định này chưa bao quát. Khoản 3 Điều 6 quy định về 
“giá tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể” cũng còn quá 
sơ sài. Trường hợp tài nguyên được khai thác nhưng được sử 
dụng với nhiều mục đích khác nhau (làm nguyên liệu cho quá 
trình sản xuất tiếp; tiêu thụ trên thị trường nội địa, xuất khẩu, 
nhập kho dự trữ...) hoặc bán ở nhiều địa điểm khác nhau chưa 
được quy định cụ thể và cũng rất khó có thể quy định một cách 
rõ ràng, minh bạch. Vì vậy, việc quy định giá tính thuế là “giá 
bán đơn vị sản phẩm tài nguyên” là không rõ ràng, dẫn đến 
khó hiểu, khó áp dụng vào thực tiễn. 

Về giá tính thuế đối với tài nguyên chứa nhiều chất 
khác nhau thì “giá tính thuế xác định theo giá bán của từng 
chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác 
nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban nhân dân 


2] 


cấp tỉnh quy định”. Trên thực tế, việc xác định hàm lượng 
riêng của từng chất trong tài nguyên là rất khó khăn và 
đòi hỏi phải thông qua quy trình kỹ thuật phức tạp cộng 
với chi phí để xác định cũng không nhỏ. Trong khi cơ sở vật 
chất, điều kiện kỹ thuật, nguồn chi phí để phân tích, xác 
định hàm lượng riêng đối với tài nguyên khai thác thuộc đối 
tượng chịu thuế chưa đầy đủ thì tính khả thi của quy định sẽ 


không cao, còn nếu chỉ dựa vào việc kê khai của doanh nghiệp 


1. Điểm b khoản 9 Điều 6 Luật Thuế tài nguyên năm 2009. 


122 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thì có thể sẽ dễ nảy sinh tình trạng tùy tiện, gian lận trong 
việc kê khaIl. 

Thứ tư, về thuế suất. Các loại tài nguyên nằm trong khung 
thuế suất có biên độ khá rộng. Việc Luật Thuế tài nguyên năm 
2009 đưa ra mức thuế suất theo biên độ rộng giúp Nhà nước 
có thể điều chỉnh thuế suất linh hoạt theo tình hình thực tế. 
Nếu cố định thuế suất, khi cần thay đổi, việc trình và thông 
qua Quốc hội sẽ mất nhiều thời gian. Trường hợp áp thuế quá 
thấp, khi giá thị trường thế giới tăng cao có thể gây thất thoát 
lớn cho ngân sách. Ngược lại, nếu giữ cố định mức thuế cao, 
khi thị trường khó khăn, Nhà nước sẽ không thể hỗ trợ kịp thời 
cho doanh nghiệp thông qua điều chỉnh thuế. Tuy nhiên, việc 
mở rộng khung thuế suất tuy tạo sự linh hoạt song lại không 
bảo đảm tính chặt chẽ trong việc áp thuế suất, có thể dẫn đến 
áp thuế không công bằng, tạo chênh lệch lớn trong cùng một 
nhóm hàng, giữa các thời điểm khác nhau và gây phiền toái 
trong quá trình áp dụng. 

Sự ra đời của Luật Thuế tài nguyên năm 2009 có một mục 
tiêu quan trọng là nhằm siết chặt hơn việc quản lý, khai thác 
tài nguyên trên toàn quốc, tránh thất thoát và tăng thu ngân 
sách. Tuy nhiên, để công cụ thuế được thực thi có hiệu quả, 
cần phải có những quy hoạch, chính sách rõ ràng, đồng nhất 
từ trung ương đến địa phương thì mới quản lý được tận gốc các 
nguồn tài nguyên, thay cho việc “đụng đâu, thu đó” như hiện 
nay. Riêng về vấn đề thuế suất thuế tài nguyên, cần thống 
nhất phương thức thu thuế. Các địa phương thu rất khác nhau, 
không linh hoạt theo giá cả biến động liên tục trên thị trường. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 123 


Và cũng không cần phải nâng thuế suất thuế tài nguyên lên 
với biên độ cao vì việc thất thu thuế không phải do thuế suất 
thấp mà do gian lận thương mại, kê khai thuế không đúng với 
sản lượng khai thác cũng như xuất bán, nhất là xuất lậu. 

Việc quản lý thu thuế tài nguyên thực hiện từ năm 1991 
cho đến nay và đã đạt được những kết quả nhất định, góp 
phần tăng nguồn thu ngân sách, nhất là dầu khí. Theo báo 
cáo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, số thu về thuế tài 
nguyên chủ yếu từ dầu thô và khí thiên nhiên khai thác từ 
các hợp đồng dầu khí, chiếm từ 82% đến 83% trên tổng số 
thu về thuế tài nguyên. Số thuế tài nguyên khai thác nội địa 
chiếm tỷ trọng khoảng 16-17% tổng thu ngân sách nhà nước. 
Mặc dù tỷ trọng số thu thuế tài nguyên còn nhỏ so với tổng 
số thu thuế và phí nội địa, nhưng tỷ trọng tăng dần qua các 
năm. Thuế tài nguyên là nguồn thu quan trọng đối với ngân 
sách địa phương vì đây là khoản thu điều tiết 100% cho ngân 
sách địa phương (trừ dầu khí) theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước năm 2015. 

Luật Thuế tài nguyên năm 2009 ra đời đã nâng cao hiệu lực 
của chính sách thuế tài nguyên hiện hành, khuyến khích địa 
phương tăng cường công tác quản lý và thu thuế tài nguyên, 
hạn chế hoạt động khai thác tràn lan, khai thác không phép. 
Luật Thuế tài nguyên năm 2009 là một trong những công cụ 
quan trọng trong việc quản lý tài nguyên. Cùng với quy định 
thuế tài nguyên (trừ dầu khí) để lại ngân sách địa phương 
100%, việc quy định giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quy định giá tính thuế đối với 


124. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


một số tài nguyên đã tạo điều kiện để cơ quan quản lý địa 
phương tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai 
thác tài nguyên, hạn chế khai thác không phép, gây lãng phí 
tài nguyên và ô nhiễm môi trường nơi khai thác. 

Ở một số nước trên thế giới, ngoài việc áp dụng thuế tài 
nguyên, nghĩa vụ tài chính khác tương tự cũng được áp dụng. 
Ở Ôxtrâylia, một vấn đề đáng chú ý khác liên quan đến ngành 
đánh bắt cá đó là việc khai thác, sử dụng liên tục nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, và những ảnh hưởng đối với tình trạng môi 
trường. Tính phí cho việc sử dụng liên tục nguồn tài nguyên 
môi trường thường được gọi là “việc thu tiền thuê các nguồn tài 
nguyên” đent collection). “Thuê” là một thuật ngữ kinh tế đề 
cập việc thanh toán cho việc sử dụng một vật nào đó. Thực tiễn 
rõ ràng và thường thấy nhất là trường hợp thuê nhà hoặc đất. 
Ngoài ra, nó cũng được sử dụng đối với nguồn tài nguyên thiên 
nhiên khác, kể cả khoáng sản và thủy sản. Về lý thuyết, việc 
“thuê” có thể là nhằm kiếm lợi nhuận và do đó, được tính trên 
giá trị của sản phẩm. Doanh thu từ việc “thuê” sẽ được chuyển 
vào “vf của cộng đồng xã hội!. 

Thuế và các khoản thu với mục đích phục vụ cho vấn đề 
“thuê” trong ngành thủy sản có thể được áp dụng dưới nhiều 
hình thức khác nhau, chẳng hạn như giấy phép, số lượng cá 
đánh bắt, hoặc đầu vào của hoạt động đánh bắt cá, kích thước 
tàu thuyền, thiết bị sử dụng, hoặc nhiên liệu. Về bản chất, 

1. Clare Coffey and jJodi Newcombe, Institute for Buropean 


Environmental Policy, London: The Polluter pays principle and 
Fisherles: The role of Taxes and Charges, Ibid, p. ïï. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 125 


đây là hình thức thu phí và các khoản tiền nhằm tạo nguồn 
kinh phí cho việc quản lý, tuyên truyền, giám sát hoặc nghiên 
cứu. Thuế và các khoản thu có thể được sử dụng bằng nhiều 
cách trong việc áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền. Đánh bắt cá là ngành liên quan đến nhiều yếu tố 
bên ngoài, là những chi phí hoặc lợi ích phát sinh từ những 
hoạt động kinh tế. Ngành đánh bắt cá có thể làm suy thoái 
môi trường thông qua việc làm thay đổi các đặc tính của môi 
trường biển hoặc loại bỏ các sinh vật không được quan tâm 
nhiều, hoặc bằng việc xả thải những chất ô nhiễm vào môi 
trường nước. Như vậy, những thiệt hại môi trường hoặc mất 
mát tài nguyên thiên nhiên khách quan có thể sẽ ảnh hưởng 
đến việc đưa ra quyết định liên quan đến kinh tế đối với 
ngành này. Việc áp dụng nghĩa vụ tài chính nhằm định hướng 
các chủ thể lựa chọn phương pháp khai thác phù hợp. Có thể 
hiểu, đây là một dạng tiền dùng để “mua quyền khai thác tài 
nguyên” của các chủ thể trong một khoảng thời gian và phạm 
vi nhất định. Các chủ thể có thể thực hiện giao dịch quyền tài 
sản này. Đây là kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam trong 
việc áp dụng đa dạng các hình thức thực hiện nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền đối với hành vi khai thác tài 
nguyên thiên nhiên. 

Rừng là nguồn tài nguyên tái tạo có những vấn đề quản 
lý riêng biệt. Vấn đề cơ bản là xác định độ tuổi cây sẽ được cắt 
giảm sao cho lợi ích xã hội từ rừng được tối đa. Thời kỳ xoay 
vòng này sẽ thường là theo thứ tự của một số thập kỷ, đặc biệt 
ở rừng ôn đới. Do vậy chủ sở hữu tư nhân đất lâm nghiệp phải 


126 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


đối mặt với những vấn đề về dòng tiền mặt nghiêm trọng khi 
họ vừa phải thực hiện các khoản chỉ tiêu để chăm sóc và bảo vệ 
rừng cũng như nộp thuế trong suốt chu kỳ tăng trưởng nhưng có 
thể không nhận được khoản thu nhập bằng tiền mặt trong nhiều 
năm. Điều này sẽ không phải là một vấn đề nếu các thị trường 
cạnh tranh hoàn hảo trong các vùng rừng cùng tồn tại với một 
bộ hoàn chỉnh của thị trường trong tương lai cho gỗ và các sản 
phẩm cuối cùng của gỗ trong nhiều thập kỷ. Các chủ sở hữu tư 
nhân sau đó sẽ có thể nhận được giá trị đầu tư trong rừng của họ 
bất cứ lúc nào. Áp lực để thu được ít nhất một khoản lợi nhuận 
tài chính do khai thác cây đã dẫn đến tỷ lệ khai thác rừng mà 
tại một thời điểm không phù hợp. Do đó, cả ở châu Âu và ở Bắc 
Mỹ, số đất lâm nghiệp được giữ lại dưới quyền sở hữu của nhà 
nước để bảo đảm rằng những gì được coi là tỷ lệ thu hoạch và 
quản lý thích hợp. Đối với rừng trên các vùng đất thuộc sở hữu 
tư nhân, các quốc gia Seandinavia đã áp đặt các quy định nhằm 
ràng buộc quyền của chủ sở hữu tư nhân. Chủ sở hữu đất lâm 
nghiệp tư nhân thường phải chịu thuế tài sản như chủ sở hữu 
các loại đất khác cộng với năng suất thuế khi cây được trồng'. 
Ở Việt Nam, xuất phát từ đặc thù sở hữu toàn dân đối với các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có rừng; tổ chức, cá nhân 
có quyền sở hữu đối với rừng sản xuất là rừng trồng?. Tuy nhiên, 

1. Terry Heaps and John E. Helliwell: The taxatlon oŸ natural 
resources, Chapter 8 from Handbook of Public Economles, Vol. 1, 
edited by A4. Auerbach and M. Eeldsten, 1985, pp.441-442. 

2. Bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt 
của chủ rừng đối với cây trồng, vật nuôi và tài sản khác gắn liên với 
rừng do chủ rừng đầu tư trong thời hạn được giao, được thuê để trồng 
rừng (khoản 10 Điều 2 Luật Lâm nghiệp năm 2017). 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 127 


việc quy định đối tượng chịu thuế tài nguyên chỉ bao gồm các 
sản phẩm từ rừng tự nhiên cần được mở rộng. Việc cung cấp 
ổn định các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có rừng là 
điều cần thiết trong xã hội hiện đại. Tầm quan trọng và tính 
hữu hạn của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đòi hỏi các tài 
nguyên phải được tiêu thụ ở mức hợp lý và vì các mục đích tốt 


nhất của chúng. 


II. THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM 
PHẢI TRẢ TIỀN THÔNG QUA PHÁP LUẬT VỀ 
PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THÁI 

1. Khái niệm về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

Khoản 1 Điều 148 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa 
đổi, bổ sung năm 2018 quy định: “Tổ chức, cá nhân xả thải ra 
môi trường hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường 
phải nộp phí bảo vệ môi trường”. Mức phí bảo vệ môi trường 
được quy định trên cơ sở khối lượng chất thải ra môi trường, 
quy mô ảnh hưởng tác động xấu đối với môi trường; mức độ độc 
hại của chất thải, mức độ gây hại đối với môi trường; sức chịu 
tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 

Phí bảo vệ môi trường và thuế bảo vệ môi trường đều là 
những khoản tiền phải trả cho việc sử dụng môi trường với tư 
cách là nơi chứa đựng chất thải, nhưng chúng có tính chất khác 
nhau. Nếu như thuế bảo vệ môi trường đánh vào các sản phẩm 
mà khi sử dụng sẽ gây ra ô nhiễm môi trường, tức là hành vi 
xả thải phát sinh trong tương lai, thì phí bảo vệ môi trường lại 


đánh vào thời điểm xả thải và sau xả thải, tức hành vi xả thải 


128 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


(hoặc các hoạt động khác làm phát sinh nguồn tác động xấu 
đối với môi trường) đã và đang xảy ra. Đây là điểm khác biệt cơ 
bản và quan trọng nhất giữa hai hình thức này. 

Cũng có thể phân biệt phí bảo vệ môi trường với thuế bảo 
vệ môi trường theo các tiêu chí khác, chẳng hạn như đối tượng 
chịu thuế bảo vệ môi trường là các sản phẩm, hàng hóa mà khi 
sử dụng sẽ gây ra tác động xấu đến môi trường; còn đối tượng 
chịu phí bảo vệ môi trường là các nguồn chất thải gây ô nhiễm 
cũng như các nguồn tác động xấu khác đối với môi trường và 
cả các loại khoáng sản. Phí bảo vệ môi trường cũng khác hoàn 
toàn với phí dịch vụ môi trường - là một dạng phí phải trả khi 
sử dụng một số dịch vụ môi trường (như dịch vụ thu gom rác, 
dịch vụ quản lý chất thải nguy hại...), mức phí tương ứng với 
chi phí cho các dịch vụ môi trường đó. Phí bảo vệ môi trường 
có mục đích khuyến khích các nhà sản xuất, kinh doanh đầu 
tư giảm thiểu ô nhiễm, thay đổi hành vi ô nhiễm theo hướng 
tích cực, có lợi cho môi trường. Ngoài ra, phí bảo vệ môi trường 
còn có mục đích khác là tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà 
nước để đầu tư khắc phục, cải thiện môi trường. 

Các chính sách phí bảo vệ môi trường hiện hành đang được 
áp dụng đối với các nguồn gây ô nhiễm (đánh vào các chất gây 
ô nhiễm thải ra môi trường nước, đất, không khí) nhằm mục 
đích thúc đẩy các đối tượng gây ô nhiễm phải giảm thiểu khối 
lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường và đóng góp một phần 
tài chính vào việc xử lý ô nhiễm môi trường do các chất thải 
gây ra. Việt Nam đã triển khai thực hiện ba loại phí bảo vệ môi 
trường, cụ thể: 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 129 


- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện 
từ năm 2004 với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường do 
nước thải gây nên, sử dụng nguồn nước sạch một cách tiết kiệm 
và hiệu quả. Đây là loại phí bảo vệ môi trường được triển khai 
sớm nhất. Tuy nhiên, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được các chi phí xử 
lý nước thải đạt quy chuẩn, chưa khuyến khích được các chủ 
thể đầu tư chi phí thay đổi công nghệ. 

- Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn được thực hiện 
từ năm 2007, phí thu đối với chất thải rắn thông thường và 
chất thải rắn nguy hại được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác. Các văn bản pháp quy 
về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn về cơ bản đã tạo 
được cơ sở pháp lý khá ổn định và vững chắc cho thực hiện. Tuy 
nhiên, sự phân định giữa chất thải rắn nguy hại và chất thải 
rắn thông thường chưa rõ nét, bởi mức độ gây tác động xấu đến 
môi trường của hai nhóm chất thải này khác nhau!. 

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 
được thực hiện từ năm 2006, thu vào các hoạt động khai thác 
khoáng sản gồm các loại khoáng sản kim loại và phi kim loại. 
Tuy nhiên, việc quy định mức phí được tính căn cứ vào số lượng 

1. Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn không còn áp dụng 
từ ngày 15/6/2015 với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 38/201 ĐĨ 
NDĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, sửa đối, bổ 
sung theo Nghị định số 40/2019/NĐ-ŒP, Điều 66 về hiệu lực thi hành 
có quy định: “Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của 


Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn hết hiệu lực 
thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”. 


130 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


khoáng sản khai thác là không phù hợp, không có tác dụng 
khuyến khích việc áp dụng các công nghệ hiện đại trong quá 
trình khai thác nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Bởi lẽ mức 
thu phí bảo vệ môi trường đối với từng hoạt động khai thác 
khoáng sản phải tương ứng với cấp độ gây tác hại môi trường 
mà hoạt động khai thác đó gây ra, chứ không nên căn cứ vào 
giá trị kinh tế của loại khoáng sản được khai thác để tính 
tương xứng. 

Trong phạm vi cuốn sách, tác giả đề cập phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải, một trong những loại phí bảo vệ môi 
trường thực hiện trên thực tế còn nhiều hạn chế cần sửa đổi. 

2. Nội dung pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải 

Ở Việt Nam, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường từ nước 
thải, sử dụng tiết kiệm nước sạch và tạo nguồn kinh phí cho Quỹ 
bảo vệ môi trường, thực hiện việc bảo vệ, khắc phục ô nhiễm 
môi trường, ngày 13/6/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 67/2003/NĐ-CP về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban 
hành Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 
18/12/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP 
ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải. Sau một thời gian áp dụng, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP về phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính - Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư liên tịch số 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬI... 13† 


106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 sửa đổi, bổ sung 
Thông tư liên tịch số 125/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP. Tiếp đó, ngày 22/3/2010, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2010/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP. Ngoài 
ra, ngày 28/5/2007, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 
88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp và 
ngày 21/5/2009, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành Thông tư số 
09/2009/TT-BXD quy định chỉ tiết thực hiện một số nội dung 
của Nghị định này. 

Sau đó, ngày 29/3/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
thay thế cho Nghị định số 67/2003/NĐ-CP và Nghị định số 
04/2007/NĐ-CP. Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị định 
số 25/2013/NĐ-CP và những bất cập của nó, ngày 16/11/2016 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải thay thế cho Nghị định số 
25/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 154/2016/NĐ-CP). 

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP, 
đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là nước 
thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Trong đó, nước thải 
công nghiệp là nước thải ra môi trường từ: cơ sở sản xuất công 
nghiệp; cơ sở chế biến thực phẩm, nông sản, lâm sản, thủy 
sản; cơ sở hoạt động giết mổ gia súc; cơ sở sản xuất rượu, bia, 
nước giải khát; cơ sở thuộc da, tái chế da; cơ sở sản xuất thủ 
công nghiệp trong các làng nghề; cơ sở chăn nuôi công nghiệp 
tập trung; cơ sở cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy tập trung; cơ sở 


132 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


khai thác, chế biến khoáng sản; cơ sở nuôi tôm công nghiệp; 
cơ sở sản xuất và ươm tôm giống: nhà máy cấp nước sạch; hệ 
thống xử lý nước thải tập trung. Còn nước thải sinh hoạt là 
nước thải ra môi trường từ: hộ gia đình; cơ quan nhà nước; đơn 
vị vũ trang nhân dân; trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng 
của các tổ chức, cá nhân; các cơ sở rửa ô tô, xe máy; bệnh viện; 
phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ khác; và các đối tượng khác. 

Đối tượng không chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
bao gồm: nước xả ra từ các nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn 
trong các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh; nước biển dùng 
vào sản xuất muối xả ra; nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa 
bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước 
phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội; nước thải sinh hoạt của hộ 
gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch; nước thải 
sinh hoạt của hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn (bao 
gồm: các xã thuộc biên giới, miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng 
xa (theo quy định của Chính phủ về xã biên giới, miền núi, vùng 
sâu, vùng xa); các xã không thuộc đô thị đặc biệt, đô thị loại I, IH, 
TIIL, IV và V theo quy định tại Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 
05/10/2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô 
thị; nước làm mát thiết bị, máy móc không trực tiếp tiếp xúc với 
các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng; nước mưa tự nhiên 
chảy tràn; nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy hải sản; 
nước thải sinh hoạt tập trung đã xử lý đạt tiêu chuẩn. 

Người nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là hộ 
gia đình, đơn vị, tổ chức có nước thải thuộc đối tượng chịu phí. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 133 


Trường hợp các tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống xử 
lý nước thải tập trung và trả tiền dịch vụ xử lý nước thải thì 
không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Đơn 
vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước là người nộp phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải đã tiếp nhận và xả ra môi 
trường (trừ trường hợp nước thải sinh hoạt tập trung do đơn 
vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử 
lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi 
trường). Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp; cơ sở sản xuất, chế 
biến nông sản, lâm sản, thủy sản; hệ thống xử lý nước thải 
tập trung sử dụng nguồn nước từ đơn vị cung cấp nước sạch 
cho hoạt động sản xuất, chế biến thì phải nộp phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải công nghiệp (không phải nộp phí bảo 
vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt) !. 

Các văn bản pháp luật đã đặt ra hai yêu cầu trong quá 
trình thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải. Thứ nhất, phải thu đúng, thu đủ, quản lý sử dụng đúng 
mục đích, có hiệu quả số phí thu được để phục vụ cho công tác 
quản lý và cải thiện chất lượng môi trường. Thứ hai, các cơ 
sở sản xuất thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải công nghiệp có trách nhiệm nộp đủ và đúng 
thời hạn số phí phải nộp theo thông báo của Sở Tài nguyên và 
Môi trường. Theo tinh thần trên, kể từ ngày 01/01/2004, các tổ 
chức, hộ gia đình có nước thải công nghiệp và nước thải sinh 
hoạt thì phải nộp một khoản phí bảo vệ môi trường theo quy 
định. Cụ thể, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 


1. Điều 4, khoản 8 Điều 5 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP. 


1344 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


sinh hoạt được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán của 1 
mét khối nước sạch, nhưng tối đa không quá 10% của giá bán 
nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với nước thải 
sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước 
để sử dụng (trừ hộ gia đình ở những nơi chưa có hệ thống cấp 
nước sạch) thì mức thu được xác định theo từng người sử dụng 
nước, căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một 
người trong xã, phường nơi khai thác và giá cung cấp 1 mét 
khối nước sạch trung bình tại địa phương. Còn đối với nước 
thải công nghiệp thì mức thu phí được tính theo từng chất gây 
ô nhiễm có trong nước thải. 

Như vậy, do đặc thù của nước thải sinh hoạt là tương đối 
giống nhau ở mọi gia đình, công sở, nên mức phí được tính theo 
tỷ lệ phần trăm (%) giá bán 1 mét khối nước cấp (tối đa 10%) 
mà hộ gia đình, công sở đó sử dụng, và do công ty cấp nước trực 
tiếp thu. Với nước thải công nghiệp, do mỗi loại có tính chất và 
mức độ nguy hiểm khác nhau, nên không thể tính đồng đều 
như với nước thải sinh hoạt, mà được tính theo khối lượng các 
chất gây ra ô nhiễm. 

Chẳng hạn, với 1kg chì có trong nước thải, doanh nghiệp 
phải trả từ 300.000-500.000 đồng (tùy môi trường tiếp nhận 
chất thải); 1 kg arsen phải trả từ 600.000-1 triệu đồng, 1kg 
thủy ngân phải trả từ 10-20 triệu đồng. Căn cứ quy định về 
mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và 
tình hình kinh tế - xã hội, đời sống, thu nhập của nhân dân 
ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 135 


đối với nước thải sinh hoạt áp dụng cho từng địa bàn, từng loại 
đối tượng tại địa phương. Và căn cứ khung mức thu phí bảo vệ 
môi trường đối với nước thải công nghiệp, Bộ Tài chính phối 
hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể mức thu 
phí bảo vệ môi trường đối với từng chất gây ô nhiễm trong nước 
thải công nghiệp cho phù hợp với từng môi trường tiếp nhận 
nước thải, từng ngành nghề; hướng dẫn việc xác định số phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp của 
đối tượng nộp phí. 

Nguồn thu được từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
thuộc về ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng như 
sau: để lại một phần số phí thu được cho cơ quan, đơn vị trực 
tiếp thu phí để trang trải chi phí cho việc thu phí; trang trải 
chi phí đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải đối với nước 
thải công nghiệp phục vụ cho việc thu phí hoặc điều chỉnh 
định mức phát thải của chất gây ô nhiễm. Phần còn lại nộp 
100% vào ngân sách địa phương để sử dụng cho việc bảo vệ 
môi trường, đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng 
hệ thống thoát nước tại địa phương, bổ sung vốn hoạt động 
cho Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương, trả nợ vay đối với 
các khoản vay của các dự án thoát nước thuộc nhiệm vụ chi 
của ngân sách địa phương. 

3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp 
luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

Nước thải đang là một vấn đề nan giải đối với một nước 
đang phát triển như Việt Nam. Việc xử lý và thu phí nước thải 
hợp lý, trang trải được các ch1 phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng 


136 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


là vấn đề bức xúc đang được bàn bạc. Chính phủ đã ban hành 
các quy định pháp luật cần thiết về thu phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải và đây là một bước tiến quan trọng trong 
quản lý môi trường. Tuy nhiên, việc thu phí nước thải vẫn còn 
gặp nhiều ách tắc, thiếu quy định chặt chẽ, công tác quản lý 
chưa tốt, khiến việc thu phí vẫn cứ lúng túng, khó khăn. Tác 
giả cuốn sách xin nêu ra một số bất cập lớn trong các quy định 
pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cũng như 
những khó khăn, vướng mắc cơ bản trong quá trình áp dụng 
trên thực tế: 

Thứ nhất, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 
hiện nay còn rất thấp và nguồn thu này không thể đáp ứng được 
các chi phí xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định. Hiện nay, 
chúng ta không thể quan trắc hết tất cả các cơ sở công nghiệp về 
lưu lượng, nồng độ nước thải để tính toán mức phí cho từng cơ 
sở. Việc xác định các đối tượng nộp phí hiện nay là chưa đầy đủ, 
chưa bao quát hết các thành phần gây ô nhiễm môi trường. Việc 
xác định mức phí đối với từng cơ sở theo cách tính truyền thống 
phụ thuộc rất nhiều vào năng lực thẩm định của các Sở Tài 
nguyên và Môi trường, vốn có nguồn lực con người và trang thiết 
bị khá hạn chế. Do đó, việc xác định chủ yếu dựa vào tờ khai của 
các doanh nghiệp nên số liệu khác xa so với thực tế, hoặc phải 
dựa trên kết quả đo lưu lượng dòng thải, trong khi phần mềm 
để tính toán lại không có. Do vậy, nhất thiết phải nâng mức phí 
nước thải công nghiệp, để mức này gần sát với chi phí xử lý nước 
thải. Cách thu phí cũng phải linh hoạt với từng đối tượng chứ 
không đánh đồng. Cụ thể, với những cơ sở có khả năng gây 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 137 


ô nhiễm lớn như thuộc da, bia... nên đo và quan trắc trực tiếp để 
tính toán mức phí phù hợp với từng cơ sở. Với những cơ sở khác, 
phải ban hành định mức về các chất gây ô nhiễm trong nước thải 
để dựa vào đó thu phí mà không cần đo đạc. 

Các kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy mức thu phí nước 
thải sinh hoạt cũng cần phải được nâng lên. Phí nước thải đóng 
góp một phần quyết định vào vấn đề bảo vệ môi trường. Chỉ 
có tăng phí nước thải thì mới bảo vệ được môi trường. Chúng 
ta thường yêu cầu nâng cao hiệu quả của việc xử lý nhưng lại 
không coi trọng việc thu phí nước thải. Muốn nâng cao hiệu quả 
xử lý nước thải, tất yếu phải tăng kinh phí đầu tư bởi vì công 
nghệ xử lý nước thải rất đắt và chính vì thế phải tăng mức thu 
phí nước thải. Như vậy chỉ có nâng phí nước thải mới bảo vệ 
được môi trường'. Thu phí nước thải phải hướng tới việc thu hồi 
chi phí để đủ chi trả cho chi phí quản lý, vận hành và chi phí đầu 
tư xây dựng công trình. Có đầu tư công nghệ xử lý nước thải tốt, 
môi trường mới trong sạch và bảo đảm sức khỏe cho người dân. 

Thứ hai, biện pháp chế tài chưa hiệu quả. Sỏ dĩ tồn tại 
trên thực tế tình trạng có những doanh nghiệp cố tình không 
chịu nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là do chưa có 

1. Chẳng hạn, tác giả Trịnh Thị Long trong bài viết “Phí nước 
thải với vấn đề bảo vệ môi trường” trong Tuyển tập kết quả khoa học 
và công nghệ 2008 đã đề cập vấn để tính toán phí nước thải băng 
'WASANPCC (phần mềm tính toán chi phí cho dự án cấp nước và vệ 
sinh môi trường của Viện quản lý và kĩ thuật môi trường Witten- Đức) 
trên cơ sở số liệu đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ở thành phố 
Vũng Tàu do Công ty thoát nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp. Kết 


quả tính toán cho thấy phí nước thải sinh hoạt ở mức khoảng 4.500đ/m? 
thì mới đủ để trang trải các chi phí và vận hành bền vững. 


138 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


các biện pháp chế tài đủ mạnh để cưỡng chế các doanh nghiệp 
không chịu nộp phí. Biện pháp xử phạt mạnh nhất đang áp 
dụng với những trường hợp cố tình không đóng phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải đang được áp dụng chỉ là xử phạt 
hành chính. Mức phạt cao nhất cũng chỉ 1.000.000.000 đồng', 
thấp hơn mức phí mà doanh nghiệp phải nộp nên nhiều doanh 
nghiệp chấp nhận nộp phạt thay vì nộp phí. Thiết nghĩ, cần 
phải có các quy định xử phạt nghiêm minh và mang tính răn 
đe nặng hơn đối với các doanh nghiệp không chấp hành kê 
khai, đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải để tránh 
tình trạng bất hợp lý người nộp, người không như hiện nay. 

Một khó khăn khác cho việc thu phí của cơ quan chức năng 
là hầu hết các doanh nghiệp không thực hiện khai đúng, khal đủ 
(về nồng độ và lưu lượng nước thải) nên số tiền thu được trước 
mắt chỉ là tiền tạm thu dựa trên nội dung tờ kê khai của các 
doanh nghiệp. Với một số chất gây ô nhiễm nặng như thủy ngân, 
chì, arsen do có mức phí phải nộp rất cao nên hầu như các doanh 
nghiệp đều từ chối không kê khai. Trong khi đó, phí nước thải 
sinh hoạt được tính vào hóa đơn nước hằng tháng nên người dân 
không thể không nộp. Vì vậy mà việc thu phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải chỉ mới thu đủ ở phí bảo vệ môi trường. Người 
dân không thể không nộp vì nếu không nộp thì công ty cấp nước 
sẽ áp dụng biện pháp chế tài rất đơn giản là ngừng cấp nước. 

1. Điều 13, Điều 14 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường quy định mức phạt vi phạm hành chính đối với 


hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa thông số môi 
trường thông thường hay nguy hại vào môi trường. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 139 


Thứ ba, có sự thiếu thống nhất, bất đồng quan điểm giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước về phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải, các công cụ phục vụ hỗ trợ công tác thu phí vẫn chưa 
đây đủ. Hiện nay, các loại phí và lệ phí đều do Bộ Tài chính 
chủ trì soạn thảo, nhưng về lĩnh vực môi trường thì rõ ràng 
Bộ Tài chính không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành và 
có các chuyên gia nắm vững các nguyên tắc, nguyên lý cơ bản 
của lĩnh vực này. Phần mềm về quản lý thu phí chưa được xây 
dựng. Hệ thống thông tin, quản lý, theo dõi quá trình thực hiện 
việc kê khai, nộp phí của doanh nghiệp ở nhiều địa phương vẫn 
chưa được trang bị, xây dựng. 

Chính phủ đã ban hành, áp dụng biện pháp thu phí bảo vệ 
môi trường đối với nước thải trong khi những điều kiện bảo đảm 
cho thành công của việc áp dụng biện pháp này chưa được xem 
xét một cách thấu đáo. Đó là: các cơ quan quản lý môi trường 
chưa tiến hành thống kê ô nhiễm đối với nước thải, đồng thời 
hoạt động kiểm soát ô nhiễm chưa được thực hiện một cách đầy 
đủ do kinh phí cho hoạt động quản lý môi trường còn hạn chế; 
việc đánh giá, xác định năng lực của các cơ quan, tổ chức tư vấn 
về môi trường, chủ yếu là năng lực của các phòng thí nghiệm, 
quan trắc, phân tích về môi trường chưa được tiến hành. 

Một trong những mục đích quan trọng của biện pháp thu phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải là nhằm khuyến khích các 
doanh nghiệp quan tâm, đẩy nhanh việc đầu tư, áp dụng các công 
nghệ mới, công nghệ sạch và công nghệ xử lý nước thải tại cơ sở 
sản xuất để từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước 


do nước thải gây ra. Tuy nhiên, các quy định trong văn bản quy 


140 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lại không hề 
phân biệt trong cách đối xử giữa hai loại đối tượng là các doanh 
nghiệp đã đầu tư xử lý nước thải tuân thủ tiêu chuẩn môi trường 
và các doanh nghiệp chưa đầu tư xử lý nước thải, hiện đang gây ô 
nhiễm môi trường. Trong quá trình xây dựng và đề xuất giải pháp 
thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, các nhà chính sách 
đã chủ trương xác định mức phí “hợp lý” đà mức phí mà doanh 
nghiệp chấp nhận được và để khởi đầu làm quen với công cụ kinh 
tế này). Vậy tính công bằng trong trường hợp này sẽ không còn ý 
nghĩa, thậm chí còn tạo ra sự mất công bằng khi áp dụng, đồng 
thời không nhất quán và không phục vụ được cho mục đích đã đặt 
ra. Như vậy là có sự bất cập của mức phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải xảy ra giữa những doanh nghiệp thực hiện tốt công 
tác bảo vệ môi trường và những doanh nghiệp cố tình không chấp 
hành. Đơn cử như những doanh nghiệp có đầu tư hệ thống xử lý 
nước thải thì chi phí mà họ phải trả cho việc xử lý môi trường bao 
gồm chi phí xử lý nước thải cộng với phí bảo vệ môi trường phải 
nộp sẽ cao hơn đối với những doanh nghiệp (cùng ngành nghề) 
không đầu tư hệ thống xử lý nước thải. 

Việc hướng dẫn nghiệp vụ hiện nay chưa đáp ứng được các 
thách thức, khó khăn mà cơ quan quản lý môi trường ở các địa 
phương đang phải đương đầu, đặc biệt là vấn đề thẩm định phí 
trong khi chưa có thống kê ô nhiễm và định mức phát thải của 
các cơ sở thuộc các ngành công nghiệp theo đơn vị sản phẩm 
hoặc theo đầu người lao động với các công nghệ tương ứng. Mặc 
dù Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn khởi đầu có thể 
tạm thu theo mức phí mà cơ sở đã kê khai, song trên thực tế 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 14† 


không ít cơ sở không thể kê khai vì thiếu thông tin. Từ thực 
tế đó, nhiều cơ quan quản lý môi trường tỉnh, thành phố đã đề 
xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành định mức 
tạm thời về phát thải theo đơn vị sản phẩm thuộc một số ngành 
công nghiệp, Bộ đã triển khai công tác này, nhưng đến nay vẫn 
chưa ban hành. Đó là chưa kể thông tư hướng dẫn tính toán 
khối lượng chất gây ô nhiễm có trong nước thải công nghiệp 
vẫn chưa được ban hành cụ thể và hợp lý. 

Thứ tư, hiểu biết và nhận thức của khá nhiều doanh nghiệp 
(đối tượng nộp phí) còn hạn chế, quy trình thu phí quá dài dòng, 
rắc rối. Ý thức tuân thủ pháp luật của đối tượng nộp phí còn 
thấp. Nhiều doanh nghiệp né tránh, không chịu kê khai hoặc kê 
khai thấp hơn nhiều so với thực tế. Điều này chắc chắn đang và 
sẽ còn tiếp tục gây trở ngại, khó khăn cho hoạt động thu phí của 
cơ quan quản lý môi trường. Theo quy trình thu phí hiện nay, 
doanh nghiệp phải tự kê khai tình hình sản xuất - kinh doanh 
và nước thải của xí nghiệp, nộp cơ quan quản lý kiểm tra rà soát, 
sau đó mới phát thông báo nộp phí. Từ công đoạn đầu tiên đến 
khi doanh nghiệp nộp tiền vào kho bạc nhà nước đã mất nhiều 
thời gian, chưa kể các doanh nghiệp ở xa trung tâm tỉnh, thành 
không thể quý nào cũng đi nộp tiền đều đặn. 

Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt 
đối với các đối tượng hộ gia đình tự khai thác nước (trừ những 
nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch) để sử dụng cũng không dã 
vì phải thực hiện khảo sát, thống kê, sau đó mới có thể tính 
toán mức phí cho phù hợp. Đối với việc thu phí nước thải công 
nghiệp, như đã nói, vướng mắc lớn nhất là thông tư hướng dẫn 


142 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


tính toán khối lượng các chất gây ô nhiễm chưa được ban hành 
cụ thể và hợp lý để giúp các Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 
định tờ khai của các doanh nghiệp. Việc thẩm định tờ khai của 
các doanh nghiệp chỉ dựa trên ước lượng, chưa có cơ sở khoa 
học, đặc biệt là các cơ sở sản xuất theo thời vụ rất khó thẩm 
định tờ khai. Mặt khác, các Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều 
nơi còn gặp không ít khó khăn trong việc phổ biến, hướng dẫn 
và triển khai thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP đến 
cộng đồng doanh nghiệp. Và như đã phân tích ở trên, phương 
pháp thu phí rườm rà, chưa xác định được lưu lượng và nồng độ 
các chất ô nhiễm có trong nước thải cộng với việc mức phí thải 
công nghiệp quá thấp làm giảm vai trò, ý nghĩa của phí bảo vệ 
môi trường đối với nước thải. 

Ö cấp địa phương, tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả 
nước, các Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Sở 
Tài chính đã lập đề án triển khai thực hiện việc thu phí bảo 
vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 154/2016/ 
NĐ-CP trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Sau đó, dựa trên 
nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương cũng đã ban hành quyết định 
về việc thực hiện thu phí trên địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi 
trường cũng đã phối hợp với Sở Tài chính ban hành công văn 
liên quan tới hướng dẫn thực hiện quyết định của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nói chung, nước 


thải công nghiệp nói riêng là một trong những công cụ kinh tế 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 143 


chủ yếu được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới nhằm hạn chế 
tình trạng ô nhiễm môi trường. Giống như các loại thuế hay 
phí môi trường khác, phí nước thải dựa trên nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền. Phí nước thải đã được áp dụng từ 
khá lâu ở nhiều nước phát triển (từ năm 1961 ở Phần Lan, năm 
1970 ở Thụy Điển, năm 1980 ở Đức) và đã mang lại những kết 
quả đáng ghi nhận trong việc quản lý ô nhiễm do nước thải gây 
ra. Phí nước thải cũng được áp dụng ở các nước đang phát triển 
trong thời gian gần đây: Năm 1978 ở Trung Quốc và Malalxia, 
năm 1996 ở Philíppin. Ở các nước ASEAN, hiện chỉ có Malalxia 
và Philíppin áp dụng phí nước thải trên quy mô cả nước. Thái 
Lan bắt đầu áp dụng ở quy mô thành phố từ 2000 và đang 
trong quá trình nghiên cứu nhằm áp dụng ở quy mô cả nước. 
Ở Hàn Quốc, phí bảo vệ môi trường đánh vào nguồn gây ô 
nhiễm được Hàn Quốc áp dụng từ năm 1983 đối với chất thải 
khí và nước thải. Ban đầu, thu phí được áp dụng dưới dạng 
phạt do không thực hiện cam kết. Cơ quan môi trường của Hàn 
Quốc (hiện nay là Bộ Môi trường) được quyền phạt tiền các cơ 
sở gây ô nhiễm nếu vi phạm tiêu chuẩn môi trường và sau khi 
có yêu cầu phải có biện pháp xử lý nếu vẫn tiếp tục thải vượt 
quá tiêu chuẩn cho phép. Từ năm 1986, biện pháp này được 
thay thế bằng thu phí đối với phần thải vượt tiêu chuẩn. Mức 
phí được xác định trên cơ sở nồng độ chất gây ô nhiễm, vị trí 
thải ô nhiễm, thời gian vượt tiêu chuẩn cho phép và tùy thuộc 
vào số lần vi phạm tiêu chuẩn. Đến năm 1990, số phí này được 
điều chỉnh cao hơn chi phí vận hành hệ thống xử lý ô nhiễm để 


có tác dụng khuyến khích giảm ô nhiễm. 


144. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Xingapo áp dụng phí ô nhiễm với biểu giá đánh vào nhu 
cầu ôxy hóa (BOD) và tổng chất rắn lơ lửng (TS8) áp dụng với 
tất cả các cơ sở công nghiệp. Mức phí được xác định tùy theo 
lượng nước thải và nồng độ các chất gây ô nhiễm. Lượng BOD 
và TSS cho phép được thải vào hệ thống công cộng là 400 mgílít. 
Nếu cơ sở có nồng độ BOD từ 401-600 mgílít thì phải trả số 
phí là 0,12$ Singapore/m?. Nếu nồng độ BOD từ 1.601-1.800 
mgilít thì phí sẽ tăng lên là 0,84$ Singapore/m?. Nếu nồng độ 
chất gây ô nhiễm nằm trong khoảng 601-1.600 mgilít thì số phí 
sẽ tăng lên một cấp cho mỗi 200 mgilít. Tuy vậy, hạn chế của 
chương trình này là phí được áp dụng như nhau đối với mọi cơ 
sở công nghiệp, không phân biệt quy mô, cơ sở mới hay cũ. 

Philíppin bắt đầu thí điểm áp dụng phí nước thải cho hồ 
Laguna từ năm 1997. Đây là hồ chứa nước ngọt lớn nhất tại 
Philíppin. Lưu vực hồ bao gồm 0ð tỉnh và một phần của Thủ 
đô Manila. Hồ cung cấp nước ngọt cho khoảng 13 triệu dân 
sinh sống trong khu vực và cũng là nơi tiếp nhận nước thải 
của khoảng 10.000 doanh nghiệp. Để giải quyết tình trạng ô 
nhiễm nước hồ ngày càng gia tăng, tháng 01/1997, Ban quản 
lý hồ Laguna đã ban hành quyết định áp dụng phí nước thải. 
Đầu tiên, phí nước thải được áp dụng cho các doanh nghiệp 
thuộc các ngành công nghiệp trọng điểm có mức thải trung 
bình hằng năm từ 4 tấn BOD trở lên. Từ năm 1998, hệ thống 
phí được mở rộng, bao gồm tất cả các doanh nghiệp thuộc địa 
phận hành chính của vùng hồ Laguna và có thải nước thải 
vào hồ. Các doanh nghiệp này bao gồm các doanh nghiệp sản 


xuất, thương mại, các doanh nghiệp công nông nghiệp, các 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 145 


cụm dân cư và các hộ gia đình. Phí gồm 02 phần: Phí cố định 
và phí biến đổi. Phí cố định phụ thuộc vào lượng nước thải và 
số lượng mẫu cần lấy để quan trắc hiện trạng môi trường của 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp càng thải nhiều nước thải 
thì số lượng mẫu cần lấy để quan trắc càng nhiều và mức phí 
cố định phải nộp càng cao. Phí biến đổi dựa trên lượng phát 
thải của BOD hoặc TS8, tùy từng loại hình sản xuất. Đối với 
các cơ sở chế biến thực phẩm, thuộc da, giết mổ, chăn nuôi, 
thủy sản, mía đường, sản xuất giấy thì tính theo BOD. Đối 
với các cơ sở sản xuất xi măng, phân hóa học, sản xuất kim 
loại, khai khoáng thì tính theo TSS. Mức phí biến đổi tùy 
thuộc vào nồng độ chất thải trong nước thải. Nếu nồng độ 
chất ô nhiễm (TSS hoặc BOD) nhỏ hơn 50mg/1 thì mức phí là 
õ Peso/kg. Nếu nồng độ chất ô nhiễm lớn hơn 50mg/1 thì mức 
phí là 30 Peso/kg chất ô nhiễm thải ra. Trên cơ sở thành công 
của gia1 đoạn thử nghiệm tại hồ Laguna, Chính phủ Philíppin 
đã cho nhân rộng việc áp dụng thu phí nước thải trong phạm 
vi cả nước từ năm 2008. Tuy nhiên, việc thu phí trong giai 
đoạn này có một số điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả của phí. 
Thứ nhất, phần phí cố định phụ thuộc lượng nước thải và việc 
có chứa kim loại nặng hay không. Thứ hai, phần phí biến đổi 
áp dụng đồng loạt 5.000 Peso/tấn với tất cả các đơn vị ô nhiễm 
chứ không phân biệt đơn vị ô nhiễm vượt tiêu chuẩn và dưới 
tiêu chuẩn!. 

1. Xem thêm: Đỗ Nam Thắng: “Kinh nghiệm quốc tế về phí bảo 


vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và đề xuất định hướng 
cho Việt Nam”, Tạp chí Môi trường, số 7, 2010. 


146 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Ở Trung Quốc, phí nước thải được quy định trong Điều 18 
Luật Bảo vệ môi trường năm 1979. Trong những năm 1979 - 
1981, phí ô nhiễm được áp dụng trên cơ sở thử nghiệm ở 27 
tỉnh/thành phố, dưới sự giám sát trực tiếp của Chính phủ. Từ 
năm 1982 việc thực hiện được áp dụng trên toàn quốc. Trước 
năm 2003, tất cả các thông số ô nhiễm trong nước thải đều 
được đo kiểm. Sau đó, các thông số ô nhiễm được xếp theo thứ 
tự từ mức ô nhiễm cao nhất xuống thấp nhất. Việc tính phí dựa 
trên thông số có mức ô nhiễm cao nhất. Với thông số có mức 
ô nhiễm cao nhất này, phí được tính dựa trên phần nồng độ 
vượt quá tiêu chuẩn. Ví dụ nếu như tiêu chuẩn cho phép là 50 
mgil và nồng độ của chất ô nhiễm là 70mg/1 thì chỉ tính phí đối 
với phần 20 mg/1 vượt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc tính phí nói 
trên đã bộc lộ một số bất cập. Thứ nhất, việc chỉ dựa vào nồng 
độ của chất ô nhiễm đã khiến các doanh nghiệp đối phó bằng 
cách pha loãng nước thải. Thứ hai, việc chỉ tính phí dựa trên 
phần nông độ vượt quá tiêu chuẩn cũng khiến doanh nghiệp 
chỉ đối phó sao cho nồng độ chất ô nhiễm đạt tiêu chuẩn chứ 
không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xử lý để hạn chế ô 
nhiễm trong điều kiện tối đa có thể được. Hơn nữa, việc chỉ tính 
phí đối với thông số ô nhiễm có mức vượt tiêu chuẩn cao nhất 
không tạo động lực để doanh nghiệp hạn chế ô nhiễm với các 
thông số khác. Để khắc phục những bất cập này, năm 2003, 
hệ thống tính phí nước thải của Trung Quốc đã có một số thay 
đổi: việc tính phí được dựa trên tải lượng chứ không chỉ dựa 
trên nồng độ; phí được tính với tất cả các đơn vị ô nhiễm (cả 
đơn vị trên và dưới tiêu chuẩn cho phép); phí được tính với hơn 
100 thông số ô nhiễm trong nước thải. Các tiêu chuẩn do Bộ 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 147 


Môi trường quy định thay đổi tùy thuộc vào từng ngành công 
nghiệp và mức phí thay đổi tùy theo loại chất gây ô nhiễm. 
Ngoài ra, các địa phương có thể đưa ra các tiêu chuẩn chặt chẽ 
hơn tiêu chuẩn quốc gia và có thể đưa ra mức phí cao hơn mức 
phí do Bộ Môi trường quy định. 


IV THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM 
PHẢI TRẢ TIỀN THÔNG QUA PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG 
THIỆT HẠI DO Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG GÂY RA 


1. Khái niệm về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường gây ra 

Tình hình vi phạm pháp luật môi trường ở nước ta diễn 
biến phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh 
tế - xã hội và ở hầu hết các địa bàn. Những hoạt động vi phạm 
pháp luật môi trường không chỉ tác động xấu đến môi sinh, 
môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước mà 
hơn hết là nó gây ra những hậu quả trực tiếp và lâu dài đến 
đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người. Để thực hiện tốt 
công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật môi trường, 
bên cạnh việc nghiêm khắc xử lý hành chính và hình sự đối với 
các hành vi vi phạm pháp luật môi trường, không thể không 
tăng cường giải quyết trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với 
các chủ thể gây ô nhiễm môi trường. Bởi, một khi vấn đề bồi 
thường thiệt hại được giải quyết triệt để thì nó không chỉ góp 
phần làm tăng tính nghiêm khắc của chế tài xử lý vi phạm 
pháp luật môi trường nói chung, qua đó có tác dụng răn đe đối 


Z4* Z ^ ^ ^ "Ấ ` ` À 4 ^À ` 
với các chủ thể gây ô nhiễm; mà còn nhằm khắc phục phần nào 


148 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu từ hành vi gây ô 
nhiễm môi trường. Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường 
của các chủ thể đã được pháp luật Việt Nam thừa nhận và quy 
định, đáp ứng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 
Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường đóng một vai 
trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các 
chủ thể bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật môi trường 
gây ra. Phương thức yêu cầu người khác phải bồi thường thiệt 
hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp 
của các chủ thể liên quan, với những đặc điểm riêng, có vai trò 
to lớn và được coi là có hiệu quả thiết thực nhất vì nó khôi phục 
lại tình trạng ban đầu về mặt vật chất cho chủ thể bị thiệt hại. 
Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định tại Điều 624 về bồi 
thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường như một dạng của 
bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng!. Bộ luật Dân sự năm 2015 
tiếp tục đề cập tại Điều 602 với cách hiểu tương tự?. Luật Bảo 
vệ môi trường năm 1993 quy định: “tổ chức, cá nhân gây tổn 
hại môi trường do hoạt động của mình phải bồi thường thiệt 
hại theo quy định của pháp luật”. Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2005 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ 


sung năm 2018 phân chia thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái 


1. Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Cá nhân, pháp 
nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người 
gây ô nhiễm môi trường không có lỗi”. 

2. Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Chủ thể làm ô 
nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi”. 

3. Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường năm 1993. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 149 


môi trường bao gồm hai loại thiệt hại: suy giảm chức năng, 
tính hữu ích của môi trường và thiệt hại về tính mạng, sức 
khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng, tính hữu ích 
của môi trường gây ra!. 

Môi trường được xem là một loại hàng hóa đặc biệt và là 
tài sản rất có giá trị, nó được xác định bởi các giá trị khoa học, 
kinh tế và môi sinh. Do đó, bất kỳ một hành vi nào gây hại đến 
môi trường cũng đồng nghĩa với việc gây hại đến các giá trị nêu 
trên. Nếu xem xét một cách chặt chẽ, tác hại gây ra đối với môi 
trường tự nhiên không khác gì tác hại gây ra đối với con người 
hay với tài sản của con người, chính vì vậy, khi môi trường bị 
xâm hại, chất lượng môi trường bị suy giảm thì cũng cần phải 
được bồi thường một cách thỏa đáng và người gây thiệt hại 
phải có trách nhiệm bồi thường những tổn thất gây ra đối với 
môi trường. 

Khi môi trường là nguồn cung cấp các giá trị kinh tế to lớn 
cho con người cũng có nghĩa rằng nó được xem là hàng hóa, một 
loại hàng hóa đặc biệt được sở hữu bởi cả cộng đồng. Và với quy 
luật của nền kinh tế thị trường thì đòi hỏi các chủ thể khi khai 
thác, sử dụng môi trường phải có nghĩa vụ “trả tiền” cho hành 
vi của mình, cho những lợi ích đã đạt được. Từ đó, việc xác định 
đúng số tiền phải trả cho hành vi gây thiệt hại về môi trường 
góp phần thực hiện tốt nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền. Pháp luật quy định các mức bồi thường sao cho tương xứng 


1. Điều 130 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Điều 163 Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018. 


150 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


với những thiệt hại mà các chủ thể vi phạm đã gây ra, qua đó 
có tác dụng rất lớn trong việc ngăn chặn hành vi xâm phạm 
môi trường khi các chủ thể có sự so sánh giữa những khoản lợi 
ích mà họ được hưởng và mức bồi thường thiệt hại mà họ phải 
chỉ trả khi gây ra thiệt hại. Ý nghĩa của bồi thường thiệt hại do 
ô nhiễm môi trường gây ra bao gồm: 

Một là, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường là cơ sở 
pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể 
bị thiệt hại. Khi môi trường bị xâm phạm thì cũng chính là lúc 
mà những lợi ích vật chất lẫn tinh thần của tổ chức, cá nhân bị 
tốn hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của họ, 
đe dọa sự sống lẫn khả năng kinh tế của các gia đình. Thực tế 
đó đòi hỏi phải có cơ chế thích hợp để có thể bù đắp lại những 
thiệt hại mà người dân đã gánh chịu và chế định bồi thường 
thiệt hại đã thực hiện được điều đó. Bồi thường thiệt hại yêu 
cầu các chủ thể gây hại phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm 
bồi hoàn những thiệt hại mà mình đã gây ra cho môi trường và 
tính mạng, sức khỏe, tài sản cũng như những lợi ích hợp pháp 
khác của chủ thể bị thiệt hại. Qua đó, giúp cho chủ thể bị thiệt 
hại có thể khôi phục, bù đắp được phần nào tổn thất do môi 
trường bị xâm phạm gây ra, nhằm bảo đảm được một cuộc sống 
ổn định và mang lại sự ấm no, bình yên cho chính bản thân 
cũng như gia đình họ. 

Chẳng hạn, các sự cố tràn dầu xảy ra gây ô nhiễm nặng 
cho các dòng sông lớn dẫn đến tình trạng cá, tôm chết hàng 
loạt và đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn sống chính cũng như 


đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cư dân vùng 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT... 151 


ven biển. Thông qua chế định bồi thường thiệt hại, người dân 
có thể quy kết trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các chủ tàu 
nhằm bù đắp lại những thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra. Từ 
đó, chế định bồi thường thiệt hại về môi trường có ý nghĩa thiết 
thực trong việc bảo vệ đời sống, tính mạng, sức khỏe và là cơ 
sở vững chắc để công dân thực hiện tốt các quyền cơ bản của 
mình. Do vậy, cần phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp 
luật liên quan đến vấn đề bồi thường thiệt hại môi trường sâu 
rộng trong Nhân dân để người dân có thể nhận thức và chủ 
động bảo vệ quyền, lợi ích của mình khi bị xâm phạm. Đồng 
thời, đòi hỏi Nhà nước cần phải có cơ chế thích hợp và hiệu quả 
để bảo đảm cho người dân có khả năng thực hiện tốt các quyền 
công dân của mình, nhất là quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường. 

Hai là, bồi thường thiệt hại về môi trường là một công cụ 
hữu hiệu nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật môi 
trường. Trong điều kiện các chế tài xử phạt vi phạm pháp luật 
môi trường còn nhiều bất cập với mức xử phạt vi phạm hành 
chính theo luật định còn quá thấp so với khoản lợi nhuận mà 
các chủ thể đạt được từ việc xâm phạm môi trường; các quy 
định xử lý hình sự trong lĩnh vực môi trường thiếu tính khả 
thi đã làm cho số vụ việc vi phạm pháp luật môi trường bị xử 
lý hình sự còn hạn chế thì chế định bồi thường thiệt hại về 
môi trường có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi, trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại được đặt ra không căn cứ trên một 
mức giới hạn bồi thường nào cả, mà theo đó, chủ thể gây ra 


thiệt hại bao nhiêu thì cũng phải có trách nhiệm bồi thường 


1B2 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


tương đương với giá trị đó bấy nhiêu. Như vậy, đây có thể được 
xem là quy định nghiêm khắc đối với chủ thể vi phạm, vì mục 
đích cuối cùng và cũng là mục đích quan trọng nhất thúc đẩy 
các chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm môi trường là lợi ích 
vật chất, trong khi đó, với đặc trưng của chế định bồi thường 
thiệt hại thì rõ ràng con số lợi nhuận mà các chủ thể gây thiệt 
hại nhận được trong trường hợp này bằng không và thậm chí 
còn có giá trị âm khi họ phải có nghĩa vụ bồi hoàn lại toàn bộ 
những tổn thất mà mình đã gây ra. Mặt khác, khi đối diện với 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì cũng là lúc mà các chủ 
thể (nhất là các chủ thể sản xuất - kinh doanh) phải gánh chịu 
những thiệt hại về uy tín doanh nghiệp cũng như danh tiếng 
sản phẩm, và thậm chí sản phẩm của họ còn đứng trước nguy 
cơ bị người dân “tẩy chay”. Hơn nữa, họ còn phải mất không ít 
thời gian, tiền bạc khi tham gia giải quyết các tranh chấp có 
liên quan. Và từ những so sánh vật chất ấy, những tác động 
tài chính mà trách nhiệm bồi thường thiệt hại mang lại đã tạo 
ra khả năng rất lớn trong việc răn đe, ngăn chặn các chủ thể 
vi phạm pháp luật môi trường và định hướng hành vi, thái độ 
ứng xử của họ mang tính tích cực hơn, thân thiện hơn đối với 
môi trường xung quanh. 

Ba là, chế định bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường 
góp phần bảo đảm công bằng xã hội. Trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phân phối thu nhập và 
phúc lợi về cơ bản được tiến hành theo năng lực thị trường với 
phương châm “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Tuy 
nhiên, bản thân thị trường không có khả năng giải quyết 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 153 


bất công xã hội và những vấn đề về ô nhiễm môi trường. Vì vậy, 
Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý xã hội cần can thiệp 
để điều hòa các lợi ích, giữ vững ổn định xã hội. Và chế định 
bồi thường thiệt hại về môi trường là một trong những công 
cụ quản lý nhà nước không thể thiếu trong việc thực hiện mục 
tiêu bảo đảm công bằng xã hội. Với trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại, chủ thể gây thiệt hại buộc phải có nghĩa vụ bù đắp, 
khôi phục lại những thiệt hại đã gây ra. Điều đó có nghĩa rằng, 
để thực hiện trách nhiệm bổi thường thiệt hại, đòi hỏi chủ thể 
gây thiệt hại phải lấy nguồn tài chính của mình ra để bồi hoàn 
lại những thiệt hại mà các chủ thể bị thiệt hại phải gánh chịu. 
Qua đó, hoàn trả lại sự công bằng về lợi ích giữa các bên chủ 
thể, bảo đảm phân phối thu nhập cũng như phúc lợi một cách 
tương xứng trong xã hội. Mặt khác, bồi thường thiệt hại cũng 
bao hàm cả việc yêu cầu các chủ thể gây thiệt hại bù đắp những 
tốn thất mà môi trường đã bị ảnh hưởng từ hành vi xâm phạm, 
qua đó hoàn trả lại môi trường sống trong lành cũng như cuộc 
sống ấm no, ổn định cho người dân. Đây chính là sự bảo đảm 
công bằng trong khả năng hưởng thụ những lợi ích có được từ 
môi trường giữa các chủ thể trong xã hội, cụ thể là giữa người 
dân ở khu vực bị ô nhiễm và người dân ở khu vực có môi trường 
trong sạch. Ngoài ra, chế định bồi thường thiệt hại cũng tạo 
ra sự công bằng giữa các chủ thể sản xuất - kinh doanh trên 
thương trường với nhau, bởi, nó sẽ tạo ra sự cân bằng về lợi ích 
giữa nhóm chủ thể đã bỏ chỉ phí ra để thực hiện tốt các cam kết 
bảo vệ môi trường (như đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải...) 
và nhóm chủ thể thu lợi ích từ hành vi xâm phạm môi trường 
(thông qua việc quy định “mức bồi thường luôn tương xứng với 


1B4__ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thiệt hại xảy ra”, thì các chủ thể này gần như không thu được 
lợi ích nào từ hành vi vi phạm pháp luật môi trường). 

Cuối cùng, bồi thường thiệt hại về môi trường có ý nghĩa 
thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của công dân đối với 
các vấn đề môi trường. Một khi công tác giải quyết bồi thường 
thiệt hại do ô nhiễm môi trường được thực hiện có hiệu quả, 
người dân sẽ có những nhận thức sâu sắc và có những cơ sở pháp 
lý lẫn cơ sở thực tiễn vững chắc để thực hiện quyền yêu cầu bồi 
thường thiệt hại môi trường của mình hơn. Khi đó, tất yếu họ 
sẽ quan tâm đến chất lượng môi trường xung quanh nhiều hơn, 
xem môi trường mà mình đang sinh sống hiện ở trong tình trạng 
thế nào, có ảnh hưởng đến đời sống của mình hay không, để có 
những hành động bảo vệ quyền và lợi ích bản thân một cách 
kịp thời. Hơn thế, khi trách nhiệm bồi thường thiệt hại tác động 
mạnh mẽ đến khả năng tài chính của các chủ thể sản xuất - 
kinh doanh thì lẽ dĩ nhiên, trong hoạt động của mình họ sẽ phải 
quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường hơn để không phải gánh 
chịu những chế tài nghiêm khắc cũng như tránh những thiệt 
hại đáng tiếc sẽ xảy ra trong hoạt động sản xuất - kinh doanh 
của mình. Do đó, dù đứng ở góc độ chủ thể gây thiệt hại hay chủ 
thể bị thiệt hại, thì chế định bôi thường thiệt hại đều làm cho họ 
có sự quan tâm nhất định đến các vấn đề về môi trường trong xã 
hội. Để đạt được ý nghĩa trên thì một lần nữa yêu cầu công tác 
giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường phải được phát huy 
đầy đủ tác dụng và đúng bản chất của nó. Điều này hoàn toàn 
phụ thuộc vào nhận thức và khả năng quản lý nhà nước trong 


~ ^* ` Z F.4 ^ Z ˆ Pa 
lĩnh vực môi trường của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 155 


2. Nội dung pháp luật về bồi thường thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường gây ra 

Hiện nay, chưa có định nghĩa chính thống về khái niệm 
bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra. Căn cứ 
vào các quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này, trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường có thể 
được hiểu là một quan hệ pháp luật dân sự, theo đó người 
gây ra thiệt hại trong những điều kiện mà pháp luật quy 
định, phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do 
hành vi vi phạm pháp luật môi trường mà họ đã gây ra. 
Trong quan hệ này, bên bị thiệt hại được coi là chủ thể có 
quyền yêu cầu bên gây thiệt hại phải bồi thường những thiệt 
hại đã xảy ra. Quan hệ pháp luật trong lĩnh vực môi trường 
có thể phát sinh giữa các chủ thể mà không cần đến các cơ 
sở pháp lý làm tiền đề (như quan hệ hợp đồng hay quan hệ 
công vụ), hay nói cách khác, nó phát sinh dưới sự tác động 
trực tiếp của các quy phạm pháp luật mà không cần có sự 
thỏa thuận trước của các chủ thể. 

2.1. Về điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại do ô nhiễm môi trường 

Với cách hiểu là một dạng của bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại do ô nhiễm môi trường gây ra cũng bao gồm: có hành vi gây 
thiệt hại là hành vi vi phạm pháp luật môi trường, có thiệt hại 


xảy ra, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây ô nhiễm môi 


1B6 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


trường với thiệt hại xảy ra và có lỗi của chủ thể gây thiệt hại. 
Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra có những 
đặc trưng riêng so với các loại bồi thường thiệt hại ngoài hợp 
đồng còn lại. 

Thứ nhất, có hành vi gây thiệt hại là hành vi vĩ phạm pháp 
luật môi trường 

Hành vi vi vi phạm pháp luật môi trường là hành vi gây 
ô nhiễm môi trường (hành vi tác động đến các yếu tố của môi 
trường và gây ô nhiễm các yếu tố đó, làm tổn hại đến các yếu 
tố của môi trường dẫn đến thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính 
mạng của người khác. Những đặc điểm của hành vi gây ô nhiễm 
môi trường trong bồi thường thiệt hại môi trường bao gồm: 

Một là, hành vi gây ô nhiễm môi trường có thể được thể 
hiện dưới dạng hành động hoặc không hành động. Khi hành vì 
hành động hoặc không hành động này gây ra những tác động 
đến thành phần môi trường với mức độ thường xuyên, nhanh 
hơn khả năng “tự làm sạch” của môi trường thì mới xâm hại 
đến con người và sinh vật. Chẳng hạn, hành vi xả thải ra môi 
trường không qua xử lý của các chủ thể sản xuất - kinh doanh 
đã tác động tiêu cực đến môi trường khi các chất thải độc hại 
được loại thải ra một cách thường xuyên và có nồng độ độc hại 
vượt quá khả năng “tự làm sạch” của các môi trường nước ven 

1. Tuy nhiên, yếu tố lỗi sẽ không ảnh hưởng tới mức độ và trách 
nhiệm bồi thường. Người gây thiệt hại dù có lỗi cố ý hay có lỗi vô ý khi 
gây thiệt hại cho người khác thì người đó cũng phải bồi thường toàn 
bộ thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường, và không vì người 
gây thiệt hại có lỗi vô ý hoặc cố ý trong khi gây thiệt hại mà mức bồi 
thường tăng hay giảm tương ứng. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 157 


sông. Qua đó đã gây ra thiệt hại cho người dân và các sinh vật 
dưới nước. 

Hai là, việc xác định “tính trái pháp luật” của hành vi dựa 
trên nguyên tắc và cơ sở pháp lý do pháp luật quy định trước, 
các bên không biết và cũng không thể có sự thỏa thuận về vấn 
đề này. Cũng như trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 
hợp đồng, đối với chế định bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường, pháp luật cũng quy định những nghĩa vụ cụ thể đồi hỏi 
các chủ thể phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu chủ thể 
nào vi phạm nghĩa vụ của mình thì cũng đồng nghĩa với việc 
chủ thể đó đã có hành vi vi phạm pháp luật môi trường. Ví dụ, 
khoản 9 Điều 3ð Luật Bảo vệ môi trường 2005 quy định, tổ chức, 
cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm 
“thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo 
đánh giá tác động môi tường đã được phê duyệt, bản cam kết 
bảo vệ môi trường đã đăng ký và tiêu chuẩn môi trường”. Tuy 
nhiên, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình, Công 
ty T đã đem chất thải chưa qua xử lý xả thẳng ra môi trường 
làm cho môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng và gây thiệt hại 
cho người dân. Như vậy, trong trường hợp này, Công ty T đã có 
hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường mà pháp luật đã 
quy định, hay nói cách khác, Công ty T đã thực hiện hành vi 
trái pháp luật - một trong số những điều kiện làm phát sinh 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường. 

Ba là, hành vi gây ô nhiễm môi trường thường gắn với các 
quy định về nhóm các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung về môi 


trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ quản lý 


1B8__ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


chuyên ngành ban hành. Tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường 
vừa là công cụ kỹ thuật, vừa là công cụ pháp lý giúp nhà nước 
quản lý môi trường. Đồng thời, tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 
trường còn có ý nghĩa đối với cá nhân, tổ chức khi giúp họ nhận 
biết mình được sống trong điều kiện môi trường như thế nào, 
được phép tác động đến môi trường ở mức độ nào, từ đó, người 
dân có thể chủ động bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình khi môi trường tự nhiên bị xâm phạm. 

Thứ hai, có thiệt hại xảy ra 

Thiệt hại xảy ra là một trong những điều kiện tiền đề để 
xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại nói chung và bồi 
thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường nói riêng. Bởi, mục 
đích của việc áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại là khắc 
phục tình trạng tổn thất cho người bị thiệt hại và bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của họ. Vì thế, nếu không có thiệt hại thì 
không thể đặt ra vấn đề bồi thường cho dù có những điều kiện 
khác như có hành vi trái pháp luật, có lỗi... Theo quy định tại 
Điều 163 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung 
năm 2018, thiệt hại trong lĩnh vực môi trường bao gồm hai 
loại: ¡) Thiệt hại đối với môi trường tự nhiên, đó là sự suy giảm 
chức năng, tính hữu ích của môi trường, trong đó, chức năng, 
tính hữu ích của môi trường là tổng hợp những tính năng vốn 
có của môi trường mà những tính năng này có thể tạo những 
điều kiện thuận lợi, có ích cho sự tổn tại và phát triển của sinh 
vật; và ¡¡) Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của con người, tài 
sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do hậu quả của 


việc suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường gây ra. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 159 


Những thiệt hại này tuy không phải là các giá trị vật chất nhất 
định nhưng khi tiến hành bồi thường, chúng được quy ra một 
số tiền cụ thể dựa trên những căn cứ xác định thiệt hại do pháp 
luật quy định. 

So với thiệt hại trong lĩnh vực dân sự nói chung, thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường gây ra có những đặc trưng riêng: 

Chủ thể bị thiệt hại do hành vi xâm phạm môi trường gây ra 
có số lượng và phạm vị ảnh hưởng rộng lón. Hành vì gây ô nhiễm 
môi trường không những đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và 
lợi ích của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu chính thức của 
nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia, mà nó còn gây ra những 
hậu quả gián tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản và làm đảo 
lộn toàn bộ đời sống của các cá nhân, tổ chức cũng như cả cộng 
đồng dân cư. Chẳng hạn, hành vi xả trực tiếp chất thải độc hại 
ra sông đã làm cho nước sông bị ô nhiễm dẫn đến tình trạng thủy 
sản chết hàng loạt không chỉ gây thiệt hại cho nguồn tài nguyên 
thiên nhiên mà còn gây ra không ít tổn thất cho các những người 
dân nuôi trồng thủy sản cũng như các chủ thể đánh bắt thủy sản 
ven bờ khi số lượng cá, tôm ngày càng suy giảm. 

Thiệt hại do môi trường bị ô nhiễm không chỉ là những 
thiệt hại về mặt thực tế mà còn bao gồm những nguy cơ tiềm 
ẩn về lâu dài. Điều đó có nghĩa rằng, thiệt hại do môi trường bị 
phá võ do nhiễm bẫn, nhiễm độc không chỉ là những thiệt hại 
xác định được ngay sau khi có hành vi xâm phạm môi trường, 
mà còn là những thiệt hại đang và sẽ diễn ra theo phản ứng 
dây chuyền, theo sự vận động của môi trường tự nhiên mà con 
người không thể xác định được một cách đây đủ và chính xác. 


160 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Đây chính là căn cứ để phân biệt hành vi gây thiệt hại môi 
trường và các hành vi gây thiệt hại khác. Đối với các hành vi 
gây thiệt hại khác, thời điểm hành vi chấm dứt trên thực tế 
cũng chính là thời điểm thiệt hại được xác định một cách rõ 
ràng và cụ thể. Trong khi đó, hành vi gây ô nhiễm môi trường 
có thể đã bị chấm dứt hoàn toàn nhưng hậu quả của hành vi 
đó vẫn tiếp diễn và có khả năng tiếp tục gây ra thiệt hại cho 
người khác. 

Thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra có thể mang tính 
quốc tế. Tự thân môi trường là tổng hợp các yếu tố sinh vật và 
không sinh vật tạo thành một lực lượng vật chất và phi vật chất 
tồn tại, vận động theo quy luật khách quan gắn với đời sống tự 
nhiên và xã hội của con người, đồng thời là nhân tố thúc đẩy 
và kiểm chế sự phát triển đời sống mọi mặt. Thành phần môi 
trường tồn tại trong phạm vi không giới hạn và chúng có mối 
liên hệ gắn bó với nhau thành một thể thống nhất. Do vậy, một 
hành vi xâm phạm môi trường được thực hiện tại một quốc gia 
nhưng vẫn có thể làm phát sinh thiệt hại môi trường cho các 
quốc gia, các khu vực lân cận khác. 

Thứ ba, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây ô nhiễm 
môi trường với thiệt hại xảy ra. Mối quan hệ nhân quả giữa 
thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật có nghĩa là thiệt hại 
xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và 
ngược lại, hành vị trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt 
hại. Theo ý nghĩa này thì người gây thiệt hại cho môi trường 
phải chịu trách nhiệm dân sự chỉ khi những thiệt hại về môi 


trường xảy ra là kết quả của chính hành vi trái pháp luật của 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬI... 16† 


người đó. Tức là hành vi trái pháp luật của người gây thiệt hại 
phải là nguyên nhân gây ra thiệt hại cho người bị thiệt hại. Vì 
vậy, mối quan hệ nhân quả đóng vai trò quan trọng trong việc 
quy kết trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường đối với các 
chủ thể gây thiệt hại. 

Trong lĩnh vực môi trường, để xác định mối quan hệ nhân 
quả giữa hành vi xâm phạm môi trường và thiệt hại xảy ra, 
yêu cầu chúng ta khi thực hiện việc xác định thiệt hại môi 
trường cần phải đặt trong sự kết hợp chặt chẽ giữa hành vi 
gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, trên 
thực tế, việc xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi 
xâm phạm môi trường và thiệt hại môi trường xảy ra là rất 
khó khăn, phức tạp. Điều này một phần xuất phát từ sự hạn 
chế của chính sách pháp luật, cũng như trình độ, năng lực 
của đội ngũ cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực khoa học môi 
trường nói chung và hoạt động xác định thiệt hại môi trường 
nói riêng. Mặt khác, phần lớn nguyên nhân xuất phát từ đặc 
trưng của thiệt hại môi trường là chúng thường mang tính 
tiềm ẩn, phát sinh và ảnh hưởng trong khoảng thời gian lâu 
đài và phạm vi không gian rộng lớn, nên việc xác định nguyên 
nhân gây ra thiệt hại là rất khó. Chẳng hạn, trường hợp sức 
khỏe của một người bị suy giảm, đó có thể là do nguyên nhân 
chủ quan từ chính người đó (như ăn uống không hợp vệ sinh, 
hoặc thể trạng yếu...) chứ không chỉ do môi trường ô nhiễm 
gây ra, và trong trường hợp này, việc xác định mối quan hệ 
nhân quả để quy trách nhiệm bồi thường cũng không phải là 


chuyện đơn giản. 


1Õ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Thứ tư, có lỗi của chủ thể gây thiệt hại. Trước đây, trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ đặt ra khi có 
điều kiện lỗi. Theo đó, chỉ khi nào một người do lỗi của mình 
mà gây thiệt hại, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của người 
khác thì mới phải bồi thường. Tuy nhiên, khuynh hướng xác 
định trách nhiệm bồi thường dựa trên ý niệm lỗi nhiều khi 
không bảo đảm được một cách hiệu quả quyền lợi cho nạn nhân 
trong khi việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại là một 
đòi hỏi cấp thiết và chính đáng. Thực tế cho thấy, ngày càng 
gia tăng các thiệt hại mang tính khách quan nằm ngoài sự chi 
phối, điều khiển của con người cùng với sự phát triển của công 
nghiệp hóa, cơ giới hóa, đe dọa tới sự an toàn về tính mạng, sức 
khỏe, tài sản của con người. Nếu trong mọi trường hợp xảy ra 
thiệt hại đều buộc người bị hại dẫn chứng lỗi thì không khác gì 
gián tiếp bác bỏ quyền đòi bồi thường thiệt hại của nạn nhân. 
Do đó, để bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ các chủ thể bị thiệt 
hại, có quan điểm cho rằng trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
trong một số trường hợp có thể phát sinh mà không cần điều 
kiện lỗi. 

Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra là một 
trong những trường hợp đặc biệt. Điều 624, Điều 602 Bộ luật 
Dân sự năm 2015 quy định: “Cá nhân, pháp nhân và các chủ 
thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người 
gây ô nhiễm môi trường không có lỗi, “Chủ thể làm ô nhiễm 
môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗ. Nói 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 163 


cách khác, đây “là một dạng bồi thường thiệt hại không cần xác 
định lỗi của chủ thể gây thiệt hại”!. Thực tế cho thấy, quy định 
này có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại về môi trường trong các sự cố tràn dầu từ các 
phương tiện giao thông đường thủy xảy ra trong thời gian qua 
đã làm ô nhiễm môi trường với diện rất rộng, gây nhiều thiệt 
hại cho Nhân dân, tổ chức ở khu vực xung quanh. Trong trường 
hợp như vậy, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu đòi bồi thường 
mà không cần phải dẫn chứng lỗi cụ thể của bên gây thiệt hại. 
Theo đó, họ chỉ cần dẫn chứng sự thiệt hại thực tế đúng là kết 
quả (hậu quả) của chính hành vi do phía bên kia đã gây ra. 

Ngoài ra, theo nguyên tắc chung của trách nhiệm dân sự 
ngoài hợp đồng, thì trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại môi 
trường, hình thức lỗi sẽ không ảnh hưởng tới mức độ và trách 
nhiệm bồi thường của người đó. Người gây thiệt hại dù có lỗi cố 
ý hay có lỗi vô ý khi gây thiệt hại cho người khác cũng phải bồi 
thường toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra và không 
vì người gây thiệt hại có lỗi vô ý hoặc cố ý trong khi gây thiệt 
hại mà mức bồi thường tăng hay giảm tương ứng. 

2.2. Về hậu quả 

Cũng như các loại trách nhiệm bồi thường thiệt hại thông 
thường khác, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường, suy thoái môi trường luôn mang đến một hậu quả bất 
lợi về tài sản cho người gây thiệt hại. Bởi lẽ, khi một người tác 


động vào môi trường và gây ra tổn thất cho người khác thì tổn 


1. Hoàng Thế Liên (chủ biên): Bình luận khoa học Bộ luật Dân 
sự năm 2005, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013, t. II, tr. 791. 


164 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thất đó phải có thể tính toán được hoặc luôn được pháp luật 
quy định là một đại lượng vật chất nhất định để có thể quy ra 
trách nhiệm bồi thường sao cho tương ứng với mức thiệt hại đã 
phát sinh. Do đó, những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do ô 
nhiễm môi trường, suy thoái môi trường gây ra mặc dù không 
thể tính toán được nhưng cũng sẽ được xác định theo quy định 
của pháp luật để bù đắp lại tổn thất cho người bị thiệt hại. 
Và cũng chính vì vậy, thực hiện trách nhiệm bồi thường trong 
trường hợp này sẽ giúp khôi phục lại thiệt hại cho người bị 
thiệt hại, qua đó bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho các 
chủ thể, trong đó có “quyền được sống trong môi trường trong 
lành” - một quyền năng quan trọng được pháp luật môi trường 
thừa nhận rộng rãi. 

2.3. Về mức bồi thường 

Cùng với bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường 
thiệt hại do ô nhiễm môi trường về nguyên tắc là người gây 
thiệt hại phải bổi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra. Thiệt hại 
chỉ có thể được giảm trong trường hợp đặc biệt đó là người gây 
thiệt hại có lỗi vô ý và thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng 
kinh tế trước mắt và lâu dài của họ. Theo đó, các loại thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường gây ra không chỉ là thiệt hại về tính 
mạng, sức khỏe và tài sản của tổ chức, cá nhân mà còn bao 
gồm những thiệt hại xảy ra đối với môi trường tự nhiên. Tuy 
nhiên, mức thiệt hại này trên thực tế rất khó xác định đầy đủ 
và do những hạn chế pháp lý về các căn cứ để xác định thiệt 
hại do ô nhiễm môi trường gây ra nên hầu như trong các vụ 


việc ô nhiễm môi trường vừa qua cho thấy các chủ thể gây hại 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 165 


chỉ bồi thường một phần thiệt hại so với những tổn thất xảy ra 
trên thực tế. 

Tóm lại, với tính chất là một dạng của trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại do ô nhiễm môi trường vừa mang những đặc điểm 
cơ bản của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
nói chung, vừa thể hiện được những nét đặc trưng vốn có của 
mình liên quan đến yếu tố môi trường tự nhiên. Những đặc 
điểm của chế định bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường 
như đã phân tích là những cơ sở quan trọng giúp hiểu rõ hơn 
bản chất của chế định và có khả năng phân biệt chế định đó 
với các chế định khác có liên quan đến hành vi vi phạm pháp 
luật môi trường. 

3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp 
luật về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra 

Thứ nhất, về quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường gây ra 

Hiện nay, giải quyết bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường gây ra được thực hiện thông qua phương thức tự thỏa 
thuận của các bên, trọng tài hoặc khởi kiện tại Tòa án. Trong 
đó, khởi kiện tại Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp 
được hình thành từ lâu đời trong thực tiễn tố tụng dân sự. Ở 
Việt Nam cũng vậy, cùng với xu thế phát triển của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khi các tranh chấp 
dân sự phát sinh với số lượng ngày càng lớn thì Tòa án là sự 
lựa chọn phổ biến trong việc giải quyết tranh chấp giữa các 
bên. Với quy trình tố tụng chặt chẽ cùng một bộ máy cưỡng chế 


166 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thi hành và trên hết, Tòa án là một cơ quan công quyền đại 
điện cho Nhà nước, nên phương thức khởi kiện luôn được các 
bên tranh chấp ưu tiên hàng đầu khi việc thương lượng, thỏa 
thuận không đạt kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, khác 
với các tranh chấp dân sự thông thường khác, trong lĩnh vực 
bồi thường thiệt hại về môi trường, việc khởi kiện tại Tòa án 
được các bên tranh chấp hết sức e ngại, nhất là đối với đông 
đảo người dân bị thiệt hại do môi trường bị ô nhiễm, suy thoái. 

Khởi kiện là quyền của công dân được pháp luật tôn trọng 
và bảo vệ. Tuy nhiên, một số quy định của pháp luật về trình 
tự, thủ tục tố tụng hiện nay đã gây ra không ít khó khăn cho 
người dân trong việc thực hiện quyền năng này, trong đó, nghĩa 
vụ chứng minh của chủ thể bị hại khi yêu cầu bồi thường thiệt 
hại là một ví dụ điển hình. Trong các vụ tranh chấp về bồi 
thường thiệt hại môi trường, khi không thỏa thuận được với 
đối tượng gây thiệt hại mà phải khởi kiện ra Tòa án thì khó 
khăn đầu tiên và lớn nhất mà người dân phải đối mặt theo luật 
định là phải có chứng cứ chứng minh mình bị thiệt hại, thiệt 
hại đó là do đối tượng vi phạm gây ra, thiệt hại đó là gì, ở mức 
độ nào, các chi phí hạn chế, khắc phục thiệt hại nếu có, yêu cầu 
đòi bồi thường ra sao... Trong khi đó, chứng minh thiệt hại môi 
trường là công việc đòi hỏi tính khoa học cao, thường những 
cơ quan chuyên môn mới thực hiện được và phải tốn những 
khoản chi phí không nhỏ nằm ngoài khả năng thực hiện của 
Nhân dân, đặc biệt là đối với những người nông dân nghèo khó - 
chủ thể bị thiệt hại phổ biến nhất bởi tình trạng ô nhiễm môi 


trường hiện nay. Đúng là bất kỳ người bình thường nào cũng 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT.. 167 


có thể cảm nhận mối liên hệ nguyên nhân - hệ quả giữa hành 
vi xâm phạm và sự suy giảm chất lượng của môi trường xung 
quanh đó. Song, muốn buộc người có hành vi liên quan phải 
nhận trách nhiệm bồi thường một cách tâm phục, khẩu phục 
thì không thể đưa ra chứng cứ là sự cảm nhận, mà phải trình 
các bằng chứng khách quan, thuyết phục và Tòa án cũng chỉ 
xét xử dựa trên cơ sở các quy định pháp luật mà không thể đưa 
ra quyết định một cách cảm tính. Đây chính là nỗi khổ tâm của 
biết bao người dân đang gánh chịu những thiệt hại to lớn về 
nhiều mặt do ô nhiễm môi trường gây ra, nhưng họ cũng chỉ 
biết cam chịu, chấp nhận khi đứng trước những bất cập, phức 
tạp mà pháp luật đã đặt ra. Do vậy, cần có những quy định 
pháp luật phù hợp hơn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người 
dân bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. 

Bên cạnh đó, vấn đề quyền khởi kiện của một tập thể 
nguyên đơn trong cùng vụ việc cũng đã thể hiện những điểm 
bất cập của pháp luật hiện hành. Hầu hết các vụ kiện yêu cầu 
bồi thường thiệt hại về môi trường xảy ra trên thực tế là những 
vụ việc có tính chất tương đồng nhau, thiệt hại do cùng một 
chủ thể gây ra và có số lượng nguyên đơn rất lớn. Trong khi 
đó, theo quy định của pháp luật dân sự, Tòa án chỉ thụ lý giải 
quyết vụ việc khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự, 
và chỉ giải quyết trong phạm vi đơn khởi kiện đơn yêu cầu đó. 
Như vậy, theo pháp luật dân sự, các chủ thể bị thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường đều có quyền khởi kiện, bên gây thiệt hại 
ra Tòa án để đòi bồi thường với điều kiện họ phải trực tiếp gửi 
đơn kiện theo đúng trình tự pháp luật quy định. Theo đó, cho 


168 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


dù tính chất vi phạm đối với số đông là tương tự nhau nhưng 
mỗi người dân phải trực tiếp đứng đơn khởi kiện và Tòa án sẽ 
tiếp nhận đơn, xem xét trong từng vụ kiện riêng lẻ. Chẳng hạn, 
trong vụ vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan 
(gọi tắt là Vedan), nếu 6.973 hộ nông dân bị thiệt hại đồng loạt 
khởi kiện đòi Vedan bồi thường thì sẽ có 6.973 đơn kiện cũng 
như 6.973 vụ kiện mà ngành tòa án phải xem xét, giải quyết. 
Giả sử, một cơ quan, tổ chức như Hội Nông dân... muốn đứng ra 
thay mặt những hộ dân này khởi kiện trong một vụ kiện chung 
thì Tòa án cũng không thể chấp nhận vì điều này là trái quy 
định pháp luật. Hoặc như vụ tàu Kasco của Công ty TNC va vào 
cầu Cảng Sài Gòn Petro làm thất thoát một lượng dầu DO ra 
khu vực sông Đồng Nai gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn 
lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực. Sau đó, 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bồi thường 
một số thiệt hại trong đó có “thiệt hại đối với đánh bắt thủy sản 
cho khoảng 20 hộ dân làm nghề đăng đáy” và “thiệt hại lâu dài 
đối với nguồn lợi thủy sản tự nhiên”!. Thiệt hại thứ nhất là thiệt 
hại đối với các lợi ích của các chủ thể cụ thể và thiệt hại thứ hai 
chính là thiệt hại đối với môi trường. Thiệt hại thứ hai không là 
thiệt hại của riêng ai mà là thiệt hại cho chính môi trường còn 
thiệt hại thứ nhất chỉ liên quan đến những chủ thể riêng biệt 
(những hộ dân làm nghề đăng đáy). Đối tượng bị thiệt hại trong 
yêu cầu thứ nhất là những lợi ích hợp pháp của các hộ dân làm 
nghề đăng đáy còn đối tượng bị thiệt hại trong yêu cầu thứ hai 

1. Đỗ Văn Đại: Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt 


Nam - Bản án và bình luận án, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2016, t. 2, 
tr. 386-389. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 169 


chính là môi trường (không thuộc riêng a1 nhưng lại là của tất cả 
mọi người, liên quan tới tất cả mọi người) !. Do đó, Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chấp nhận yêu cầu thứ ha1 chứ 
không chấp nhận yêu cầu thứ nhất. 

Những bất cập này sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho các cơ 
quan tư pháp, nhất là đối với Tòa án. Bởi, nếu từng người dân 
đứng ra khởi kiện riêng lẻ thì số lượng vụ kiện mà Tòa án phải 
tiếp nhận chắc chắn sẽ rất lớn, trong khi hiện nay các Tòa sơ 
thẩm ở nước ta luôn trong tình trạng quá tải với các vụ việc 
tranh chấp ngày càng gia tăng. Đó là chưa kể đến những phức 
tạp trong việc viết đơn khởi kiện cũng như trong công tác thi 
hành án và sự tốn kém về thời gian, công sức của các bên tham 
gia tố tụng... Tất cả khó khăn đó đã làm cho quá trình khởi 
kiện trong các vụ án môi trường có số lượng chủ thể bị thiệt 
hại đông dường như không được giải quyết thỏa đáng khi các 
Tòa án có sự e ngại trong việc thụ lý đơn, lúng túng về phương 
thức giải quyết và trên hết là những người bị thiệt hại, khi đối 
mặt với quá trình tố tụng rắc rối, họ thường có xu hướng từ bỏ 
quyền lợi của mình. 

Đồng thời, quy định trên cũng cho thấy pháp luật không 
bảo vệ được tối đa quyền lợi của người bị hại. Bởi, với yêu cầu 
buộc người bị hại phải trực tiếp gửi đơn kiện thì chỉ khi nào 
người bị thiệt hại tiến hành khởi kiện thì họ mới được xem xét 
bồi thường; ngược lại, nếu họ không thực hiện quyền khởi kiện 
thì dù có thiệt hại thực tế xảy ra, họ cũng chỉ được hưởng những 


1. Đỗ Văn Đại: Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 
Việt Nam - Bản án và bình luận án, Sđd, t. 2, tr. 405. 


170 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


kết quả của việc phục hồi, cải thiện môi trường sống của cộng 
đồng mà thôi. Có quan điểm cho rằng, đây là quy định chưa 
tính đến yếu tố đặc thù của các vụ tranh chấp, xung đột về môi 
trường. Do phạm vì ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường thường 
rất rộng, có thể lan sang nhiều địa phương, tác động đến hàng 
ngàn hộ gia đình, cá nhân nên không thể và không nhất thiết 
tất cả các nạn nhân đều phải thực hiện quyền khởi kiện mà chỉ 
cần thông qua chế định đại diện thì xem như quyền khởi kiện 
của người bị hại đã được thực hiện và qua đó, khi tranh chấp 
được giải quyết, họ vẫn được bồi thường cho dù họ không trực 
tiếp đứng đơn khởi kiện!. 

Thứ hai, về nghĩa vụ chứng minh của chủ thể bị thiệt hại 

Theo quy định của pháp luật tố tụng, người có quyền, lợi 
ích bị xâm phạm có trách nhiệm cung cấp chứng cứ và chứng 
mìinh?. Trên thực tế, quy định này nhiều khi lại rất khó khăn 
khi thực hiện, nhất là trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường gây ra. Bởi, những thiệt hại do hành vi xâm 
phạm môi trường gây ra không chỉ là những tổn thất trước mắt 
đã hoặc chắc chắn sẽ xảy ra, mà nó còn bao gồm những nguy 
cơ mang tính chất tiềm ẩn kéo dài trong một khoảng thời gian 
về sau. Vì vậy, việc xác định những thiệt hại môi trường này 
là hết sức khó khăn, đòi hỏi trình độ khoa học của các cơ quan 

1. Vũ Thu Hạnh & các đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội: 
Báo cáo về quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vĩ 
phạm pháp luật môi trường tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý và quy trình 
thực hiện, Trung tâm con người và thiên nhiên, Hà Nội, 2009, tr. 16. 


2. Điều 6, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 
năm 2019. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 17† 


chuyên ngành mới có thể thực hiện được. Theo đó, phía chủ thể 
gây hại thường lợi dụng “điểm yếu” trên của pháp luật để trốn 
tránh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Chẳng hạn, họ thường 
yêu cầu phía nguyên đơn trong vụ kiện phải chứng minh được 
thiệt hại cũng như mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại đó với 
hành vi xâm phạm môi trường mà họ đã gây ra. Rõ ràng, yêu 
cầu này đã nằm ngoài khả năng của chủ thể bị hại, đặc biệt 
là trong bối cảnh các quy định pháp luật về chứng minh thiệt 
hại trong lĩnh vực môi trường còn nhiều hạn chế như hiện nay. 
Chính vì vậy, khi đối mặt với các vụ kiện như thế này, người bị 
thiệt hại thường thất bại hoặc nếu may mắn giành được “phần 
thắng” trên bàn đàm phán hay tại phiên tòa thì họ cũng chỉ 
có thể được “hỗ trợ” một phần chi phí rất nhỏ bé so với những 
thiệt hại đã xảy ra trên thực tế. 

Bên cạnh đó, pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lĩnh 
vực môi trường hiện hành chưa thống nhất được cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có chức năng giám định thiệt hại môi trường. 
Điều này đã dẫn đến trường hợp trong cùng một vụ kiện, việc 
giám định phải thực hiện nhiều lần bởi nhiều cơ quan giám 
định với các kết quả giám định rất khác nhau. Đây chính là 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng thường xuyên có sự tranh 
cãi giữa các bên về mức bồi thường thiệt hại trong các vụ việc 
liên quan, làm cho việc giải quyết các tranh chấp về bồi thường 
thiệt hại môi trường thường kéo dài. 

Như vụ việc tàu Kasco của Công ty INC va vào cầu cảng của 
Công ty Petro, Tòa án đã không chấp nhận yêu cầu bồi thường 
chỉ phí khảo sát điều tra đánh giá mức độ thiệt hại với lý do 


172 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


“cả nguyên đơn và Trung tâm nghiên cứu phát triển an toàn và 
môi trường dầu khí đều không có hợp đồng dịch vụ, phía Trung 
tâm cũng không có yêu cầu gì đối với bị đơn. Đây cũng không 
phải là chi phí tham gia ứng cứu khắc phục sự cố, cũng không 
phải chi phí giám định theo quy định của pháp luật. Nên không 
có cơ sở để buộc phía bị đơn phải bồi thường”. Tòa án cũng không 
chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí tư vấn pháp luật giải 
quyết vụ án “do không có căn cứ pháp luật”. 

Thứ ba, về trách nhiệm của chủ thể gây ô nhiễm. Thực tế, 
các chủ thể gây ô nhiễm chạy theo lợi nhuận đã bất chấp mọi 
thủ đoạn để thực hiện hành vi xâm phạm môi trường, gây ra 
những thiệt hại to lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho 
cộng đồng dân cư xung quanh khu vực bị ô nhiễm. Trong hầu 
hết các vụ việc xâm phạm môi trường xảy ra trên thực tế, khi 
bị phát hiện, bị Nhân dân khiếu nại, thì thái độ đầu tiên của 
các doanh nghiệp đó là trốn tránh trách nhiệm. Đến khi nào 
các cơ quan chức năng hoặc người dân đưa ra bằng chứng rõ 
ràng, cụ thể thì lúc đó họ mới thừa nhận. Tuy nhiên, từ lúc xác 
nhận hành vi gây thiệt hại đến khi họ nhận trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại cách nhau một khoảng thời gian rất xa và họ 
thường tìm cách kéo dài thời gian cho đến khi bên khiếu nại 
mệt mỏi, chán nản với quá trình thương lượng để rồi cuối cùng 
đưa ra mức bồi thường không tương thích. Những biểu hiện coi 
thường pháp luật, thiếu trách nhiệm đối với thiệt hại đã gây ra 
cho môi trường tự nhiên không còn là câu chuyện lạ trong thực 
tiễn thực thi pháp luật bồi thường thiệt hại về môi trường. 


Chính thái độ, lối suy nghĩ vô trách nhiệm của các cơ sở 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 173 


xâm phạm môi trường đã gây bức xúc rất lớn trong dư luận bấy 
lâu nay, đòi hỏi Nhà nước cần đưa ra các chế tài thật mạnh mẽ 
cùng biện pháp pháp lý thật cứng rắn để răn đe những chủ thể 
này. Qua đó, nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật cũng 
như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường thiệt hại 
trong lĩnh vực môi trường nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của 
công dân. 

Thứ tư, khó xác định nguyên nhân gây ra thiệt hại, mức bồi 
thường mà chủ thể bị thiệt hại nhận được thường rất thấp so 
với mức thiệt hại đã xảy ra trên thực tế. Thực tế, xuất phát từ 
tính phức tạp của việc xác minh thiệt hại trong bối cảnh trình 
độ cán bộ cũng như các phương tiện kỹ thuật liên quan đến việc 
đánh giá, thống kê thiệt hại môi trường ở nước ta vẫn còn nhiều 
hạn chế. Việc gây ô nhiễm một vùng rộng lớn thường không chỉ 
do một chủ thể nào mà thường liên quan đến nhiều chủ thể và 
trong những trường hợp này, việc xác định tất cả các chủ thể gây 
thiệt hại đã là một công việc không hề đơn giản, huống chi xác 
định cụ thể mức độ lỗi, phạm vi gây thiệt hại của mỗi chủ thể để 
phân hóa trách nhiệm bồi thường. Chúng ta chưa thu thập được 
những cơ sở vững chắc cho việc chứng minh toàn bộ thiệt hại xảy 
ra để buộc chủ thể gây hại phải bồi thường thỏa đáng. Ngoài ra, 
những hạn chế về mặt pháp luật liên quan đến căn cứ, cách thức 
xác định thiệt hại môi trường cũng là một nguyên nhân không 
kém phần quan trọng. Chúng ta chưa tạo ra được những căn 
cứ pháp lý rõ ràng cho việc định giá thiệt hại, nên trong các vụ 
tranh chấp, mức thiệt hại mà người dân đưa ra thường vấp phải 
sự phản ứng mạnh mẽ từ chủ thể gây hại. Và do sự yếu thế về 


174. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


căn cứ pháp lý nên trong cuộc tranh cãi đó, phần thắng thường 
nghiêng về chủ thể gây thiệt hại. Trong khi hầu như chưa nhận 
được sự hỗ trợ tích cực nào từ phía chính quyền các cấp, thì 
người dân đành phải chấp nhận mức bồi thường rất ít ỏi so với 
mức thiệt hại thực tế mà họ phải gánh chịu với phương châm “có 
còn hơn không”; ví dụ như vụ một hộ dân bị thiệt hại hơn 30 tấn 
cá với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng do hành vi gây ô nhiễm 
môi trường của hai công ty Men Mauri Việt Nam và Công ty 
Cổ phần mía đường La Ngà (Đồng Na)) gây ra: “Nhận được 140 
triệu tiền đền bù, chỉ đủ trả nợ lãi số tiền bị thiệt hại hơn một 
năm qua đã đi vay. Chẳng ai bảo vệ người nông dân “thấp cổ bé 
họng”, xác định có theo kiện nữa cũng chẳng được gì mà thêm 
mất công sức. Thôi thì cứ coi như chấp nhận số không may...”!. 
Thứ năm, việc giải quyết vấn đề “hậu tranh chấp” vẫn 
đang gặp nhiều rắc rối ở không ít các địa phương sau khi tiền 
bồi thường thiệt hại được chi trả. Do những hạn chế về hiểu 
biết pháp luật cũng như những kỹ năng cần thiết trong việc 
khiếu kiện môi trường ở Việt Nam, những người nông dân bị 
hại có xu hướng ủy quyền cho một tổ chức có tư cách pháp nhân 
đại diện cho mình tham gia khởi kiện. Theo đó, những tổ chức 
được người dân tin cậy thường là Ủy ban nhân dân, hay cơ 
quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, các tổ chức đoàn 
thể... Tuy vậy, cùng với những đóng góp trong việc giúp dân đòi 
chủ thể gây ô nhiễm phải bồi thường, thì trong thời gian qua, 
vấn đề điều phối tiền bồi thường cho các hộ dân bị thiệt hại 


1. Lan Phương: “Tan nát làng cá bè sau ô nhiễm”, Tạp chí Phía 
trước (06), 2009, tr. 6-8. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 175 


cũng chưa tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng, dẫn đến 
việc khiếu kiện này lại tiếp nối khiếu kiện khác, gây nên tình 
trạng bất ổn trong xã hội. 

Trên thế giới, hiện có hai quan niệm khác nhau về thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường: 

Một là, thiệt hại do ô nhiễm môi trường chỉ bao gồm thiệt 
hại đối với môi trường tự nhiên, như hệ động vật, thực vật, đất, 
nước, không khí... mà không gồm thiệt hại về người và tài sản. 

Hai là, thiệt hại về môi trường không chỉ bao gồm các thiệt 
hại đến chất lượng môi trường mà còn bao gồm cả thiệt hại về 
sức khỏe, tài sản của cá nhân do ô nhiễm môi trường gây nên!. 

Đối với dạng thứ nhất, chẳng hạn Cộng đồng chung châu 
Âu - EC quan niệm thiệt hại môi trường có nghĩa là sự thay đổi 
bất lợi về tài nguyên thiên nhiên hoặc cản trở đáng kể đến dịch 
vụ về tài nguyên thiên nhiên mà có thể xảy ra một cách trực 
tiếp hoặc gián tiếp. Thiệt hại về môi trường thường biểu hiện 
dưới các dạng cụ thể sau: ¡) Thiệt hại đối với những loài và môi 
trường sống tự nhiên cần được bảo vệ là bất cứ thiệt hại nào 
có ảnh hưởng xấu đáng kể đến việc đạt được hoặc duy trì tình 
trạng bảo tồn thuận lợi của môi trường sống hoặc loài đó...; 
¡j) Thiệt hại về nước là bất kỳ thiệt hại nào ảnh hưởng bất 
lợi đáng kể đến hiện trạng sinh thái, hóa học và/hoặc định 
lượng, và/hoặc tiềm năng sinh thái; ï) Thiệt hại về đất là 

1. Vũ Thu Hạnh & các đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội: 
Báo cáo về quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi 


phạm pháp luật môi trường tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý và quy trình 
thực hiện, Tl1đd, tr. 95, 96. 


176. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


bất kỳ sự ô nhiễm đất nào gây ra nguy cơ đáng kể cho sức khỏe 
con người, bị ảnh hưởng xấu do kết quả của việc đưa trực tiếp 
hoặc gián tiếp các chất, sản phẩm pha chế, các sinh vật hoặc vi 
sinh vật vào trong đất hoặc dưới mặt đất!. 

Đối với dạng thiệt hại thứ hai, Nga, Nhật Bản, Ôxtrâyla 
là những quốc gia có cách tiếp cận tương đồng. Chẳng hạn tại 
Ôxtrâylia, ngoài những thiệt hại về môi trường, thiệt hại về sức 
khỏe, tài sản của cá nhân do ô nhiễm môi trường gây nên, các loại 
lợi ích về văn hóa, lợi ích về tình cảm, trí tuệ, lợi ích thẩm mỹ, 
giải trí (gọi chung là lợi ích phi vật thể) cũng được coi là một dạng 
thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra, trong đó lợi ích văn hóa bị 
xâm phạm thường phát sinh khi có những dự án phát triển được 
xây dựng trên các vùng đất tôn giáo... Tương tự, sự phiền toái 
và bực dọc của người dân do hằng ngày phải chịu tiếng ôn, độ 
rung quá mức từ phương tiện giao thông, hay tâm trạng buồn 
rầu do khung cảnh thiên nhiên thân thuộc bị tàn phá... được xem 
là những lợi ích về tình cảm và trí tuệ bị xâm phạm?. Việt Nam có 
chung nhận thức về thiệt hại do ô nhiễm môi trường ở dạng này. 

Cho đến thời điểm này, Trung Quốc được xem là quốc gia 
có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết bồi thường thiệt hại 
do ô nhiễm môi trường mà Việt Nam có thể tham khảo. Trong 

1. Điều 2 Chỉ thị số 2004/35/CE của Cộng đồng chung châu Âu về 
trách nhiệm môi trường liên quan đến việc ngăn ngừa và khắc phục 
thiệt hại môi trường. - 

2. Vũ Thu Hạnh & các đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội: 
Báo cáo về quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vĩ 


phạm pháp luật môi trường tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý và quy trình 
thực hiện, Tldd, tr. 98. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 177 


bối cảnh ô nhiễm môi trường là một mối đe dọa nghiêm trọng 
và ngày càng gia tăng đối với sức khỏe con người và sinh kế ở 
Trung Quốc, trong khi chính quyền địa phương thường không 
tự nguyện thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn các 
doanh nghiệp thuộc địa bàn mình quản lý gây ô nhiễm, còn ở 
cấp trung ương, Cục bảo vệ môi trường quốc gia (SEPA) thiếu 
nhân sự trầm trọng và thiếu kinh phí hoạt động, thì tòa án là 
nơi mà công dân tìm đến để giải quyết tranh chấp bảo vệ môi 
trường. Từ năm 1998, số lượng các vụ khiếu kiện môi trường 
nộp tới tòa án đã có mức tăng trung bình hằng năm là 25%. 
Trong những năm gần đây, khoảng 100.000 khiếu kiện đã được 
nộp tại tòa án nhân dân là các vụ kiện về môi trường. Trung 
bình, các thẩm phán của tòa án nhân dân xét xử từ 1-3% các 
khiếu kiện về môi trường. Trong năm 2006, Trung Quốc đã có 
2.136 vụ khiếu kiện về môi trường được xét xử, năm 2005 là 
1.545 vụ và năm 2004 là hơn 4.453 vụ khiếu kiện. Trong năm 
2008, đã có hơn một triệu hành vi vi phạm bị xét xử, trong đó 
có 1.500 vi phạm pháp luật về môi trường. Trong thực tế, hệ 
thống pháp luật về bảo vệ môi trường có một số tính năng tích 
cực, làm cho yêu cầu bồi thường dễ thành công hơn: 

(1) Không cần chứng minh yếu tố lỗi; 

(2) Nghĩa vụ chứng minh được hoán đổi; 

(3) Thời hiệu khởi kiện dài hơn so với các vụ kiện đòi bồi 
thường thiệt hại khác; 

(4) Được phép khiếu kiện tập thể; 

(5) Hỗ trợ khiếu kiện; 

(6) Trong một số trường hợp, nguyên đơn được miễn án phí; 


178 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


(7) Tòa án khu vực có thẩm quyển giải quyết; 

(8) Vai trò của cơ quan truyền thông và các luật sư; 

(9) Khiếu kiện vì lợi ích công cộng và vấn đề về quyền 
khởi kiện; 

(10) Thành lập các tòa án môi trường; 

(11) Vai trò của viện kiểm sát, các tổ chức phi chính phủ về 
môi trường!... 

Trong đó, các kinh nghiệm (1), (2), (4) có giá trị tham khảo 
cho Việt Nam trong điều kiện hiện nay để thực hiện tốt chế 


định bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra. 


V. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY 
Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN THÔNG QUA CÁC QUY ĐỊNH 
PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN VÀ THÔNG QUA 
HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC 


Bên cạnh các hình thức trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm 
được áp dụng, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cần 
phải có sự bảo đảm thực hiện thông qua những cách thức khác. 
Trong trường hợp người gây ô nhiễm nhận thức được hành vi 
của họ cần phải trả tiền và thực hiện nghiêm túc sẽ là điều 
đơn giản, công tác tuyên truyền, giáo dục lúc này đóng vai trò 
quan trọng. Trong trường hợp họ không tuân thủ, hoặc tuân 
thủ không triệt để nghĩa vụ của mình, các chế tài hành chính, 
hình sự là cần thiết. 


1. Vũ Thu Hạnh & các đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội: 
Báo cáo về quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vi 
phạm pháp luật môi trường tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý và quy trình 
thực hiện, Tlđd, tr. 103, 104. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 179 


1. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền thông qua pháp luật về xử phạt vi phạm 
hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường 

Việc thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
không chỉ thông qua các hình thức pháp luật thể hiện và thực 
hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền như đã trình 
bày ở trên. Tình trạng vi phạm pháp luật môi trường ngày càng 
tăng cũng xuất phát từ sự “chây ỳ” của các chủ thể gây ô nhiễm. 
Khi họ không nhận thức hoặc nhận thức không đầy đủ các nghĩa 
vụ phải trả tiền cho hành vi gây ô nhiễm của mình thì việc áp 
dụng chế tài là cần thiết, trong đó có các quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường được nhắc đến 
lần đầu trong Nghị định số 26-CP ngày 26/4/1996 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường!. Khái 
niệm này được đề cập rõ hơn ở các nghị định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sau đó?. Đến Nghị 
định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 


1. Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 26-CP quy định: “Mọi hành vi 
cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường (dưới đây gọi là vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường) của 
các tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính”. 

2. Khoản 2 Điều 1 của cả ba nghị định của Chính phủ: Nghị định 
số 121/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004, Nghị định số 81/2006/NĐ-CP 
ngày 09/5/2006, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 đều 
quy định: “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 
những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô 
ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử lý vi phạm hành chính”. 


180 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường và Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường (thay thế cho Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, 
sau đây gọi là Nghị định số 155/2016/NĐ-CP) thì khái niệm vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường không còn 
được quy định trong các nghị định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nữa. Điều này xuất phát 
từ việc Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ 
sung năm 2014, 2017 đã đưa ra khái niệm chung về vi phạm 
hành chính! và khái niệm này được sử dụng cho tất cả các loại 
hành vi vi phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực pháp luật, 
trong đó có lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các nghị định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chỉ cần 
dựa vào khái niệm vi phạm hành chính chung rồi liệt kê các 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Cho đến nay, Chính phủ đã ban hành 06 nghị định quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường? nhưng điều này không có nghĩa là vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chỉ bao gồm những hành vi được 

1. Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, 
sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2017: “VI phạm hành chính là hành vi có 
lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về 
quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của 
pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”. 

2. Nghị định số 26-CP ngày 26/4/1996; Nghị định số 121/2004/NĐ-CP 
ngày 12/5/2004; Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006; Nghị 


định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009; Nghị định số 179/2013/NĐ-CP 
ngày 14/11/2013; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 18† 


liệt kê trong các nghị định này mà còn bao gồm các hành vi vi 
phạm hành chính được quy định trong các nghị định xử phạt vi 
phạm hành chính chuyên ngành khác!. Trong phạm vi cuốn sách, 
tác giả chỉ đề cập các quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

Theo quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính 
đối với nhóm hành vi gây ô nhiễm môi trường bao gồm xử phạt 
chính, xử phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp khắc phục 
hậu quả!. 

Hình thức xử phạt chính bao gồm cảnh cáo và phạt tiền. 
Trong đó, mức phạt tiền rất đa dạng, phụ thuộc vào tính chất 
và mức độ nghiêm trọng của hành vi nhưng tối đa không quá 
“1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng 
đối với tổ chức”. Số tiền này tăng dần từ 70.000.000 đồng, 
500.000.000 đồng ở các văn bản trước đó. Những văn bản này 


1. Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP xác định 08 nhóm 
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Khoản 
3 Điều 1 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP cũng quy định: “Các hành vị vĩ 
phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường mà không 
quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các Nghị định 
khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước có liên quan để xử phạt”. Các nghị định có liên quan rất 
nhiều, chẳng hạn: Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
thủy sản được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017; Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 
nước và khoáng sản; Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, 
phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, được sửa đổi, bổ sung 
bởi Nghị định số 40/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015. 

2. Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 

3. Điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 


182 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


cũng không có sự phân biệt giữa tổ chức với cá nhân vi phạm. 
Việc tăng mức phạt tiền để bảo đảm tính chất răn đe đối với các 
hành vi gây ô nhiễm môi trường là cần thiết. 

Ngoài việc bị áp dụng hình phạt chính, chủ thể vi phạm 
hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt 
bổ sung. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo 
hình phạt chính. Các hình thức xử phạt bổ sung gồm: () tước 
quyền sử dụng có thời hạn đối các giấy phép (giấy phép xử lý 
chất thải nguy hại, giấy phép xả thải khí thải công nghiệp, 
giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm...), 0ï) đình 
chỉ hoạt động có thời hạn; (77) tịch thu tang vật vi phạm hành 
chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm. 

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường rất đa dạng. Điều 4 Nghị định số 155/2016/NĐ- 
CP quy định 13 biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, “buộc 
khôi phục lại tình trạng môi trường đã bị ô nhiễm hoặc phục hồi 
môi trường bị ô nhiễm do vi phạm hành chính gây ra” là một 
trong những biện pháp góp phần giảm thiểu tác động ô nhiễm 
môi trường gắn với nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Ở Xingapo, Luật Quản lý và bảo vệ môi trường năm 1999 
sửa đổi, bổ sung năm 2008 có nhiều điểm tương đồng với Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 của 
Việt Nam như về phạm vi áp dụng tương đối rộng, điều chỉnh 
hầu hết các vấn đề về hoạt động bảo vệ môi trường; cấu trúc 


xây dựng luật ở cả hai văn bản đều bao gồm các phần (mục 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 183 


hoặc chương) như: thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà 
nước, công cụ cấp phép (báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
giấy phép phát thải, xả thải..), các quy định về kiểm soát ô 
nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, chất 
thải nguy hại, kiểm soát tiếng ôn, bảo tôn năng lượng và các 
biện pháp thực thi (hay còn có tên gọi khác là chế tài áp dụng) 
!. Tuy nhiên, Luật Quản lý và bảo vệ môi trường năm 1999, sửa 
đổi, bổ sung năm 2008 của Xingapo có điểm khác biệt là tại mỗi 
chương đều dành riêng điều luật cuối cùng để quy định các chế 
tài xử lý vi phạm, còn những điều luật còn lại sẽ mô tả hành vi 
vi phạm. Ví dụ: Chương VI Luật Quản lý và bảo vệ môi trường 
của Xingapo chia thành ð phần với 23 điều luật quy định về ô 
nhiễm môi trường do phương tiện giao thông gây ra. Trong đó, 
từ phần I đến phần V đề cập các vấn đề như: quy định chung 
về phương tiện giao thông, ngưỡng tiếng ồn vượt giới hạn đối 
với phương tiện giao thông, nhiệm vụ cung cấp thông tin của 
chủ sở hữu, tiêu chuẩn và điều kiện của hệ thống khí thải và 
các quy định khác. Tại Điều 23 - điều cuối cùng của phần V quy 
định về hình phạt: “Người nào vi phạm bất kỳ quy định nào 
trong chương này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với hình 
phạt tiền không quá 2.000 SŒD, nếu tái phạm mức phạt tiền 
không quá õ.000 SGD””. Cách quy định này không chỉ 


1. Viện Nghiên cứu lập pháp: Báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm 
một số nước trên thế giới trong xây dựng pháp luật về bảo vệ môi 
trường”, 2013, tr. 4. 

2. Nguyên văn: “AÁny person who 1s gulÌty oŸ an offence under 
any provision oŸ these Regulatlons shall be liable on conviction to a 
fine not exceeding §$2,000 and, In the case oŸa second or subsequent 
conviction, to a fine not exceeding $ð,000”. 


184 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


áp dụng đối với Luật Quản lý và bảo vệ môi trường năm 1999, 
sửa đổi, bổ sung năm 2008 của Xingapo mà hầu hết trong các 
văn bản luật khác như: Đạo luật Sức khỏe cộng đồng, Luật 
Quản lý chất nguy hại. Điều này cho thấy các quy định xử lý vi 
phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Xingapo sẽ 
được quy định ngay trong văn bản luật chứ không tách riêng 
quy định trong các văn bản dưới luật như ở Việt Nam. Với 
cách quy định chung như vậy, pháp luật Xingapo đã tạo nên 
sự thuận lợi nhất định cho người dân trong việc tìm hiểu các 
quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp 
luật. Bởi lẽ ngay khi nhận thức được hành vi nào là hành vi vi 
phạm pháp luật thì đồng thời người dân cũng nhận thức được 
hậu quả mà mình phải gánh chịu nếu thực hiện hành vi đó. Từ 
đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm 
pháp luật. Đây là một điểm hay trong kỹ thuật lập pháp mà 
Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của Xingapo để nâng 
cao hiệu quả thi hành pháp luật. 

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường, Xingapo áp dụng những hình thức xử phạt: phạt 
tiền; tạm giữ, tịch thu công cụ, phương tiện vi phạm; thu hồi 
giấy phép và buộc tạm dừng hoạt động. 

Phạt tiền: là hình thức xử phạt phổ biến được áp dụng đối 
với tổ chức, cá nhân. Mức phạt tiền rất đa dạng với cách quy 
định hình thức phạt tiền là ấn định một mức tiền phạt nhất 
định cho từng vi phạm cụ thể chứ không quy định khung tiền 
phạt (mức thấp nhất - mức cao nhất) cho từng vi phạm như 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 185 


pháp luật Việt Nam!. Điều này có nghĩa là khoản tiền phạt cố 
định này sẽ được áp dụng cho tất cả các trường hợp vi phạm 
và không xét đến các trường hợp tăng nặng hay giảm nhẹ như 
pháp luật Việt Nam. Đồng thời, cách quy định này tạo ra sự 
công bằng và hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình 
áp dụng pháp luật, từ đó nâng cao hiệu quả thi hành trên thực 
tế. Khác với quy định của Xingapo, các văn bản xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Việt Nam 
đều quy định tái phạm hay vi phạm nhiều lần là tình tiết tăng 
nặng. Pháp luật Xingapo quy định trong trường hợp tái phạm, 
mức phạt tiền sẽ tăng lên gần như gấp đôi. Cách quy định này 
giúp phân hóa trách nhiệm giữa những chủ thể cùng thực hiện 
một hành vi vi phạm, thể hiện nguyên tắc công bằng trong xử 
phạt vi phạm hành chính, đồng thời răn đe, hạn chế trường 
hợp chủ thể lặp lại hành vi vi phạm. 

Thu hồi giấy phép và buộc tạm dừng hoạt động trong pháp 
luật Xingapo tương tự với hình thức xử phạt bổ sung tước quyền 

1. Ví dụ: Điều 5 Chương II Luật Quản lý và bảo vệ môi trường năm 
1999, sửa đổi, bổ sung năm 2008: “Bất kỳ người nào không tuân thủ 
quy định tại Điều 3 (quy định về mức ồn) hoặc Điều 4A (cấm xây dựng 
tại các địa điểm nhất định trong một thời gian nhất định) hoặc bất kỳ 
điều khoản, điều kiện nào trong nội dung giấy phép đã được cấp thì 
phải chịu mức tiền phạt không quá 40.000 SŒD. Nếu tái phạm, phạt 
thêm không quá 1.000 SGD cho mỗi ngày vị phạm tiếp theo”. Article 
B Part Sectlon control oŸ nolse at constructlon sites regulatlons, 
Environmental protectlon and management law, http://statutes. 
agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;Ident=711406e6-a09f-4800- 
8d9e-a185ad37b590;page=0;query=]DocId%3A61a27a0d-1f81-4935- 


b10b-59ce97a7b6bf%20Depth%3A0%20Status%3AInforce;rec=0 
(truy cập ngày 10/02/2018). 


186 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


sử dụng giấy phép có thời hạn và tạm đình chỉ kinh doanh có 
thời hạn trong pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường của Việt Nam. Cả hai biện pháp 
đều áp dụng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện những vi phạm 
nghiêm trọng nhằm hạn chế khả năng tiếp tục tác động xấu 
đến môi trường của các chủ thể này. 

Tịch thu công cụ, phương tiện vi phạm trong pháp luật bảo 
vệ môi trường của Xingapo cũng tương tự như hình thức xử 
phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương 
tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường của Việt Nam. 

So với tội phạm môi trường thì vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường xảy ra phổ biến hơn. Từ năm 2007 
đến năm 2014, lực lượng Cảnh sát môi trường cả nước phát hiện 
53.502 vụ (trong đó 20.000 tổ chức, hơn 30.000 cá nhân vi phạm) 
với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên đến 6ð tỷ đồng, 
truy thu phí bảo vệ môi trường 150 tỷ đồng. Trong năm 2015, 
Cục Cảnh sát môi trường phát hiện và thụ lý 41 vụ, ban hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 vụ, tổng số 
tiền hơn 6,8 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2016 đã phát hiện 
và xử lý hơn 20 ô nhiễm, 225 quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính được ban hành với số tiền phạt hơn 3 tỷ đồng'. 

Các số liệu trên cho thấy, mặc dù, hệ thống văn bản về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của 

1. “Chống tội phạm về môi trường: Cuộc chiến còn tiếp diễn”, 


http:/congan.com.vn/vu-an/chong-toi-pham-  ve-moi-truong-cuoec- 
chien-con-tlep-dien_508.htm] (truy cập ngày 15/07/2017). 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 187 


Việt Nam đã được ban hành tương đối đầy đủ nhưng số lượng 
các vụ việc vi phạm ngày càng tăng, phần nào xuất phát từ một 
số nguyên nhân: 

Thứ nhất, việc xử phạt nửa vời, thiếu kiên quyết, nhiều 
hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường được quy 
định mức xử phạt cao nhưng thực tiễn áp dụng xử phạt tiền ở 
mức cao nhất còn khá ít. Mặc dù mức phạt tiền nhiều lần tăng 
lên nhưng chưa tương xứng tính chất hành vi vi phạm'. Đơn 
cử như vụ Vedan, thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ra 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 267.500.000 
đồng, truy thu tiền phí bảo vệ môi trường 127.268.067.520 
đồng (hơn 4ð7 lần so với mức phạt vi phạm hành chính), số 
tiền Vedan phải bồi thường thiệt hại là 795.594.378.520 đồng 
(gấp 2.974 lần so với mức phạt vi phạm hành chính). 

Thứ hai, các hình thức xử phạt chính được chú trọng, còn 
hình thức xử phạt bổ sung, các biện khắc phục hậu quả chưa 
được áp dụng kịp thời. Tính đến thời điểm hiện nay vẫn chưa 
có cá nhân, doanh nghiệp nào bị áp dụng biện pháp công khai 
thông tin về tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính. Việc 
thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm 
cũng chưa được áp dụng kịp thời trên thực tế. 

1. Chẳng hạn, chưa chủ nguồn thải nào phải chịu mức phạt cao 
nhất là 2 tỷ đồng. Hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh nơi công 
cộng, hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi 
quy định tại khu chung cư, khu thương mại, dịch vụ hoặc nơi công 


cộng diễn ra phổ biến và được điều chỉnh tăng mức phạt nhưng hầu 
như rất ít trường hợp bị xử lý. 


188 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Thứ ba, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được mở 
rộng đã bộc lộ một số hạn chế. Trong trường hợp người có thẩm 
quyền lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không có thẩm 
quyền ra quyết định xử phạt thì chuyển đến người có thẩm 
quyền xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính và phải bảo đảm yêu cầu phải ra quyết định xử 
phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong 07 ngày kể từ 
ngày lập biên bản. Trên thực tế vấn đề xử phạt vi phạm hành 
chính nhanh chóng và kịp thời khó được bảo đảm. 

2. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền thông qua pháp luật về xử lý hình sự đối 
với các tội phạm liên quan đến ô nhiễm môi trường 

Bên cạnh chế tài hành chính áp dụng đối với các chủ thể 
gây ô nhiễm khi có hành vi vi phạm, pháp luật Việt Nam còn 
quy định trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm môi trường. 
Bộ luật Hình sự năm 1985 không quy định một chương riêng 
đối với các tội phạm về môi trường!. Bộ luật Hình sự năm 1999, 
sửa đổi, bổ sung năm 2009 dành hẳn một chương quy định các 

1. Các tội phạm gây thiệt hại cho môi trường cũng được hiểu là 
những hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và được quy định 
trong Chương VII: Các tội phạm về kinh tế (Phần các tội phạm) như: 
Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác và bảo 
vệ tài nguyên trong lòng đất, trong các vùng biển và thềm lục địa 
Việt Nam (Điều 179); Tội vi phạm các quy định về quản lý đất và bảo 
vệ đất đai (Điều 180), Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ 
rừng (Điều 181). Chỉ có một điều luật quy định hành vi xâm hại đến 
môi trường là Tội vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường gây hậu 


quả nghiêm trọng nhưng lại thuộc Chương VITI: Các tội xâm phạm 
an toàn, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 189 


tội phạm về môi trường'. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 
bổ sung năm 2017 ra đời đánh dấu một bước tiến mới trong kỹ 
thuật lập pháp, đáp ứng yêu cầu và tình hình thực tiễn về phát 
triển kinh tế - xã hội của nước ta. Trong Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội phạm về môi trường quy 
định tại Chương XIX: Các tội phạm về môi trường với 12 điều 
luật?. Trong đó, Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 235) được 
tổng hợp từ các: Tội gây ô nhiễm môi trường (Điều 182), Tội gây 
ô nhiễm nguồn nước (Điều 183), Tội gây ô nhiễm đất (Điều 184) 
của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009. 


1. Chương XVII. Các tội phạm về môi trường, bao gồm: Tội gây ô 
nhiễm môi trường (Điều 182), Tội vi phạm về quản lý chất thải nguy 
hại (Điều 182a), Tội vi phạm về phòng ngừa sự cố môi trường (Điều 
182b), Tội gây ô nhiễm nguồn nước (Điều 183), Tội gây ô nhiễm đất 
(Điều 184), Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam (Điều 185), Tội 
làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người (Điều 186), Tội làm lây 
lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật (Điều 187), Tội hủy 
hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 188), Tội hủy hoại rừng (Điều 189), Tội 
vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Điều 190), Tội vi phạm các quy 
định về quản lý khu bảo tổn thiên nhiên (Điều 191), Tội nhập khẩu, 
phát tán các loại ngoại lai xâm hại (Điều 191a). 

2. Chương XIX. Các tội phạm về môi trường, bao gồm: Tội gây ô 
nhiễm môi trường (Điều 285), Tội vi phạm quy định về quản lý chất 
thải nguy hại (Điều 236), Tội vi phạm về phòng ngừa, ứng phó, khắc 
phục sự cố môi trường (Điều 237), Tội vi phạm quy định về bảo vệ an 
toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên ta1; vi phạm 
quy định về bảo vệ bờ, bãi sông (Điều 238), Tội đưa chất thải vào lãnh 
thổ Việt Nam (Điều 239), Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm truyền 
nhiễm cho người (Điều 240), Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
động vật, thực vật (Điều 241), Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 
242), Tội hủy hoại rừng (Điều 243), Tội vi phạm quy định về bảo vệ 
động vật nguy cấp, quý, hiếm (Điều 244), Tội vi phạm các quy định 
về quản lý khu bảo tôn thiên nhiên (Điều 245), Tội nhập khẩu, phát 
tán các loài ngoại lai xâm hại (Điều 246). 


190 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Hình phạt đối với cá nhân bao gồm hình phạt chính (phạt 
tiền, cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn) và hình phạt 
bổ sung. Mức phạt tiền cao nhất là 3.000.000.000 đồng: cải tạo 
không giam giữ thấp nhất là 2 năm và cao nhất đến 3 năm; mức 
phạt tù từ cũng 6 tháng đến 15 năm. Ngoài các hình phạt chính 
trên, cá nhân phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm. 

Đối với pháp nhân thương mại có thể bị áp dụng hình phạt 
chính (phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt 
động vĩnh viễn) và hình phạt bổ sung là cấm kinh doanh, cấm 
hoạt động trong một số hoạt động nhất định hoặc cấm huy 
động vốn trong một số trường hợp. Mức phạt tiền cao nhất đối 
với pháp nhân thương mại là 15.000.000.000 đồng. Phạt tiền 
cũng được quy định là hình phạt bổ sung. 

Tội phạm về môi trường ở Xingapo không được quy định 
trong Bộ luật Hình sự, mà quy định trực tiếp tại các luật như: 
Luật Không khí sạch, Luật về Vi phạm tiếng ồn nơi công cộng, 
Luật về thoát nước và chống ô nhiễm nước; Luật về Phòng, 
chống ô nhiễm biển; Đạo luật về Môi trường sức khỏe cộng 
đồng; Luật Bảo tồn thiên nhiên'... Pháp luật Xingapo không 

1. Ví dụ: Điều 21 Đạo luật về Môi trường sức khỏe cộng đồng 
quy định: “Người nào thực hiện hành: VI trÁI VỐI quy định tại Điều 
17 Luật này (vứt rác, khạc nhổ nơi công cộng), Điều 18 (xây dựng 
công trình gây ra bụi ảnh hưởng đến người dân), Điều 19 (thải chất 
thải ra môi trường công cộng) sẽ bị cảnh sát bắt tạm giam và truy 
tố ra Tòa án hình sự cấp quận”. Article 21 Environmental publie 
health act 2002,  http:⁄//statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/ 
view.w3p;Ident=b5d5974ã-72ff-4ebc-a842-09bd7bdf88ba;page= 


;query=DocIld%83A8615ccd4-a019-485d-aa9e-d858e4e246c5%20 
Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0 (truy cập ngày 20/02/2018). 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 19 


chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân mà còn truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân (bao gồm pháp 
nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại). Việc truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân được áp dụng tại 
XIngapo từ năm 19871, 

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật Xingapo thì tội 
phạm về môi trường đều được quy định dưới dạng cấu thành 
hình thức, tức là hậu quả và yếu tố lỗi không phải là tình tiết 
định tội. Do đó, Tòa án có thể ra phán quyết về hành vi phạm 
tội mà không cần Công tố viên phải chứng minh bị cáo đã cố ý 
khi thực hiện hành vi đó. Ví dụ: trường hợp ông Young Heng 
Yew sinh năm 1996 bị buộc tội xả rác nơi công cộng theo quy 
định tại điểm a Điều 18 Chương III Đạo luật về Môi trường 
sức khỏe cộng đồng. Chánh án Tòa án cấp cao tại Xingapo cho 
rằng: “Quy định tại Chương TIT là vi phạm thuộc loại “chịu 
trách nhiệm tuyệt đối”, do vậy khi xét xử Tòa án không quan 
tâm đến yếu tố lỗi, không cần phải làm sáng tỏ sự tồn tại của 


trạng thái lỗi trong ý thức”. 


1. Chẳng hạn, Điều 103A Đạo luật về Môi trường sức khỏe cộng 
đồng quy định về hành vi phạm tội của các cơ quan, tổ chức: “Cơ 
quan, tổ chức vi phạm các quy định về nhà tang lễ, nghĩa trang hoặc 
hỗa táng sẽ bị phạt tiền theo quy định của chương này”. Article 
21 Environmental public health act 2002, http://statutes.agc.gov. 
sg/aol/search/display/view.wä3p;Ident=b5d59745-72ff-4ebc-a842- 
09bd7bdf88ba;page=0;query=]DocId%3A8615ccd4-a019-485d-aa9e- 
d858e4e246c5%20Depth%3A0%20Status%83Ainforce;rec=0 (truy cập 
ngày 20/02/2018). 

2. Nguyễn Thị Tố Uyên: Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật 
bảo vệ môi trường ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014, 
tr. 38. 


192 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Xingapo chỉ áp dụng ba loại hình phạt đối với tội phạm về 
môi trường, bao gồm: phạt tiền, phạt tù, buộc lao động công 
ích nơi công cộng và tạm giữ và tịch thu công cụ, phương tiện 
phạm tội. Phạt tiển: là hình phạt được áp dụng phổ biến nhất 
trong các luật về bảo vệ môi trường ở Xingapo. Cũng tương tự 
như hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính, 
pháp luật Xingapo không quy định khung tiền phạt mà ấn 
định một số tiền phạt cụ thể cho từng hành vi phạm tội, nếu 
chủ thể vi phạm nhiều lần thì mức phạt sau sẽ cao hơn mức 
phạt trước. Phạt tù: áp dụng đối với tội phạm ngoan cố đã gây 
hậu quả nghiêm trọng cho môi trường mà khi xem xét áp dụng 
hình phạt tiền không thể bù đắp lại các thiệt hại do hành vi 
phạm tội gây ra. Pháp luật Xingapo chỉ giới hạn mức phạt tù 
tối đa đối với chủ thể phạm tội còn Bộ luật Hình sự Việt Nam 
lại đặt ra khung hình phạt tù (mức tối thiểu - mức tối đa). Hai 
cách quy định này đều có điểm tương đồng là giới hạn mức 
phạt tù tối đa nhằm tạo ra sự phân hóa trách nhiệm hình sự 
giữa những hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cách không quy định 
mức phạt tù tối thiểu như pháp luật Xingapo đã tạo ra sự khó 
khăn trong việc quyết định hình phạt đối với chủ thể có các 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Buộc lao động công 
ích nơi công cộng: là một trong các hình phạt hữu hiệu nhất 
nhằm ngăn chặn những vi phạm nhỏ. Khác với hình phạt tiền, 
hình phạt buộc lao động công ích nơi công cộng chỉ áp dụng đối 
với cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Cụ 
thể, cá nhân có hành vi vứt bỏ rác, giấy gói quà, mẩu thuốc lá 
không đúng nơi quy định thì hình phạt buộc lao động công ích 
nơi công cộng đặt ra yêu cầu chính cá nhân này phải dọn dẹp 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 193 


vệ sinh tại khu vực đã vi phạm, trả lại môi trường ban đầu. 
Đồng thời, suốt quá trình làm sạch các khu vực đã vứt bỏ rác 
người vi phạm phải mặc một chiếc áo sơ mi màu cam với dòng 
chữ “Lệnh làm việc” Hình phạt trên đã tác động mạnh mẽ 
đến ý thức người vi phạm, khiến họ cảm thấy xấu hổ với bản 
thân và mọi người xung quanh, đồng thời hạn chế khả năng 
lặp lại hành vi vi phạm. Tạm g1ữ và tịch thu công cụ, phương 
tiện phạm tội: áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhằm mục 
đích hạn chế đến mức thấp nhất khả năng tiếp tục gây hại đến 
môi trường của chủ thể vi phạm. Đặc biệt, trường hợp công cụ, 
phương tiện phạm tội không phù hợp cho con người, xã hội có 
thể tịch thu và tiêu hủy. So với hình thức phạt tiền, phạt buộc 
lao động công ích nơi công cộng thì hình thức xử phạt tạm giữ 
và tịch thu công cụ, phương tiện phạm tội có phạm vi áp dụng 
hẹp hơn chỉ được quy định trong Luật Quản lý và bảo vệ môi 
trường, đồng thời chỉ được áp dụng trong trường hợp không 
có công cụ, phương tiện phạm tội thì chủ thể không thực hiện 
được hành vi phạm tội. Tương tự với pháp luật bảo vệ môi 
trường của Xingapo, pháp luật hình sự Việt Nam cũng có quy 
định về điều này. 

Bên cạnh điểm tương đồng trong pháp luật của Xingapo và 
pháp luật Việt Nam về một số loại hình phạt: hình phạt tiền, 
hình phạt tù; pháp luật Xingapo quy định các tội phạm về môi 
trường và hệ thống hình phạt vào các luật cụ thể. Đồng thời, vì 
quy định chung nên không có quy định cụ thể hình phạt chính 
và hình phạt bổ sung. Còn pháp luật hình sự Việt Nam thì xây 
dựng một chương riêng trong Bộ luật Hình sự. 


194. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


3. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

Bảo vệ môi trường, có thể được thực hiện bằng nhiều biện 
pháp khác nhau, bao gồm biện pháp chính trị, biện pháp 
tuyên truyền giáo dục, biện pháp kinh tế, biện pháp khoa học 
công nghệ và biện pháp pháp lý. Trong điều kiện của Việt Nam, 
tuyên truyền giáo dục là biện pháp áp dụng tương đối có hiệu 
quả khi mà nhận thức của đa phần người dân về vấn đề môi 
trường, ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế. Muốn có những 
hành vi tác động có lợi cho môi trường, trước hết cần phải có 
ý thức bảo vệ môi trường như ý thức được tầm quan trọng của 
môi trường, quyền lợi và trách nhiệm của các chủ thể trong 
bảo vệ môi trường. Các chủ thể kinh doanh khi có ý thức bảo 
vệ môi trường sẽ áp dụng những biện pháp phù hợp trong 
quá trình thực hiện hành vi kinh doanh. Bên cạnh đó, người 
tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường và từ đó lựa chọn các 
sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc phản ứng, tẩy chay 
đối với hàng hóa, sản phẩm của chủ thể kinh doanh có những 
hành vi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Để có thể bán 
được hàng hóa, sản phẩm, các chủ thể kinh doanh phải đáp 
ứng những yêu cầu của người tiêu dùng. Thông qua đó, người 
tiêu dùng sẽ định hướng hành vi của các chủ thể kinh doanh'. 
Do đó, tuyên truyền giáo dục được coi là biện pháp quan trọng 
vì qua đó sẽ hình thành và nâng cao ý thức về môi trường của 
các tổ chức, cá nhân. 


1. Trường Đại học Luật Hà Nội: Tập bài giảng Pháp luật môi 
trường trong kinh doanh, Sảd, tr. 18. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 195 


Biện pháp tuyên truyền giáo dục được thực hiện rất đa dạng, 
phong phú như giáo dục theo cá nhân, theo nhóm, theo cộng đồng; 
tuyên truyền giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng, 
phổ biến chính sách, pháp luật về môi trường; thực hiện các dự án 
môi trường; tiến hành các hoạt động thông qua các tổ chức đoàn 
thể, giáo dục trong nhà trường, qua các cuộc vận động của Nhà 
nước, của các tổ chức xã hội. Các sự kiện lớn về môi trường như 
Giờ Trái đất, Ngày Trái đất (22/4), Ngày Môi trường thế giới (5/6); 
Ngày quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), Chiến dịch Làm cho thế 
giới sạch hơn, Giải thưởng Môi trường Việt Nam... được tổ chức 
hằng năm là những biểu hiện cụ thể của biện pháp này. 

Tuyên truyền giáo dục là một trong những nội dung được 
đề cập trong các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường. 
Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về 
bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước xác định, giải pháp quan trọng để bảo 
vệ môi trường là “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường”. Nghị 
quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường được Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI thông qua, đã nhấn mạnh nhóm giải pháp 
chính để bảo vệ môi trường là “Tăng cường, đổi mới công tác 
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức 
chủ động ứng phó vói biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài 
nguyên và bảo vệ môi trường”. 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban 


Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, 
Hà Nội, 2013, tr. 85. 


196 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Các nội dung này được quy định cụ thể trong Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018: “uyên 
truyền, giáo dục kết hợp với biện pháp hành chính, kinh tế và 
biện pháp khác để xây dựng kỷ cương và văn hóa bảo vệ môi 
trường” (khoản 2 Điều 5). Đây cũng là một trong những hoạt 
động bảo vệ môi trường được khuyến khích, “Truyền thông, 
giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, 
giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa 
dạng sinh học”(khoản 1 Điều 6) hay “Phổ biến, giáo dục pháp 
luật về bảo vệ môi trường phải được thực hiện thường xuyên và 
rộng rãi” (khoản 1 Điều 154). Công tác giáo dục về môi trường, 
đào tạo nguồn nhân lực cũng đặt ra yêu cầu: “Chương trình 
chính khóa của các cấp học phổ thông phải có nội dung giáo 
dục về môi trường”, “Nhà nước ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực 
bảo vệ môi trường; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham 
gia giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ 
môi trường”. Các nội dung về tuyên truyền - giáo dục về bảo 
vệ môi trường cũng từng được quy định trong Luật Bảo vệ môi 
trường năm 1993 và Luật Bảo vệ môi trường năm 2005”. Các 
quy định này tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ cho việc 

: 1. Khoản 1, 2 Điều 154 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, sửa 
đối, bổ sung năm 2018. 

2. Điều 4 Tmật Bảo vệ môi trường năm 1993 quy định: “Nhà nước 
có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dục, đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật vê 
bảo vệ môi trường”. Khoản 2, Điều 5 Luật Bảo vệ môi trường năm 
2005 quy định: “ấy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, kết hợp 


áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế và các biện pháp khác để 
xây dựng ý thức tự giác, kỷ cương trong hoạt động bảo vệ môi trường”. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 197 


thực hiện biện pháp tuyên truyền giáo dục. Tuy nhiên trên 
thực tế, người dân vẫn có thói quen thờ ơ, “sống chung với ô 
nhiễm”, chính họ là người gánh chịu hậu quả do ô nhiễm chứ 
không phải chủ thể gây ô nhiễm môi trường. 

Để tìm hiểu về nhận thức của mọi người về nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền, tác giả đã tiến hành hai cuộc 
điều tra xã hội học với những chủ thể khác nhau. Tác giả cho 
rằng, một khi nhận thức đúng, đây đủ về nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền, các chủ thể sẽ có hành vi xử sự phù hợp 
đối với môi trường. 

Ở cuộc khảo sát thứ nhất, tác giả đã làm cuộc điều tra xã 
hội học đối với 291 người, chủ yếu những người đã đi làm (bao 
gồm cả đại diện những doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động 
kinh doanh có tác động đến môi trường), số còn lại là học sinh, 
sinh viên. Hơn một nửa trong số đó là những người học tập 
hoặc làm việc có liên quan đến lĩnh vực pháp luật'. Kết quả cho 
thấy, đa số những người tham gia khảo sát có biết về nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, trong đó 2/3 biết về nội 
dung cơ bản của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, 
số còn lại không biết. Mặc dù vậy, các câu hỏi khảo sát đều có 
tỷ lệ gần như giống nhau giữa những người tham gia khảo sát 
có và không biết về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Khi được hỏi về mục đích của nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền, nhiều người tham gia khảo sát đồng tình với các 
mục đích: bảo đảm sự công bằng trong việc khai thác, sử dụng và 
bảo vệ môi trường; khuyến khích những hành vi tác động có lợi 


1. Xem Phụ lục 2. 


198. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


cho môi trường khi đánh vào lợi ích kinh tế; tạo nguồn kinh phí 
cho hoạt động bảo vệ môi trường và nhằm thực hiện biện pháp 
quản lý nhà nước về môi trường. Mặc dù vậy, số người lựa chọn 
mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương thực hiện các 
hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng lại không đáng kể. Đặc biệt, tỷ 
lệ người lựa chọn mục đích buộc chủ thể gây ô nhiễm phải trả 
giá cho hành vi gây ô nhiễm của mình chiếm tỷ lệ cao nhất. Kết 
quả này cho thấy, những người tham gia khảo sát suy nghĩ theo 
hướng khi một chủ thể gây ô nhiễm, phải trả giá cho hành vi gây 
ô nhiễm đó. Họ chưa quan tâm đến “giá” đó thể hiện như thế nào. 

Đối với câu hỏi văn bản hiện hành tại Việt Nam có quy 
định về nguyên tắc này, đa phần người tham gia khảo sát 
lựa chọn Luật Bảo vệ môi trường; số còn lại lựa chọn các văn 
bản quy định về khai thác các thành phần môi trường. Kết 
quả này cho thấy, những người tham gia khảo sát chưa có sự 
phân định giữa Luật Bảo vệ môi trường với cách hiểu là một 
đạo luật cụ thể với luật môi trường với cách hiểu là một lĩnh 
vực pháp luật (một môn học). Trong số những người lựa chọn 
các văn bản về thuế, nhiều người chọn Luật Thuế bảo vệ môi 
trường; điều này cho thấy nhiều người quan niệm tiền trả 
theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền gắn liền với 
bảo vệ môi trường. 

Đối với câu hỏi chủ thể của nguyên tắc, đa số người tham 
gia khảo sát lựa chọn người có hành vi xả thải vào môi trường 
hoặc tác động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật. 
Đáng chú ý, một lượng lớn người tham gia khảo sát còn lại 


chọn người có hành vi gây ô nhiễm trái pháp luật. Kết quả này 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIÊN THEO PHÁP LUẬT... 199 


cho thấy, những người tham gia khảo sát ở nhóm này chưa có 
sự phân biệt giữa hành vi gây ô nhiễm hợp pháp với hành vi 
trái pháp luật môi trường. 

Đối với câu hỏi người gây ô nhiễm phải trả tiền thông qua 
hình thức nào, đa số người tham gia khảo sát lựa chọn bồi 
thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường. Sự lựa chọn này rõ 
ràng có mối liên hệ với “hành vi gây ô nhiễm trái pháp luật” ở 
câu hỏi trên. Trong khi đó, bồi thường thiệt hại do hành vi gây 
ô nhiễm môi trường trong pháp luật Việt Nam là một dạng của 
bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong pháp luật dân sự. 

Đối với câu hỏi nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
được áp dụng hiệu quả hơn dựa vào căn cứ nào, đa số người 
tham gia khảo sát lựa chọn thu theo mức độ tác động đến môi 
trường của từng đối tượng. Trong câu hỏi này, đã có sự thống 
nhất lựa chọn phù hợp với việc tính số tiền trả cho hành vi gây 
ô nhiễm phải tương xứng với tính chất và mức độ gây tác động 
xấu đến môi trường. 

Đối với nhóm câu hỏi lựa chọn mức độ đồng ý của mình 
theo thang đo từ 1 đến ð (với quy ưóc: 1: hoàn toàn không đồng ý, 
2: không đồng ý, 3: trung lập, 4: đồng ý, ð: hoàn toàn đồng ý), 
có nhiều kết quả khác. Đa số người tham gia khảo sát lựa chọn 
thang đo 1 và 2 khi được tham khảo câu hỏi đa số người dân 
biết đến nguyên tắc này; đa số các doanh nghiệp biết và tuân 
thủ chặt chẽ nguyên tắc này. Số người tham gia khảo sát bày 
tỏ thái độ hoài nghi khi phần lớn cũng lựa chọn thang đo 1 và 
2 cơ quan quản lý đang thực thi hiệu quả nguyên tắc này. Kết 
quả tương tự đối với các câu hỏi Việt Nam đã có đầy đủ các quy 


200. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


định pháp luật nhằm thực hiện nguyên tắc; nguồn tài chính từ 
nguyên tắc này đã và đang được sử dụng hiệu quả trong việc 
khắc phục hậu quả và bảo vệ môi trường; chi phí cho nguyên 
tắc này là gánh nặng cho sự phát triển của doanh nghiệp. 

Ngược lại, đối với hai câu hỏi số tiền phải thu chưa đủ sức tác 
động đến việc định hướng hành vi gây ô nhiễm của các chủ thể; 
Việt Nam cần tiếp thu kinh nghiệm thực hiện nguyên tắc của các 
nước; đa số người tham gia khảo sát lựa chọn thang đo 4 và 5. 

Kết quả khảo sát cho thấy: 

Thứ nhất, nhận thức của người tham gia khảo sát về 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền không khác nhau 
mặc dù là người biết hoặc không biết về nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền; 

Thứ hai, những người tham gia khảo sát hiểu chưa đúng 
và đây đủ về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; 

Thứ ba, những người tham gia khảo sát cho rằng Việt Nam 
cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về nguyên tắc 
này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các nước. 

Ở một cuộc khảo sát khác hẹp hơn, tác giả đã làm cuộc điều 
tra xã hội học liên quan đến thuế bảo vệ môi trường đối với 
107 người làm việc trong các cơ quan thuế, tài nguyên và môi 
trường'. Các kết quả cụ thể: 

Đối với câu hỏi Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (Điều 3 Luật 
Thuế bảo vệ môi trường), đến 61,B% cho rằng chưa đầy đủ, 


cần bổ sung; chỉ có 21,2% đánh giá đầy đủ, bao quát; 


1. Xem Phụ lục 3. 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT... 20† 


17,3% đánh giá quá nhiều, cần loại bớt một số trường hợp. Kết 
quả này cho thấy đa số ý kiến đề nghị mở rộng thêm đối tượng 
chịu thuế bảo vệ môi trường. 

Đa số ý kiến (70,2%) cho rằng thuế bảo vệ môi trường đánh 
vào người sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm gây tác 
động xấu đến môi trường. Điều này phù hợp với quy định của 
Luật Thuế bảo vệ môi trường. Mặc dù vậy, có 24% ý kiến cho 
rằng đánh vào người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm gây tác 
động xấu đến môi trường và 5,8% nhận định đánh vào cả hai 
chủ thể. Điều này cho thấy nhận thức của những người thực 
thi pháp luật liên quan đến thuế bảo vệ môi trường khác nhau, 
có thể dẫn đến tình trạng áp dụng không thống nhất. 

Đối với câu hỏi Mục đích chính của việc thu thuế bảo vệ 
môi trường, đa số ý kiến (45,2%) cho rằng làm cho các nhà sản 
xuất thường xuyên cải tiến đổi mới công nghệ để giảm thiểu 
ô nhiễm; 31,7% đánh giá nhằm thực hiện biện pháp quản lý 
nhà nước về môi trường, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động 
bảo vệ môi trường; 23,1% nhận định buộc người tiêu dùng cân 
nhắc trong lựa chọn những sản phẩm gây tác động xấu/hoặc 
thân thiện với môi trường. Những ý kiến khảo sát cho thấy 
mong muốn chủ thể gây ô nhiễm phải có giải pháp giảm thiểu ô 
nhiễm thay vì người sử dụng sản phẩm gây ô nhiễm. Thuế bảo 
vệ môi trường cũng không hoàn toàn là nguồn tài chính cho 
hoạt động bảo vệ môi trường, nhằm thực hiện biện pháp quản 
lý nhà nước về môi trường. 

Về Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối 


với các đối tượng chịu thuế, đa số các ý kiến cho rằng thấp 


202 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


(than đá 55,8%; dung dịch Hydrochlorofluoroearbon 45,2%; túi 
ni lông, thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng và 
thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng 65,4%; thuốc trừ mối 
thuộc loại hạn chế sử dụng 57,7%; thuốc bảo quản lâm sản 
thuộc loại hạn chế sử dụng 54,8%). Chỉ có trường hợp xăng, 
dầu, mỡ nhờn, số ý kiến cho rằng mức thuế cao chiếm tỷ lệ 
nhiều hơn (36,5%). Các ý kiến đánh giá phù hợp dao động từ 
22,1% (thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng) đến 43,1% 
(dung dịch Hydrochlorofluorocarbon). Kết quả này cho thấy 
các ý kiến khảo sát mong muốn giảm mức thuế đối với xăng, 
dầu, mõ nhờn và tăng đối với các trường hợp còn lại. 

Bố lượng khảo sát đánh giá Căn cứ tính thuế bảo vệ môi 
trường hiện nay được áp dụng mức thuế tuyệt đối là phù hợp 
chiếm tỷ lệ cao hơn (65,4%) đề nghị nên chuyển sang mức thuế 
tương đối (34,6%). Điều này cho thấy, thực tiễn áp dụng vẫn 
chọn cách tính thuế đơn giản, mặc dù hơn 10 năm thực hiện, 
Việt Nam đã có những kinh nghiệm nhất định đối với thuế bảo 
vệ môi trường. 

Đối với câu hỏi Có ý kiến đề nghị tăng mức thuế bảo vệ môi 
trường, phần lớn (76,9%) ý kiến khảo sát đồng ý, số không đồng 
ý chiếm tỷ lệ thấp hơn nhiều (23,1%) ý kiến. Các ý kiến đề nghị 
tăng cũng cho rằng việc tăng này đồng thời giúp cho Nhà nước 
có thêm kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường và người nộp 
thuế sẽ hạn chế sử dụng sản phẩm gây tác động xấu đến môi 
trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường (58,7%). Rất ít ý kiến 
cho rằng điều này nhằm mục đích giúp Nhà nước có thêm kinh 
phí cho hoạt động bảo vệ môi trường (6,7%). 34,6% ý kiến chọn 


Chương II: THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT... 203 


cả hai ý kiến trên. Kết quả này cho thấy, các ý kiến đề nghị 
tăng mong muốn điều đó tác động tất cả các chủ thể. 

Là những người trực tiếp thực thi pháp luật về thuế bảo vệ 
môi trường, đa số ý kiến cho rằng Việc thu, nộp, sử dụng thuế 
bảo vệ môi trường trong thời gian qua không hiệu quả (82,17%), 
chỉ có 17,3% đánh giá hiệu quả. Điều này cho thấy cần phải 
cân đối giữa số tiền thu thuế bảo vệ môi trường với việc chi cho 
hoạt động bảo vệ môi trường. 

Từ các kết quả khảo sát trên, tác giả cuốn sách cho rằng: 

Thứ nhất, người dân ít quan tâm về các vấn đề môi trường 
nói chung, trong đó có nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền. Ở Việt Nam, người dân còn chưa mạnh dạn, tích cực trong 
việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin môi trường. Điều này 
bắt nguồn từ sự nhận thức chưa đây đủ của người dân về các 
quy định pháp luật liên quan đến quyền tiếp cận thông tin về 
môi trường. Hơn nữa, cơ chế bảo đảm cho người dân thực hiện 
các quyền tiếp cận thông tin dưới khía cạnh pháp lý còn chưa 
đầy đủ!. 

Thứ hai, Nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo trong việc 
bảo đảm cho người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin 
môi trường nhưng thực tiễn hoạt động cơ quan nhà nước chưa 
tương xứng với vai trò đó. Do đó, cần tiếp tục tăng cường việc 
đầu tư nhân lực, vật lực và tài lực cho các cơ quan quản lý 

1. Võ Trung Tín, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng: “Tiếp cận thông tin 
môi trường nhằm bảo đảm quyền con người được sống trong một môi 


trường không bị ô nhiễm trong Luật Bảo vệ môi trường 2005”, Tạp 
chí Nhà nước và Pháp luật, số 09, 2012, tr. 84. 


204 __ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


nhà nước để giải quyết các vấn đề môi trường, đặc biệt là các 
cơ quan nhà nước ở địa phương. Nhà nước cần có chính sách 
hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động 
hướng tới cộng đồng của các cơ quan truyền thông đại chúng, 
đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và huy động mạnh 
mẽ, rộng rãi hơn nữa sự tham gia của công chúng vào các hoạt 
động bảo vệ môi trường. 

Thứ ba, là một hình thức thực hiện nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền quan trọng, thuế bảo vệ môi trường 
ở Việt Nam cần tiếp tục sửa đổi theo hướng mở rộng thêm 
đối tượng chịu thuế, tăng mức thuế và sử dụng có hiệu quả 
nguồn thu thuế cho hoạt động bảo vệ môi trường. Việc hiểu 
không thống nhất về thuế bảo vệ môi trường giữa các chủ 
thể thực thi pháp luật đặt ra yêu cầu cần thường xuyên tập 
huấn cả về nghiệp vụ chuyên môn, lẫn pháp luật về thuế bảo 


vệ môi trường. 


205 


Chương III 


NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 
PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 
NHẰM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 


IL. NHU CÂU VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 
MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM NHẰM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN 
NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 

1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật môi trường Việt 
Nam nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền 

Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu xây dựng Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại hội XII của Đảng (20/01- 
28/01/2016) tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của 
Đảng về đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 
trong giai đoạn phát triển mới. Báo cáo chính trị trình Đại hội 
XII xác định: “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa phải tiến hành đồng bộ cả lập pháp, hành pháp, 
tư pháp và được tiến hành đồng bộ với đổi mới hệ thống chính 
trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với đổi mới kinh 
tế, văn hóa, xã hội. Hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ, 
phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh hoàn thiện 


206 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp thực thi quyền lực 
nhà nước, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, 
tư pháp trên cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất; xác định 
rõ hơn quyền hạn và trách nhiệm của mỗi quyền”!. Trong Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người vừa 
là nguồn gốc, vừa là nguồn lực, vừa là mục tiêu của quá trình 
xây dựng Nhà nước, trong đó có quyền con người được sống trong 
một môi trường trong lành, môi trường không bị ô nhiễm. Do đó, 
các chế định về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền và 
nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền đóng vai trò rất quan trọng để đạt được mục tiêu này. 

Thứ hai, xuất phát từ đường lối, quan điểm của Đảng về 
phát triển bền vững trong bảo vệ môi trường. Tại hội nghị trực 
tuyến toàn quốc về môi trường ngày 24/8/2016, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu: “Không đánh 
đổi môi trường lấy kinh tế, gây ảnh hưởng người dân”. Quan 
điểm về phát triển bền vững không phải lần đầu được nhắc đến 
trong phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam. Các 
nội dung về phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường, 
bảo đảm tiến bộ xã hội trước đó đã được đưa vào các văn kiện 
quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong Cương lĩnh 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia : Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 39-40. 

2. “Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, ảnh hưởng người dân”, 
http:/tuortre.vn/khong-danh-doi-kinh-te-lay-mo1I-truong-gay-anh- 
huong-cuoc-song-1160059.htm (truy cập ngày 25/8/2016). 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 207 


xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng Cộng sản Việt Nam đánh 
giá vấn đề tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu là thách 
thức có tính toàn cầu, có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển 
của đất nước, xác định rõ định hướng mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp để đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường 
và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cương lĩnh nhận 
định: “Nhân dân thế giới đang đứng trước những vấn đề toàn 
cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. Đó là giữ 
gìn hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo 
vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu... Việc 
giải quyết những vấn đề đó đòi hỏi sự hợp tác và tinh thần 
trách nhiệm cao của tất cả các quốc gia, dân tộc”, 

Năm 2013, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương khóa XI với những đánh giá đồng bộ về vấn đề biến đổi 
khí hậu và tài nguyên, môi trường, đã thông qua Nghị quyết 
số 24-NQ/TW về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đây là vấn đề 
chiến lược có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững 
của nước ta, được đề cập nhiều lần trong các Báo cáo chính trị ở 
nhiều kỳ Đại hội Đảng toàn quốc?. Đây là cơ sở quan trọng cho 
việc hoàn thiện pháp luật môi trường nói chung, pháp luật về 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền nói riêng. 

- 1, Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 69. 
2. Xem thêm Võ Trung Tín: “Bảo đảm quyền con người trong 


chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu ở Việt Nam”, Tạp chí 
Nghiên cứu lập pháp, số 04 (308), 2016. 


208. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Thứ ba, xuất phát từ thực trạng môi trường hiện nay. 
Trong những năm qua, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng sâu sắc và toàn diện, kinh tế nước ta đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định được vị thế 
trên trường quốc tế. Kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng cao, tạo 
nhiều thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống 
nhân dân. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội cũng làm 
nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp đối với môi trường. Mặc dù, có 
nhiều nỗ lực trong việc thiết lập các cơ chế và giải pháp bảo vệ 
môi trường trong thời gian qua, nhưng thực trạng môi trường 
Việt Nam vẫn còn thách thức, đó là sự gia tăng của ô nhiễm 
môi trường và sự cố môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con 
người và sinh vật; năng lực ứng phó sự cố còn hạn chế; biến đổi 
khí hậu và các vấn đề môi trường xuyên biên giới ngày càng 
lớn, phức tạp, khó lường, đặt ra các yêu cầu ngày càng cao đối 
với công tác bảo vệ môi trường!'... Những vấn đề nêu trên tạo 
ra các áp lực lên môi trường nước ta. Nếu không có giải pháp 
cấp thiết, thỏa đáng sẽ tạo ra lực cản lớn đối với quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng sự phát triển bền 
vững của đất nước. 

Thứ tư, xuất phát từ thực trạng các quy định pháp luật môi 
trường Việt Nam hiện nay. Hệ thống pháp luật quy định về môi 
trường ở Việt Nam đã phát triển cả về nội dung lẫn hình thức, 
điều chỉnh tương đối đầy đủ các yếu tố tạo nên thành phần 


1. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo môi trường quốc gia giai 
đoạn 2011-2015, 2015, tr. 221-226. 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 209 


môi trường. Các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường đã quy 
định từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường, đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của mỗi 
cá nhân, tổ chức trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ môi 
trường; là cơ sở pháp lý cho việc xác định trách nhiệm, nghĩa 
vụ của các chủ thể trong việc bảo vệ môi trường. Các quy định 
pháp luật đã chú trọng tới khía cạnh toàn cầu của vấn đề môi 
trường; xác định rõ bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn 
dân chứ không phải chỉ là trách nhiệm riêng của Nhà nước. 
Tuy nhiên, các văn bản pháp luật về môi trường liên quan đến 
từng yếu tố môi trường hay điều chỉnh những hoạt động của 
con người tác động đến môi trường được ban hành chưa đồng 
bộ cả về mặt thời gian ban hành và nội dung của các quy định. 
Các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tương đối đầy đủ 
ở các thành tố, nội dung các quy định pháp luật đã cụ thể hóa 
tương đối kịp thời và đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế về môi trường 
mà Việt Nam đã cam kết. Tuy nhiên, cơ chế bảo đảm thực thi 
pháp luật quốc gia cũng như cam kết quốc tế chưa cao. Các 
biện pháp chế tài nói chung chưa thích hợp và chưa đủ mạnh 
để trừng trị và răn đe những hành vi vi phạm!. 

Thứ năm, xuất phát từ nhu cầu hội nhập quốc tế. Môi 
trường là một thể thống nhất về không gian và giữa các yếu tố 
cấu thành. Sự tác động đến môi trường ở khu vực này, quốc gia 

1. Xem thêm Võ Trung Tín: “Tổng quan về pháp luật môi trường 
Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Môi trường và nhà 
nước pháp quyền: tăng cường thực thi pháp luật về môi trường ở khu 


vực Đông Nam Ä” do Viện Nhà nước và Pháp luật - Chương trình 
pháp quyền châu Á tổ chức, 2014. 


210 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


này sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực khác, quốc gia khác, đặc 
biệt là ô nhiễm không khí xuyên biên giới. Cùng với xu thế 
toàn cầu hóa và khu vực hóa, Việt Nam ngày càng chủ động hội 
nhập khu vực và quốc tế. Ở cấp độ song phương và đa phương, 
Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều quốc 
gia, gia nhập nhiều tổ chức trên thế giới. Việc tham gia vào sân 
chơi chung, với yêu cầu phải tôn trọng “luật chơi chung”, điều 
này khiến Việt Nam phải đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật của 
mình, trong đó có pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường. 
Bên cạnh việc tích cực ban hành các văn bản pháp luật liên 
quan đến việc bảo vệ môi trường, Việt Nam đã từng bước tham 
gia các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường!. Việc phê chuẩn 
các công ước này là tiền đề quan trọng cho sự hội nhập của 
pháp luật Việt Nam với những tiêu chuẩn và quy phạm phổ 
biến của pháp luật quốc tế; điều chỉnh hoạt động của con người 
tác động vào thiên nhiên, gây ảnh hưởng đến môi trường. Điều 
này vừa là thời cơ, vừa là thách thức trong việc nội luật hóa 
các quy định pháp luật quốc tế vào trong pháp luật môi trường 
Việt Nam, trong đó có nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

1. Việt Nam là quốc gia thành viên của hơn 20 Điều ước quốc tế 
về môi trường. Tiêu biểu là các Điều ước: Công ước về Luật biển năm 
1982; Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn năm 1985; Công ước New 
York về biến đổi khí hậu năm 1992; Công ước về kiểm soát, vận chuyển 
qua biên giới các phế thải nguy hiểm và tiêu hủy chúng (Công ước 
Basel năm 1989); Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã có nguy cơ diệt chủng (Công ước CITES năm 1973); Công 
ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như 
là nơi cư trú của loài chim nước (Công ước RAMSAR năm 1971); Công 
ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biến (Công ước MARPOL năm 1978); 


Công ước về đa dạng sinh học năm 1992; Công ước về việc bảo vệ di sản 
văn hóa và tự nhiên thế giới năm 1972;...). 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 2†† 


2. Định hướng hoàn thiện pháp luật môi trường Việt Nam 
nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền 

Một là, tạo cơ sở pháp lý đây đủ và vững chắc cho việc nâng 
cao hiệu lực và hiệu quả của công tác sử dụng các nguồn tài 
chính cho hoạt động bảo vệ môi trường. Về mặt lý luận cũng như 
thực tiễn, khó có thể bảo vệ môi trường một cách có hiệu quả, nếu 
không có nguồn tài chính bảo đảm. Bên cạnh công cụ pháp luật 
và chính sách có tính chất mệnh lệnh mà Nhà nước đã và đang 
áp dụng trong việc quản lý và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện 
nay thì còn có một công cụ không kém phần hữu hiệu mà chúng 
ta đang sử dụng là công cụ kinh tế. Nguồn tài chính cho hoạt 
động bảo vệ môi trường góp phần khuyến khích sự phát triển 
khoa học - kỹ thuật và đổi mới cho sự phát triển của nền công 
nghệ quốc gia. Việc tổ chức thực hiện thu thuế tài nguyên, thuế 
bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường một mặt tạo nguồn 
thu đáng kể cho ngân sách nhà nước để đầu tư, khắc phục, cải 
thiện môi trường; mặt khác, nhằm mục đích khuyến khích các 
nhà sản xuất, kinh doanh đầu tư giảm thiểu ô nhiễm, thay đổi 
hành vi ô nhiễm theo hướng tích cực, có lợi cho môi trường. Tuy 
nhiên, việc quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho hoạt động 
bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay còn có nhiều điểm bất cập. 
Do đó, để nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ngày 
càng bền vững, việc phát huy tốt công cụ tài chính cho hoạt động 
bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ không chỉ của 
các cơ quan quản lý nhà nước mà còn đối với tất cả những chủ 


thể có hoạt động bảo vệ môi trường và cả cộng đồng. Đặc biệt, 


212 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


phải tăng tính hiệu quả của việc áp dụng công cụ pháp luật 
kết hợp với công cụ tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; 
phát huy vai trò chủ động và ý thức bảo vệ môi trường của các 
doanh nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong tương 
lai nguồn tài chính của tổ chức, cá nhân phải được xem là nguồn 
tài chính hàng đầu cho công tác bảo vệ môi trường. 

Hai là, xây dựng và áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm 
bảo đảm hiệu lực và hiệu quả thi hành pháp luật về môi trường. 
Như đã đề cập, có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường. Trong 
đó, pháp luật được xem như biện pháp bảo đảm hữu hiệu. Nếu 
không áp dụng tốt pháp luật, biện pháp chính trị chỉ dừng lại 
ở các “tuyên ngôn giấy” về môi trường. Khi việc tuyên truyền 
không làm thay đổi nhận thức của mọi người, cần phải áp dụng 
chế tài để mang tính răn đe. Nếu không áp dụng tốt pháp luật, 
thì không khuyến khích được các chủ thể đầu tư công nghệ 
hiện đại, sản xuất ra những sản phẩm ít gây ra ô nhiễm môi 
trường. Thực tiễn cho thấy rằng, cơ sở pháp lý cho hoạt động 
bảo vệ môi trường đầy đủ và vững chắc đến mấy mà không 
có các biện pháp đồng bộ để bảo đảm hiệu lực và hiệu quả thi 
hành pháp luật môi trường Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, thì cơ sở pháp lý 
này không phát huy được vai trò của mình. Các biện pháp đồng 
bộ ở đây được hiểu không chỉ các biện pháp như xử lý dân sự, 
xử lý hành chính, xử lý hình sự mà cả các biện pháp tổ chức, 
cán bộ, các biện pháp kinh tế, tài chính, tín dụng... không chỉ 
gồm các biện pháp hoàn thiện pháp luật mà cả các biện pháp 


tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật. 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 213 


Ba là, tuân thủ các quy định mang tính nguyên tắc của 
luật môi trường. Nói đến bất kỳ một lĩnh vực pháp luật nào, 
cũng thường đề cập những vấn đề mang tính nguyên tắc. Luật 
môi trường cũng không nằm ngoài hướng tiếp cận này. Hoàn 
thiện pháp luật Việt Nam về môi trường phải tuân thủ các quy 
định mang tính nguyên tắc của luật môi trường. Nguyên tắc 
nhà nước ghi nhận và bảo vệ quyền con người được sống trong 
một môi trường trong lành đặt ra yêu cầu hoàn thiện các quy 
định pháp luật môi trường gắn liền với bảo đảm quyền được 
sống trong môi trường không bị ô nhiễm. Nguyên tắc phòng 
ngừa đặt ra yêu cầu chủ động trong việc dự liệu rủi ro. Nguyên 
tắc môi trường là một thể thống nhất đòi hỏi có sự phân công, 
phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường một 
cách đồng bộ. Nguyên tắc phát triển bền vững là sự kết hợp các 
mục tiêu kinh tế - môi trường và bảo đảm tiến bộ xã hội. 

Bốn là, kế thừa quy định mang tính ưu việt đã có của Việt 
Nam cũng như tham khảo kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, phát 
triển pháp luật môi trường. Hoàn thiện các quy định pháp luật 
Việt Nam về môi trường không thể không kế thừa những điểm 
tiến bộ của các quy định pháp luật môi trường hiện hành của Việt 
Nam, đồng thời tham khảo những kinh nghiệm quốc tế. Chúng ta 
đã có hơn 20 năm xây dựng và từng bước hoàn thiện pháp luật về 
môi trường, đó là những tiền đề đầu tiên và quan trọng để tiếp tục 
sửa đổi, bổ sung các quy định này. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế 
đã có nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền. Việt Nam hoàn toàn có khả năng và điều 


kiện áp dụng các kinh nghiệm đó vào việc xây dựng và hoàn thiện 


2141 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


pháp luật về môi trường. So với các lĩnh vực khác, khả năng tham 
khảo các kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền có phần thuận lợi hơn vì đây không phải 
là vấn đề quá nhạy cảm về chính trị. Hơn nữa, cách tiếp cận của 
các nước trên thế giới cũng được đút kết từ kinh nghiệm lập pháp 
và hành pháp của nhiều quốc gia. Chính vì vậy, trong lĩnh vực 
môi trường, chúng ta có thể hài hòa ở mức độ cao pháp luật quốc 
gia với luật quốc tế và pháp luật các nước. 

Năm là, sử dụng có hiệu quả sự can thiệp của thể chế bảo 
vệ môi trường. Mặc dù Việt Nam đang có những cố gắng rất lớn 
trong việc xây dựng chính sách và pháp luật môi trường hướng 
tới sự phát triển bền vững, song môi trường vẫn chưa được bảo 
vệ một cách hiệu quả và thể chế môi trường chưa phù hợp chính 
là một trong những nguyên nhân cơ bản. Thể chế không chỉ bao 
gồm pháp luật. Thể chế cần được hiểu rộng hơn, toàn diện hơn, 
là toàn bộ tất những ràng buộc mà con người tạo ra nhằm định 
hình các quan hệ tương tác về chính trị, kinh tế, xã hội. Những 
ràng buộc này bao gồm những ràng buộc phi chính thức (ràng 
buộc mang tính xã hội, tôn giáo, phong tục, truyền thống) và 
những ràng buộc chính thức như hiến pháp, luật!... Pháp luật 
và chính sách không phải là điều cơ bản nhất. Quy trình phát 
triển cơ chế thực thi mới là con đường dài phải đi. Pháp luật, 
chính sách có thể tốt nhưng vẫn không đủ để tạo sự phát triển. 
Điều này đúng trong trường hợp của Việt Nam, ít nhất là đối với 

1. Theo cách hiểu của Douglass Cecil North (1920), một nhà kinh 
tế người Mỹ nổi tiếng với các công trình về lịch sử kinh tế. Ông là người 
cùng nhận giải Nobel kinh tế năm 1993 với Robert William Fogel. 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 2†5 


lĩnh vực môi trường. Một ví dụ đủ để minh chứng điều này là chỉ 
không lâu sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 ban hành 
với nhiều kỳ vọng sẽ giúp hạn chế, kiểm soát được tình trạng ô 
nhiễm thì sự kiện Formosa xảy ra. Tiếp đó là hàng loạt các dự án 
lớn gây ô nhiễm nghiêm trọng bị phát hiện, tạo nên một cơn địa 
chấn trong lĩnh vực môi trường. Các dự án này đều có đánh giá 
tác động môi trường, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, 
phê duyệt. Tuy nhiên, chỉ một phần thể chế chế được tham gia 
cuộc chơi “chọn giữa dự án và môi trường”, cụ thể là nhà nước, 
doanh nghiệp. Cộng đồng và người dân còn chưa tham gia vào 
cuộc chơi này. Sự bất cập về thể chế môi trường cho thấy Nhà 
nước đang thượng tôn pháp luật nhưng chưa thượng tôn được 
vai trò của pháp luật. Điều này có nghĩa là pháp luật chỉ để sử 
dụng khi có vi phạm, khi cần xử lý. Giá trị kiến tạo cuộc chơi 
sòng phẳng bằng các ràng buộc còn rất hạn chết. 


II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG 
VIỆT NAM NHĂM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HIỆU QUÁ 
NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 


1. Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế bảo vệ 
môi trường 

Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 đã quy định được 
nhiều vấn đề, điều chỉnh cơ bản những hoạt động có tác động 
tới môi trường như: đối tượng chịu thuế, mức thuế suất, 


1. Lê Hồng Hạnh: “Vấn đề bảo vệ môi trường trong Hiệp định tiến bộ 
toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP', tài liệu Hội thảo cấp khoa của 
Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội “Bảo vệ môi trường 
để phát triển kinh tế và vai trò của pháp luật”, Hà Nội, 2018, tr. 43. 


216 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


phương pháp tính thuế... Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu, 
yêu cầu đặt ra thì vẫn còn nhiều nội dung cần phải được tiếp 
tục hoàn thiện, bổ sung và thay đổi. 

Thứ nhất, về đối tượng chịu thuế. Các quy định về đối tượng 
chịu thuế bảo vệ môi trường cần bao hàm mọi sản phẩm, hàng 
hóa gây tác động tiêu cực đến môi trường nhằm bảo đảm mục 
đích tạo sự công bằng cho tất cả những chủ thể gây ô nhiễm 
phải trả tiền. Điều này Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 
chưa làm được. Đến thời điểm hiện nay, khi áp dụng Luật Thuế 
bảo vệ môi trường năm 2010 được một thời gian, có thể xem 
xét, lựa chọn những đối tượng phù hợp với trình độ phát triển, 
khả năng chịu đựng của nền kinh tế. Việc đưa vào diện chịu 
thuế một loại sản phẩm còn cân nhắc đến khả năng thực hiện 
được của nhà sản xuất, của cơ quan quản lý và tính khả thi của 
luật. Hơn nữa, việc đánh thuế còn phải tính đến khả năng chịu 
đựng của người sản xuất và tiêu dùng, tính đến lợi ích trong 
lựa chọn giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Không 
thể có sự phát triển kinh tế cao cùng với bảo vệ môi trường tốt 
khi điều kiện có hạn. 

Trong điều kiện nước ta hiện nay, chỉ nên lựa chọn những 
sản phẩm có ảnh hưởng tới môi trường trên diện rộng và xác 
định mức thuế hợp lý, bảo đảm khả năng cạnh tranh của nền 
kinh tế, cũng như khả năng tiêu dùng của người dân. Trên thực 
tế có rất nhiều sản phẩm khi sử dụng, thải bỏ đều gây ô nhiễm 
môi trường, nhưng mức độ gây ô nhiễm ở mức khác nhau. Tuy 
vậy, để bảo đảm tính thuyết phục của luật, cần phải lý giải 
cụ thể về căn cứ xác định đối tượng chịu thuế, đối tượng chưa 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 27 


thuộc điện chịu thuế trong khi có rất nhiều sản phẩm cùng gây 
ô nhiễm môi trường. Và để bảo đảm tính bao quát, công bằng 
của quy định về đối tượng chịu thuế, cần phải rà soát lại danh 
mục hàng hóa, khảo sát thêm thực tiễn, bổ sung các đối tượng 
chịu thuế dựa trên nguyên tắc đã là sản phẩm gây tác động 
tiêu cực đến môi trường thì phải thuộc diện chịu thuế. Đối với 
những sản phẩm, hàng hóa có mức độ tác động không lớn hoặc 
hàng hóa có gây ô nhiễm song tại thời điểm hiện nay cần hỗ 
trợ để bảo đảm tính cạnh tranh thì trước mắt có thể áp dụng 
thuế suất thấp hoặc quy định mức thuế suất 0% để xử lý linh 
hoạt trong một số trường hợp cần thiết, tránh tình trạng phải 
sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tính ổn định của Luật Thuế bảo vệ 
môi trường. 

Về tính cụ thể trong quy định về đối tượng chịu thuế: Luật 
Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 cho phép Chính phủ quy 
định chi tiết về đối tượng chịu thuế bằng văn bản dưới luật. 
Ta thấy việc xác định đối tượng chịu thuế là một trong những 
vấn đề cốt lõi, cơ bản của một đạo luật về thuế, liên quan trực 
tiếp đến quyền, nghĩa vụ của nhiều tổ chức, cá nhân. Do đó, nội 
dung này phải được xác định cụ thể ngay trong Luật Thuế bảo 
vệ môi trường nhằm bảo đảm tính minh bạch, thuận tiện trong 
áp dụng chính sách. Vì vậy, cần phải rà soát, bổ sung các quy 
định chi tiết nhằm làm rõ đối tượng chịu thuế. Ngoài ra, một 
trong những mục tiêu đặt ra đối với việc ban hành Luật Thuế 
bảo vệ môi trường là bằng việc thu thuế bảo vệ môi trường sẽ 
khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo nguồn lực 


đầu tư cho việc khắc phục hậu quả, cải thiện môi trường. 


218 __ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Do đó, nếu đối tượng chịu thuế được quy định trong Luật Thuế 
bảo vệ môi trường quá hẹp thì khó có thể đáp ứng được mục 
tiêu này. 

Thứ hai, về căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng 
hàng hóa tính thuế và mức thuế tuyệt đối. Căn cứ này có ưu 
điểm là dễ áp dụng trong việc xác định mức thuế nhưng lại 
không phù hợp với yêu cầu của nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền, đó là số tiền phải trả cho hành vi gây ô nhiễm 
phải tương xứng với tính chất và mức độ gây tác động xấu đến 
môi trường. Yếu tố “ngang giá” cần được ưu tiên trong việc buộc 
chủ thể gây ô nhiễm phải trả. Cần xác định rõ mục tiêu chính 
của việc áp dụng thuế này, đó là tăng nguồn thu cho ngân sách 
nhà nước, hay như là công cụ kinh tế tác động vào hành vi 
gây biến đổi môi trường. Nếu quan niệm đây là nguồn thu cho 
ngân sách nhà nước, cần quy định cụ thể về phương pháp xác 
định số lượng hàng hóa tính thuế. Nếu quan niệm đây là công 
cụ kinh tế tác động vào hành vi gây biến đổi môi trường, trong 
điều kiện hiện nay, cùng với kinh nghiệm của việc áp dụng loại 
thuế này, tác giả nghĩ có thể chuyển sang mức thuế tương đối. 

Thứ ba, về căn cứ xác định khung thuế suất. Việc xác định 
thuế suất thuế bảo vệ môi trường là vấn đề cốt lõi và phức tạp, 
phải được dựa trên những luận cứ khoa học chặt chẽ, căn cứ 
thực tiễn xác đáng. Các tiêu chí để xây dựng khung thuế suất 
đối với một số đối tượng chịu thuế như trong Luật Thuế bảo 
vệ môi trường năm 2010 là chưa đủ căn cứ thực tiễn nên tính 
thuyết phục chưa cao. Việc xác định khung thuế suất đối với 


một số mặt hàng như xăng, dầu, than... dựa trên mức phí 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 219 


bảo vệ môi trường là chưa hợp lý vì tính chất điều tiết của hai 
công cụ là khác nhau. Mặt khác, phí bảo vệ môi trường xác 
định mức thu cụ thể, nhưng thuế bảo vệ môi trường lại quy 
định khung thuế suất. Vì vậy, để các quy định của Luật Thuế 
bảo vệ môi trường mang tính thuyết phục, cần lý giải rõ căn 
cứ tính thuế, tác động về kinh tế - xã hội, mức độ gây ô nhiễm 
môi trường đối với từng mặt hàng dựa trên những luận cứ khoa 
học, có số liệu minh chứng cụ thể, tránh tình trạng áp dụng 
thuế suất chủ quan, không bảo đảm công bằng trong áp dụng 
chính sách. Cần áp dụng mức thuế suất cao đối với sản phẩm 
gây ô nhiễm môi trường mà có sản phẩm khác thay thế nhằm 
khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, 
góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng, thói quen sử dụng. Tuy 
nhiên, đối với sản phẩm không có sản phẩm khác thay thế thì 
cần cân nhắc áp dụng thuế suất không cao, tránh làm tăng giá 
sản phẩm, gây bất lợi cho người tiêu dùng. 

Thứ tư, về thẩm quyền xác định thuế suất trong khung 
thuế suất. Quốc hội quy định khung thuế suất, Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội sẽ quy định các mức thuế suất cụ thể. Việc giao 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định các mức thuế suất cụ 
thể là hợp lý, bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, phù hợp 
với biến động trong điều kiện kinh tế chưa ổn định. Tuy nhiên, 
Luật Thuế bảo vệ môi trường không nên quy định khung thuế 
suất mà cần phải quy định mức thuế suất cụ thể ngay trong 
Luật nhằm bảo đảm nguyên tắc thuế suất do Quốc hội quyết 
định để áp dụng ổn định. Riêng đối với trường hợp đặc thù như 
xăng dầu, than, để bảo đảm lộ trình thực hiện phù hợp với 


220 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


tình hình biến động giá cả và đáp ứng việc thực hiện cam kết 
quốc tế, có thể quy định khung thuế suất và giao Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quyết định mức thuế suất trong từng thời kỳ. 

Thứ năm, về biên độ khung thuế suất. Biên độ khung thuế 
suất quy định là quá rộng đối với hầu hết các nhóm hàng, mặt 
hàng. Để khắc phục điều này, cần chia nhỏ các nhóm hàng ra, 
có khung thuế suất riêng đối với từng mặt hàng. Đối với hàng 
hóa chịu sự biến động lớn về giá, có thể quy định biên độ rộng, 
còn đối với những mặt hàng khác cần thu hẹp biên độ lại. 

Thứ sáu, ban hành các quy định về bán hạn ngạch ô 
nhiễm. Như đã đề cập, Việt Nam chưa triển khai trong khi đây 
là giải pháp hay mà các nước phát triển đang áp dụng. Do đó, 
song song với việc áp dụng thuế bảo vệ môi trường, chúng ta cần 
nghiên cứu và sớm ban hành các quy định về hình thức này. Việc 
bán hạn ngạch ô nhiễm áp dụng đối với các doanh nghiệp thải các 
chất thải độc hại vừa tạo nguồn thu ngân sách, vừa hạn chế và 
kiểm soát ô nhiễm, vừa có kinh phí để tài trợ lại cho các đối tượng 
bị thiệt hại. Đây là thị trường rất tiềm năng, đem lại lợi ích kinh 
tế lớn, trong điều kiện Việt Nam là quốc gia không bị ràng buộc về 
lượng khí thải của Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu năm 1992 và Nghị định thư Kyoto năm 19971, 


1. Nghị định thư Kyoto năm 1997 chỉ ràng buộc nghĩa vụ cắt 
giảm khí nhà kính của các quốc gia thuộc Phụ lục B (bao gồm 36 
quốc gia công nghiệp phát triển). Việt Nam là quốc gia nằm ngoài 
Phụ lục B, không bị ràng buộc nghĩa vụ cắt giảm khí nhà kính nên 
có thể tham gia vào thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà 
kính và sử dụng số tiền này đề đầu tư cắt giảm khí nhà kính bằng 
cách trồng rừng, nâng cao tiêu chuẩn khí thải, áp dụng cơ chế phát 
triển sạch... 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 22 


Việc ban hành và áp dụng Luật Thuế bảo vệ môi trường 
phải tạo ra được công cụ quản lý vĩ mô hữu hiệu nhằm xác định 
và bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 
gây tác động tiêu cực đến môi trường; nâng cao nhận thức của 
người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường; 
hạn chế tối đa ảnh hưởng của sản xuất, kinh doanh đến môi 
trường. Các quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường phải 
phù hợp với trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam, một 
mặt động viên hợp lý nguồn thu cho khắc phục hậu quả môi 
trường nhưng mặt khác vẫn phải bảo đảm sức cạnh tranh của 
môi trường đầu tư, ổn định thị trường, giá cả, kiểm chế lạm 
phát, không xáo trộn sản xuất, kinh doanh trong nước; đặc 
biệt không làm tăng gánh nặng tài chính từ chính sách đối 
với người tiêu dùng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước 
với Nhân dân. Điều này phải được đặt trong mối quan hệ tổng 
thể với các quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính 
thống nhất, đồng bộ của toàn hệ thống, phù hợp với thông lệ 
quốc tế và bảo đảm việc thực hiện cam kết quốc tế!. 

2. Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế tài nguyên 

Thứ nhất, về đối tượng chịu thuế. Cần rà soát lại các văn 
bản hướng dẫn thi hành và có quy định chi tiết hơn về các đối 
tượng chịu thuế nhằm bảo đảm tính cụ thể, minh bạch, giúp 
cho việc áp dụng được ổn định. Về các loại tài nguyên khác, 
khoản 9 Điều 2 của Luật Thuế tài nguyên năm 2010 quy định 


1. Võ Trung Tín, Nguyễn Lâm Trâm Anh: “Thuế bảo vệ môi 
trường - hình thức thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền trong pháp luật môi trường Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập 
pháp, số 16 (279), 2014, tr. 46. 


222 ` NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


đối tượng chịu thuế là: “Tài nguyên khác do Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội quy định” nhằm điều chỉnh và mang tính dự báo 
những đối tượng có thể phát sinh trong tương lai và cũng là 
để tạo sự ổn định cho Luật Thuế tài nguyên. Tuy nhiên, việc 
quy định trong Luật Thuế tài nguyên năm 2010 những đối 
tượng chưa được xác định cụ thể là không bảo đảm tính chặt 
chẽ trong áp dụng pháp luật. Về nguyên tắc, trong trường hợp 
Luật Thuế tài nguyên năm 2010 không quy định thẩm quyền 
thì không ai có quyền quyết định đưa tài nguyên chưa được 
quy định trong Luật vào đối tượng chịu thuế. Vì vậy, để bảo 
đảm tính minh bạch của pháp luật, tránh vận dụng tùy tiện, 
tạo ổn định cho môi trường đầu tư, cần phải xác định cụ thể đối 
tượng chịu thuế vào ngay trong Luật Thuế tài nguyên. 

Việc mở rộng đối tượng chịu thuế cần xem xét đến các yếu 
tố vật chất nhân tạo (yếu tố do con người tạo ra thể hiện dưới 
dạng vật chất) để bổ sung vào đối tượng chịu thuế vì trên thực 
tế, đó cũng là một loại tài nguyên (tài nguyên xã hội, theo cách 
hiểu là yếu tố vật chất nhân tạo được quy định trong Luật Bảo 
vệ môi trường năm 2014, sửa đối, bổ sung năm 2018), đang 
được khai thác một cách quá mức vì nhiều lợi ích khác nhau, 
dẫn đến ảnh hưởng nhất định đối với môi trường. Việc đưa các 
yếu tố này vào đối tượng chịu thuế sẽ giúp khai thác có hiệu 
quả, đồng thời bảo vệ môi trường!. 

1. Về vấn đề này, còn nhiều quan điểm khác nhau. Tác giả cuốn 
sách cho rằng ngoài việc quy định đối tượng chịu thuế là các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên thì việc xem xét đến các đối tượng cũng được quan 
niệm là thành phần môi trường khác theo quy định của Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018 (bao gồm các yếu tố 


vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, 
ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác) là cần thiết. 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 223 


Thứ hai, về căn cứ tính thuế: Luật Thuế tài nguyên cần 
phải xem xét, điều chỉnh quy định về căn cứ tính thuế cho phù 
hợp. Hiện nay, Nhà nước chưa ban hành định mức sử dụng 
tài nguyên, trong khi sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ 
là do doanh nghiệp tự kê khai, chưa có cơ chế kiểm soát, còn 
tỷ lệ sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm ở mỗi 
doanh nghiệp là khác nhau. Trong khi đó, cơ quan thuế lại 
chưa đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực để xác 
định tỷ lệ này. Vì vậy, việc xác định chính xác sản lượng tài 
nguyên khai thác để tính thuế trong trường hợp này là rất 
phức tạp và khó khả thi. Do đó, để quy định này của Luật 
Thuế tài nguyên năm 2010 mang tính khả thi, cần có quy 
định về trách nhiệm ban hành định mức sử dụng tài nguyên, 
trường hợp chưa có định mức thì phải áp dụng biện pháp ấn 
định thuế nhằm tránh tình trạng gian lận, trốn thuế, gây 
thất thoát nguồn thu ngân sách. 

Thứ ba, về giá tính thuế. Khi xây dựng thuế suất thuế 
tài nguyên, phải tính đến tính chất, đặc điểm, điều kiện khai 
thác của từng loại tài nguyên, phải dựa trên lợi thế so sánh 
giữa tài nguyên khai thác và các nguồn vật liệu khác. Theo 
đó, những tài nguyên có khả năng tái tạo nhanh nên đánh với 
thuế suất thấp hơn so với những tài nguyên tái tạo lâu hoặc 
chỉ khai thác được một lần, điều kiện khai thác càng khó khăn 
thì mức thuế tài nguyên càng thấp. Ngoài ra cần tính toán 
đến các yếu tố khác như giá trị, khả năng ảnh hưởng đến môi 
trường, khả năng quản lý... Do đó, đi đôi với việc tự khai báo 


tÀ À w ` . ` . Z Z 
của doanh nghiệp cần tăng cường vai trò kiểm soát của các 


2241 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


cơ quan nhà nước, phải có chế tài đủ mạnh nhằm tránh thất 
thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

Thứ tư, về thuế suất. Cần phải xem xét thu hẹp biên độ 
khung thuế suất của Luật Thuế tài nguyên năm 2010; đồng 
thời phân loại từng mặt hàng trong cùng một nhóm hàng để 
quy định cụ thể khung thuế suất riêng biệt, bảo đảm không mở 
quá rộng khung thuế suất nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu 
điều tiết việc khai thác tài nguyên trong từng thời kỳ. Luật 
Thuế tài nguyên năm 2010 quy định trên cơ sở kế thừa có chọn 
lọc chính sách miễn, giảm thuế tài nguyên trong các quy định 
cũ. Tuy nhiên, cần làm rõ tình trạng tài nguyên bị tổn thất quy 
định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên năm 2010 
được hiểu thế nào? Có phải là việc tài nguyên bị giảm đi hay 
không, bởi lẽ nếu tài nguyên bị mất, tiêu hủy do thiên tai trước 
khi nộp thuế thì đương nhiên không phải nộp nên không thể 
gọi là miễn giảm, còn nếu gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất 
ngờ mà tài nguyên vẫn không bị mất đi thì vẫn phải nộp thuế 
theo đúng nghĩa vụ. 

Thứ năm, về bảo đảm thực hiện. Cần tiếp tục tăng cường 
sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm 
tra giám sát các hoạt động khai thác tài nguyên. Xây dựng lực 
lượng thanh tra, kiểm tra vững mạnh, trang bị đẩy đủ điều 
kiện để ngăn chặn tận gốc tình trạng khai thác tài nguyên bất 
hợp pháp. Do chưa có các quy định chặt chẽ về cơ chế kiểm 
tra, giám sát việc khai thác tài nguyên, vì thế có rất nhiều vi 
phạm trong khai thác tài nguyên. Cần xây dựng một quy chế 


chặt chẽ, rõ ràng đối với hoạt động khai thác tài nguyên từ 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 225 


trình tự thủ tục đến quyền, nghĩa vụ của các chủ thể. Các quy 
định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài 
nguyên, nhất là các biện pháp xử lý hành chính chưa tương 
xứng với những thiệt hại do các hành vi này gây ra. Các vi 
phạm chưa được xử lý kịp thời, hoặc việc xử lý còn tùy tiện, 
chưa nghiêm minh, rất ít trường hợp bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự dù có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Cần nâng 
mức xử lý hành chính đối với các vi phạm, tổ chức xử lý kịp 
thời, nghiêm túc, quy định cụ thể các mức thiệt hại trong các 
văn bản pháp luật làm cơ sở cho việc xử lý hành chính và truy 
cứu trách nhiệm hình sự các hành vi vi phạm về quản lý và 
khai thác tài nguyên. Đồng thời, phải tăng cường công tác giáo 
dục pháp luật, nâng cao ý thức của người dân về khai thác, bảo 
vệ tài nguyên. Công tác kiểm kê nhà nước đối với các nguồn tài 
nguyên, xây dựng quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác 
tài nguyên cũng cần phải được cải thiện. 

3. Sửa đổi các quy định pháp luật về phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải 

Để phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thực sự phát 
huy được hết vai trò của nó là một công cụ kinh tế quan trọng 
trong quản lý và bảo vệ môi trường, vì thế, cần phải thực hiện 
đồng bộ các giải pháp sau đây: 

Thứ nhất, cần có một chính sách nhất quán, bám sát mục 
tiêu đặt ra nhằm cải thiện chất lượng môi trường. Sự nhất 
quán đó phải được thể hiện không những ở hệ thống thể chế, 
các quy định liên quan mà còn phải thể hiện ở các biện pháp 


đối xử trong quản lý. Cần kiện toàn bộ máy thu phí ở các cấp từ 


226 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


trung ương đến địa phương. Bộ máy quản lý nhà nước về môi 
trường tuy đã được tăng cường một bước, nhưng còn chưa bảo 
đảm yêu cầu. Nguồn nhân lực và kinh phí dành cho việc thu 
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải còn thiếu. Do đó, kiện 
toàn bộ máy thu phí là giải pháp không thể thiếu được trong 
tình hình hiện nay. 

Thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường nên phân cấp, ủy 
quyền thu phí bảo vệ môi trường đối vói nưóc thải đến cấp 
huyện đối với các cơ sở sản xuất nhỏ, quy mô hộ gia đình. Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh cần sớm thông 
qua các đề án và ban hành quy chế về việc thu phí trên địa bàn. 
Cụ thể là đối với nước thải sinh hoạt, Hội đồng nhân dân cần 
ban hành nghị quyết về mức phí áp dụng trên địa bàn. Đối với 
nước thải công nghiệp, các Sở Tài nguyên và Môi trường cần 
chủ động triển khai thu phí thông qua các hoạt động kiểm tra, 
đôn đốc, vận động các cơ sở công nghiệp kê khai và nộp phí. 
Thực tế cho thấy, một số địa phương với quyết tâm và phương 
pháp thực hiện triệt để, sáng tạo đã đạt kết quả tốt. Các Sở 
Tài nguyên và Môi trường có thể vận dụng linh hoạt các cơ chế 
quản lý tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương mình 
để yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp phí. Việc thu phí bảo vệ 
môi trường đối với nước thải nếu được thực hiện đồng bộ ở các 
tỉnh, thành trong cả nước sẽ bảo đảm cho hoạt động thu phí 
triển khai tốt. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nên xây dựng phần mềm 
quản lý việc thu nộp phí để phục vụ tốt hơn công tác thu phí. 


Ngoài ra, nó còn g1úp cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 227 


đầy đủ hơn. Phần mềm quản lý giúp cho Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có thể nắm bắt thông tin về tình hình thu phí trên cả 
nước trong một thời gian ngắn, biết được những tỉnh nào thực 
hiện tốt, những tỉnh nào còn triển khai kém hiệu quả... Từ đó 
tìm hiểu nguyên nhân và trao đổi kinh nghiệm cho nhau để 
thực hiện tốt công tác thu phí. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cũng nên chủ trì xây dựng và cung cấp cho các Sở 
Tài nguyên và Môi trường ở địa phương một phần mềm quản lý 
các doanh nghiệp có phân chia theo mã ngành quy định chung 
trên toàn quốc, có kết nối với phần mềm tính toán phí sau đó 
1n ra thông báo số phí cho từng cơ sở. 

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cần công bố 
danh sách các tổ chức, phòng thí nghiệm có thẩm quyền phân 
tích nước thải. Hiện tại, việc chưa có danh sách các tổ chức này 
là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình 
thu phí. Vì vậy, việc công bố một danh sách cụ thể những tổ 
chức nào được quyền phân tích nước thải khiến cho các doanh 
nghiệp thuận tiện hơn trong quá trình tự kê khai. Việc tổ chức 
cấp phép cho các trung tâm, tổ chức tư vấn có đủ trình độ 
chuyên môn kỹ thuật, thiết bị máy móc được tiến hành quan 
trắc chất lượng nước thải phục vụ việc thẩm định phí là rất 
cần thiết. Việc ban hành tạm thời định mức phát thải cho từng 
loại sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp với các quy mô sản 
xuất khác nhau để các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương 
thuận tiện trong quá trình thẩm định phí cũng cần được tiến 
hành. Định mức này cần được xem xét, bổ sung hằng năm để 


ngày càng sát với thực tiễn. Cũng cần thiết phải ban hành 


228 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


một mức phí chung, tối thiểu cho các cơ sở công nghiệp có quy 
mô nhỏ. Ngoài ra, có thể áp dụng bổ sung giải pháp cấp giấy 
phép xả nước thải để có thêm công cụ, phương tiện quản lý hỗ 
trợ cho các hoạt động thu phí. 

Thứ ba, cần xây dựng mức phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải phù hợp hơn. Giải pháp thu phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập về mức 
phí, cách thu và quyền lợi của doanh nghiệp (người trả phí). 
Đến nay, tại phần lớn các tỉnh, thành phố chưa ban hành các 
hướng dẫn cụ thể thực hiện giải pháp này. Các doanh nghiệp 
đã đóng phí thì cho rằng họ không phải xử lý nước thải, trách 
nhiệm này thuộc về cơ quan thu phí. Trong khi cơ quan môi 
trường lại cho rằng, phí đó quá thấp, chỉ là phí quản lý, không 
đủ đề đầu tư xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định. Sự thiếu 
nhất quán trong cách hiểu và thực hiện tại nhiều địa phương 
đang làm giảm đáng kể hiệu quả triển khai giải pháp này. Do 
đó, cần phân định rõ trách nhiệm của bên đóng phí và bên thu 
phí, cách tính phí và thu phí theo lượng, thành phần chất thải. 
Không nên đánh đồng việc phải nộp phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải công nghiệp như nhau giữa các doanh nghiệp dù 
tác hại, chi phí xử lý khác xa nhau. 

Thứ tư, cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng nói 
chung và của các đối tượng nộp phí nói riêng trong việc kê 
khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Các doanh 
nghiệp trốn tránh việc kê khal, trốn tránh nghĩa vụ nộp phí, 
không đầu tư các trang thiết bị hiện đại bảo vệ môi trường là 


do chưa ý thức hết được tầm quan trọng của môi trường sống, 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 229 


chưa thấy được tác hại khủng khiếp do môi trường bị ô nhiễm 
gây ra. Vì vậy, vấn đề giáo dục, nâng cao nhận thức có thể được 
tiến hành thông qua các biện pháp cơ bản như tuyên truyền 
thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ 
biến rộng rãi các tài liệu hướng dẫn bảo vệ môi trường, xử lý 
nước thải, đưa nội dung về giáo dục môi trường vào các cấp 
học trong hệ thống giáo dục quốc gia, củng cố, tăng cường 
năng lực cho các trường, các cơ sở đào tạo chuyên gia trong 
lĩnh vực quản lý môi trường. 

4. Sửa đổi các quy định pháp luật về bồi thường thiệt 
hại do ô nhiễm môi trường 

Một là, hoàn thiện các quy định liên quan đến quyền khởi 
kiện của công dân. Cơ chế ủy quyền khởi kiện cho một bên nào 
đó dù họ là bên thứ ba trong một vụ kiện đòi bồi thường thiệt 
hại do ô nhiễm môi trường cũng sẽ giúp giảm thiểu thời gian, 
công sức, tiền bạc của các bên. Ở một số nước trên thế giới 
(Malaixia, Xingapo, Nhật Bản...), khi xảy ra các dạng tranh 
chấp như trên, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện riêng lẻ 
như ở Việt Nam hoặc khởi kiện tập thể để tự bảo vệ mình. 
Trong bối cảnh sự gia tăng của các tranh chấp bồi thường thiệt 
hại môi trường có số lượng bị đơn đông đảo như hiện nay, tác 
giả cuốn sách đề nghị nên ghi nhận quyền khởi kiện tập thể để 
đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Điều này có thể mang 
lại một số thuận lợi như: 

- Đối với Tòa án: trong trường hợp luật cho phép áp dụng 
chế định kiện tập thể thì chỉ có một cá nhân hay một cơ quan, 


tổ chức đại diện thay vì phải lần lượt vất vả làm việc trực tiếp 


230 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


với tất cả các chủ thể bị thiệt hại, với hàng chục, hàng trăm và 
thậm chí là hàng ngàn lần tống đạt, lần triệu tập, cũng như rất 
nhiều lần tổ chức hòa giải, Tòa án sẽ chỉ làm việc với người đại 
diện nên giảm thiểu được các khâu thủ tục lặp đi lặp lại. Chưa 
kể, trong cơ chế kiện tập thể, khi bản án của Tòa án có hiệu 
lực thì quá trình thi hành án cũng dễ dàng hơn. Đồng thời, làm 
giảm gánh nặng cho Tòa án cấp dưới, vừa giúp cho việc giải 
quyết vụ việc nhanh chóng, thuận lợi hơn. 

- Đối với các đương sự: về phía người bị thiệt hại, việc họ 
ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức đứng ra thay mặt khởi kiện 
sẽ giúp quá trình chứng minh thiệt hại nhanh hơn, chính xác 
hơn, kỹ càng hơn. Thực tế, trình độ nhận thức và kiến thức 
pháp luật của người dân không đồng đều. Khi họ ủy quyền cho 
người hiểu biết hơn hoặc một cơ quan có chuyên môn thì công 
việc sẽ trôi chảy và có khả năng đạt kết quả tốt hơn nhiều. 
Chưa kể, nếu ủy quyền cho một tổ chức chính trị - xã hội như 
Hội Nông dân chẳng hạn, với tư cách pháp nhân, Hội sẽ dễ 
dàng yêu cầu các cơ quan khác cung cấp tài liệu, chứng cứ hơn 
là người dân trực tiếp đi xin. Bên cạnh đó, người dân còn tiết 
kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc vì không phải 
trực tiếp lui tới Tòa án nhiều lần. Không chỉ phía nguyên đơn 


2 s33 


được lợi, mà cả phía bị đơn cũng “khỏe” hơn nhiều. Chẳng hạn, 
thay vì phải nhiều lần nhận tống đạt, nhiều lần bị triệu tập 
và tham gia hòa giải, phía bị đơn sẽ chỉ phải cử đại diện tham 
gia một vụ kiện chung với các thủ tục thông thường. Như vậy, 
chưa tính đến kết quả xét xử thắng thua ra sao, trước mắt bị 


đơn đã tiết kiệm được rất nhiều công sức, thời gian, tiền bạc 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 23† 


so với việc phải lần lượt theo hầu kiện từng vụ riêng lẻ một. 
Đồng thời, quy định quyền khởi kiện tập thể cũng có ý nghĩa 
tác động đến ý thức, hành vi của chủ thể gây thiệt hại khi họ 
nhận thấy rằng, người bị thiệt hại đã có những thiết chế pháp 
lý để yêu cầu bồi thường thiệt hại thuận lợi, hiệu quả hơn rất 
nhiều so với trước đây. 

Đồng thời, đối với các vụ việc phức tạp có số lượng nguyên 
đơn đông đảo như thế này, có nhiều ý kiến cho rằng luật có thể 
cho phép những người có lợi ích bị xâm hại có tính chất giống 
nhau được nhóm lại thành một hội có tư cách pháp nhân. Hội 
loại này chỉ tồn tại nhằm mỗi mục tiêu bảo vệ lợi ích của hội 
viên trong trường hợp đặc thù và giải tấn sau khi mục tiêu 
chung đã đạt được. Luật có thể trao cho hội quyền thay mặt 
các hội viên đứng nguyên đơn trong một vụ kiện vì lợi ích tập 
thể của hội viên. Để tạo nguồn tài chính cần thiết cho việc theo 
đuổi vụ kiện, đặc biệt là chi phí cho việc thu thập chứng cứ, 
hội được quyền thu hội phí, thậm chí được tổ chức quyên góp 
ngoài xã hội dưới sự giám sát của các cơ quan thẩm quyềển!... 
Đây cũng là một giải pháp cần được các nhà làm luật quan tâm 
trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật hiện 
hành. Bởi, thực tế cho thấy, ở nhiều nước trên thế giới, việc 
các nạn nhân tập hợp lại thành một tổ chức nhằm tạo nên sức 
mạnh tập thể để đấu tranh với các chủ thể vi phạm không phải 
là chuyện hiếm. Hơn thế, kiểu tổ chức xã hội này không xa lạ với 
thực tiễn pháp lý Việt Nam. Hội các nạn nhân chất độc da cam là 


1. http:/phapluattp.vn/2010051511028419p1068c1016/tu-vu- 
vedan-sua-luat-ra-sao.htm (truy cập ngày 20/2/2018). 


232 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


một trong những khuôn mẫu giải quyết tranh chấp liên quan 
đến lợi ích tương đồng của nhiều cá nhân thông qua vai trò của 
một định chế tập thể. 

Hai là, hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ chứng minh của 
đương sự. Khi quyền, lợi ích chính đáng bị xâm phạm, mọi công 
dân đều có quyền khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết. Mặc dù 
vậy, có thể khẳng định rằng, khả năng tự bảo vệ của đương sự 
trong tố tụng dân sự là rất thấp, nguyên nhân chính xuất phát 
từ trình độ dân trí chưa cao, sự hiểu biết pháp luật còn rất hạn 
chế đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn nghèo 
khó trước các yêu cầu về chứng minh, chứng cứ như hiện nay... 
Đặc biệt là trong các vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do ô 
nhiễm môi trường, việc xác minh thiệt hại luôn là trở ngại lớn 
nhất của người dân. Xuất phát từ điều đó, thiết nghĩ, pháp luật 
cần có quy định phù hợp với những đặc thù của lĩnh vực môi 
trường theo hướng giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh cho người bị 
thiệt hại khi có yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo đó, có quan 
điểm cho rằng, nghĩa vụ chứng minh trong các trường hợp này 
được tiếp cận theo hướng người nào chứng minh được thiệt hại 
đối với môi trường tự nhiên thì cũng sẽ chứng minh được thiệt 
hại đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản cũng như mối quan hệ 
nhân quả giữa các thiệt hại xảy ra và tình trạng ô nhiễm môi 
trường. Với cách tiếp cận này, trách nhiệm chứng minh trước 
tiên thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trong 
việc chứng minh thiệt hại xảy ra đối với môi trường tự nhiên, 
từ đó làm cơ sở để xác định thiệt hại về tính mạng, sức khỏe 


của người dân. Mặt khác, để giải quyết những khó khăn đối với 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 233 


việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường 
hợp nhiều người cùng gây ô nhiễm, nguyên tắc bồi thường thiệt 
hại theo phần bằng nhau là giải pháp đã được pháp luật dân 
sự tính đến trong trường hợp này. Tuy nhiên, để bảo đảm sự 
công bằng trong áp dụng trách nhiệm bồi thường thiệt hại về 
môi trường, có quan điểm cho rằng, trong các trường hợp này, 
nếu người gây thiệt hại chứng minh được mức độ mà mình gây 
thiệt hại đối với môi trường là không đáng kể thì họ chỉ phải 
bồi thường thiệt hại theo phần tương ứng với mức độ gây hại 
đó!. Thiết nghĩ, đây là hướng giải quyết tối ưu, bởi, theo quy 
định này thì nghĩa vụ chứng minh thuộc về đối tượng gây thiệt 
hại, qua đó, sẽ giúp các tổ chức, cá nhân nâng cao hơn trách 
nhiệm bảo vệ môi trường cũng như nâng cao năng lực tự bảo vệ 
mình trong lĩnh vực này. 

Ba là, về mức bồi thường. Một nguyên tắc quan trọng trong 
chế định bồi thường thiệt hại là thiệt hại phải được bồi thường 
toàn bộ. Tuy nhiên, trong lĩnh vực môi trường, nguyên tắc này 
không đủ sức để răn đe các chủ thể gây thiệt hại cũng như bảo 
vệ tốt nhất quyền lợi của chủ thể bị hại, nhất là trong điều kiện 
các căn cứ xác định thiệt hại còn chưa rõ ràng làm cho mức 
thiệt hại mà các cơ quan chuyên môn đưa ra thường thấp hơn 
rất nhiều so với thiệt hại xảy ra trên thực tế. Mặt khác, các 
thiệt hại về môi trường không chỉ chấm dứt ngay tại thời điểm 
hành vi vi phạm kết thúc, hoặc thời điểm giải quyết bồi thường 

1. Vũ Thu Hạnh & các đồng nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội: 
Báo cáo về quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi vĩ 


phạm pháp luật môi trường tại Việt Nam. Cơ sở pháp lý và quy trình 
thực hiện, Tldđd, tr. 21. 


234 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


thiệt hại mà nó còn có thể kéo dài, đặc biệt là các thiệt hại về 
sức khỏe. Do vậy, thiết nghĩ, các nhà lập pháp cần nghiên cứu, 
áp dụng chế độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại mới, theo đó, 
mức bồi thường mà bên gây thiệt hại có nghĩa vụ chi trả phải 
tương đương với giá trị lợi nhuận mà các chủ thể này thu được 
khi gây ô nhiễm môi trường, hoặc gấp 2, 3 và thậm chí là nhiều 
lần so với mức thiệt hại được tính toán. 

5ð. Các giải pháp khác 

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế bảo 
vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, thuế 
tài nguyên, bổi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường; để bảo 
đảm thực hiện hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền, các giải pháp sau cũng cần được thực hiện: 

õ.1. Sửa đối, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường 

Thứ nhất, tăng mức tiền phạt. Việc tăng mức phạt tiền 
trong Nghị định số 155/2016/NĐ-CP là một tín hiệu tích cực 
của quy định pháp luật trong việc nâng cao hiệu quả xử phạt vi 
phạm hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế thì mức tiền phạt đã 
tăng vẫn chưa đủ sức răn đe đối với chủ thể vi phạm, vì trong 
nhiều trường hợp mức phạt tiền này vẫn còn nhỏ hơn lợi ích 
bất hợp pháp mà các chủ thể vi phạm thu được nếu bất chấp để 
thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, theo tác giả cuốn sách, cần 
phải tăng mức xử phạt tiền vi phạm hành chính sao cho bảo 
đảm mức tiền phạt phải cao hơn lợi ích bất chính mà chủ thể vi 
phạm thu được khi thực hiện hành vì v1 phạm, như vậy thì mới 


đủ sức răn đe và phòng ngừa vi phạm mới. Việc tăng mức tiền 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 235 


phạt không thể dựa trên đề xuất chủ quan hay đơn giản là tăng 
theo trượt giá của đồng tiền mà cần phải tiến hành nghiên cứu, 
khảo sát thực trạng xã hội đối với từng loại hành vi vi phạm để 
có mức tăng hợp lý và đạt hiệu quả xử phạt trên thực tế. 

Thứ hai, điều chỉnh hình thức phạt bổ sung. Nghị định số 
155/2016/NĐ-CP có quy định về biện pháp công khai tên cá 
nhân, tổ chức vi phạm' nhưng lại chưa có quy định yếu tố “gây 
hậu quả lón hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội” nên dễ 
xảy ra tình trạng cơ quan có thẩm quyền này thì xác định vi 
phạm hành chính gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về 
dư luận xã hội, còn cơ quan có thẩm quyền kia lại có quan điểm 
ngược lại. Tác giả đề xuất cần hướng dẫn chi tiết về quy định 
tình tiết “gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận 
xã hội”. Đồng thời quy định biện pháp “Công khai thông tin về 
tình hình ô nhiễm và vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường” là hình thức xử phạt bổ sung. 

Thứ ba, bổ sung quy định áp dụng buộc lao động vệ sinh 
môi trường có thời hạn ở nơi công cộng vào biện pháp khắc 
phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức có những hành vi vi 
phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định giữ gìn vệ 
sinh môi trường nơi công cộng?. Biện pháp này có đặc điểm 
giống với hình thức xử phạt chính “buộc lao động công ích” 
trong pháp luật Xingapo. Biện pháp buộc lao động vệ sinh môi 
trường có thời hạn ở nơi công cộng tác động trực tiếp đến ý thức 

1. Điều 57 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. 


2. Đây là biện pháp từng đề cập trong điểm b khoản 3 Điều 52 
Luật Bảo vệ môi trường năm 200ð. 


236 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


người vi phạm, thông qua việc buộc chính chủ thể vi phạm 
phải thực hiện hoạt động dọn dẹp vệ sinh tại nơi công cộng: 
trường học, bệnh viện, công viên trong một khoảng thời gian 
nhất định nhằm phục hồi lại môi trường như trước khi có hành 
vi vi phạm. Khi bị áp dụng biện pháp này, người vi phạm sẽ 
cảm thấy xấu hổ với bản thân, người khác, hạn chế khả năng 
lặp lại vi phạm đồng thời răn đe, giáo dục, nâng cao ý thức đối 
với mọi người xung quanh. 

Thứ tư, điều chỉnh quy định về thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm hành 
chính đã tăng lên nhiều lần nhưng thẩm quyền xử phạt của 
các chủ thể lại không có sự điều chỉnh phù hợp. Do đó, cần mở 
rộng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với mức 
phạt vi phạm hành chính. 

õ.2. Quy định cấu thành tội phạm môi trường là cấu thành 
hình thức đối với tất cả các tội phạm về môi trường 

Các tội phạm về môi trường trong Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đối, bổ sung năm 2017 có nhiều sửa đối, bổ sung 
toàn diện so với Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung 
năm 2009. Việc sửa đối, bổ sung này được thực hiện trên cơ sở 
rà soát, đánh giá toàn diện các quy định của pháp luật đối với 
nhóm tội phạm về môi trường, đối chiếu với các công ước quốc 
tế trong lĩnh vực này mà Việt Nam đã ký kết, tham gia cũng 
như các quy định của pháp luật chuyên ngành. Các quy định 
mới có tính ưu việt hơn, khắc phục được phần nào những hạn 
chế, góp phần đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng, chống các 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 237 


hành vi phạm tội trong lĩnh vực này!. Tuy nhiên, việc vẫn còn 
một vài tội phạm có cấu thành vật chất? sẽ ảnh hưởng phần 
nào đến việc áp dụng trách nhiệm đồng bộ đối nhóm tội phạm 
này. Có thể nhận thấy, “các tội phạm về môi trường có đặc tính 
là gây ra hậu quả một cách lâu dài và gián tiếp (thông qua môi 
trường), chứ không rõ ràng và trực tiếp như các tội phạm khác. 
Thế nên, công tác chứng minh hậu quả cũng như quan hệ nhân 
quả giữa hành vi và hậu quả trong điều tra, truy tố, xét xử các 
tội phạm về môi trường là rất khó khăn hoặc không thể thực 
hiện được”. Nhiều trường hợp hậu quả lại không xảy ra ngay 
mà phải sau một thời gian, thậm chí nhiều năm sau mới phát 
hiện, xác định được hậu quả thiệt hại. Việc xác định hậu quả 
phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng cũng như 
trang thiết bị máy móc hiện đại. Bên cạnh đó, hầu hết tội 
phạm môi trường được thực hiện với lỗi cố ý. Khi thực hiện 
hành vi phạm tội chủ thể nhận thức được hành vi đó là trái 
pháp luật bảo vệ môi trường, nhận thức được hậu quả nguy 
hiểm đối với môi trường, con người, xã hội nhưng vẫn cố tình 
thực hiện. Vì vậy, tác giả đề xuất nên quy định cấu thành tội 
phạm môi trường là cấu thành hình thức đối với tất cả các 

_ 1, Lưu Hải Yến: “Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 
đối với nhóm tội phạm về môi trường”, Tạp chí Luật học, số 01 (200), 
2017, tr. 78. 

2. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 242), Tội vi phạm về 
quản lý khu bảo tồn thiên nhiên (Điều 245) Bộ luật Hình sự năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

ä. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tội phạm môi trường trong 


pháp luật hình sự Việt Nam - Thực trạng và định hướng hoàn thiện, 
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2015, tr. 67. 


238 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


tội phạm về môi trường giống như các quy định trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường của Xingapo, tức là nhà làm luật chỉ quan 
tâm đến hành vi vi phạm pháp luật chứ không quan tâm đến 
hậu quả cũng như yếu tố lỗi. Như vậy, chủ thể chỉ cần thực 
hiện những hành vi vi phạm được quy định tại mỗi điều luật 
trong Bộ luật Hình sự là đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm 
hình sự. 

õð.3. Điều chỉnh các quy định về nguồn thu và chỉ cho hoạt 
động bảo vệ môi trường tương thích 

Khi thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, 
một trong những yêu cầu quan trọng là bảo đảm số tiền đánh 
vào hành vi gây ô nhiễm phải đúng, đủ và không mang tính 
tượng trưng. Nếu như điều này tác động đáng kể đến những 
người có hành vi gây ô nhiễm thì Nhà nước, với vai trò đại 
diện thu số tiền này, cũng phải sử dụng đúng mục đích và 
tương thích với số tiền thu được. Số liệu thu từ thuế bảo vệ môi 
trường, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và chi cho sự 
nghiệp bảo vệ môi trường đã có sự không tương thích, chứng tỏ 
sự quan tâm của Nhà nước về vấn đề môi trường chưa ngang 
hàng với phát triển kinh tế. Cần sửa đổi các quy định về chi cho 
hoạt động bảo vệ môi trường cao hoặc ít nhất bằng các nguồn 
thu từ hoạt động này. Để bảo đảm được điều này, bên cạnh 
những quy định pháp luật về thu, chỉ cho hoạt động bảo vệ môi 
trường phù hợp, cần có sự công khai kịp thời những nguồn tài 
chính cho hoạt động bảo vệ môi trường trên website của các cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. Đây cũng là cách có hiệu quả để 


người dân tiếp cận các thông tin về môi trường. 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 239 


õ.4. Ghi nhận nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật về 
môi trường 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền hiện nay chưa 
được ghi nhận trực tiếp như tên gọi của nguyên tắc này trong 
pháp luật các nước. Ngay cả trong Luật Bảo vệ môi trường năm 
2014, sửa đổi, bổ sung năm 2018, cũng không sử dụng trực tiếp 
cách gọi nguyên tắc này. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền được sử dụng gián tiếp trong nhiều văn bản pháp luật 
môi trường khác. Do đó, việc xây dựng văn bản thống nhất 
nhằm ghi nhận và giải quyết tính đồng bộ nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền gắn với hệ thống các văn bản nguồn 
của luật môi trường là cần thiết. Bởi lẽ luật hóa nguyên tắc 
này ở mức độ văn bản có giá trị pháp lý cao sẽ tạo cơ sở pháp lý 
cho việc áp dụng đồng bộ hóa các văn bản pháp luật về thuế tài 
nguyên, thuế bảo vệ môi trường, phí bảo vệ môi trường và các 
văn bản có liên quan về nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ 
môi trường. Cùng với việc tổng kết việc thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền đã có, cần xây dựng một đạo luật chung quy định về nghĩa 
vụ tài chính của việc thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền. Đạo luật này tiếp tục kế thừa những quy định 
của Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế tài nguyên và 
những văn bản quy định về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền hiện có, đồng thời bổ sung thêm các nghĩa vụ tài chính 
khác. Trên cơ sở đó, Chính phủ quy định chỉ tiết việc thực hiện 


từng nhóm nghĩa vụ tài chính nếu cần thiết. 


240 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


õ.ð. Mở rộng phạm vi các hình thức trả tiền theo nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền bằng việc bổ sung các công 
cụ kinh tế khác 

Các công cụ kinh tế này rất đa dạng, như: tiền phải trả 
cho việc mua côta phát thải (côta ô nhiễm); phí dịch vụ môi 
trường, phí bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ rung, phí 
bảo vệ môi trường đối với sân bay, nhà ga, bến cảng... Chẳng 
hạn, đối với côta phát thải, đây là công cụ có tiềm năng rất lớn 
nếu triển khai thực hiện ở Việt Nam. Là quốc gia chịu tổn thất 
nặng nề do hậu quả của biến đổi khí hậu, đồng thời là thành 
viên của Công ước Khung năm 1992 về biến đổi khí hậu với tư 
cách là quốc gia đang phát triển, không có nghĩa vụ cắt giảm 
khí nhà kính theo chỉ tiêu, Việt Nam có nhiều thuận lợi khi 
tham gia vào thị trường mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà 
kính giữa các quốc gia. Hạn ngạch phát thải được xem như 
một loại giấy phép xả thải có thể chuyển nhượng, thông qua đó 
Nhà nước công nhận quyền các nhà máy, công ty... được phép 
thải một lượng chất thải nhất định vào môi trường. Về nguyên 
tắc, một doanh nghiệp sẽ bán giấy phép nếu chi phí làm giảm 
ô nhiễm nhỏ hơn giá trị hiện tại của giấy phép và nên mua nếu 
chi phí này cao hơn giá trị giấy phép. Xã hội cùng được lợi vì 
khống chế được lượng gây ô nhiễm với chi phí thấp nhất. Như 
vậy khả năng kiểm soát phát thải chất gây ô nhiễm bằng côta 
được thực hiện thông qua cách quy định hạn ngạch phát thải 
cho từng loại chất thải trong khoảng thời gian và không gian 
nhất định; việc phát hành côta ô nhiễm có căn cứ khoa học và 
có tính khả thì cao. 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 24† 


õ.6. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 

Như đã phân tích trong Chương II, hệ thống văn bản liên 
quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền tuy đã 
được hình thành và từng bước hoàn thiện nhưng còn những bất 
cập. Chính những bất cập đó đã hạn chế hiệu quả của việc thực 
thi các quy định pháp luật về nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền trên thực tế. Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả 
của pháp luật về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
cũng như cơ chế bảo đảm thực hiện, cần rà soát hệ thống các 
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Theo tác giả, 
để làm tốt điều này, cần phải xác định được những lĩnh vực 
điều chỉnh pháp luật có liên quan đến nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền. Do đây là vấn đề còn có sự tranh luận, 
việc xác định này không dễ dàng. Theo tác giả, có thể chia 
các lĩnh vực có liên quan đến nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền thành hai lĩnh vực cụ thể: ) Những lĩnh vực có 
liên quan trực tiếp, bao gồm những văn bản quy phạm pháp 
luật quy định về các hình thức thực hiện nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền như một dạng tiền phải trả cho hành 
vi gây ô nhiễm (Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế tài 
nguyên...); (7) Những lĩnh vực liên quan gián tiếp bao gồm các 
văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc tạo cơ chế bảo 
đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền như 
những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về đầu 
tư, khai thác tài nguyên thiên nhiên (Luật Đầu tư, Luật Lâm 
nghiệp, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy sản...), xử lý hành 


242 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


vi vi phạm pháp luật (Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật 
Hình sự...). Trong quá trình rà soát, cần phải dựa trên cơ sở 
yêu cầu thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
để đánh giá những kết quả đạt được trong các quy định pháp 
luật thuộc các lĩnh vực trên và xác định những vấn đề tiếp tục 
hoàn thiện. 

õ.7. Trong sắp xếp bộ máy nhà nước, cần thực hiện việc 
chuyển giao dần các nội dung về môi trường và quản lý các 
thành phần môi trường cho một cơ quan, theo đúng nghĩa của 
cơ quản quản lý chuyên ngành về môi trường 

Đây là vấn đề từng được tính đến trước thời điểm 2002, 
khi Việt Nam chưa có Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiếp tục 
được đề cập trong một số báo cáo sau đó!. Ở thời điểm trước năm 
2002, quản lý nhà nước chuyên ngành về vấn đề môi trường 
được giao cho rất nhiều cơ quan, điều này dẫn đến sự không 
thống nhất?. Bộ Tài nguyên và Môi trường ra đời (năm 2002) 

1. Chẳng hạn, trong Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 
2011-2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phần 10.2. Định hướng 
và một số nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường trong 5ð năm tới, 
Chương 10 - Thách thức và kiến nghị có nêu “Kiện toàn hệ thống tổ 
chức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường” là 1 trong 5 định hướng 
cần chú trọng cho công tác bảo vệ môi trường 

2. Vào thời điểm trước năm 2002, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường quản lý chuyên ngành về bảo vệ môi trường; Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quản lý chuyên ngành về tài nguyên rừng; Bộ 
Thủy sản quản lý chuyên ngành về thủy sản; Tổng cục Địa chính quản 
lý chuyên ngành về đất đai. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường được 
thành lập, Bộ này quản lý đối với đất đai, tài nguyên nước, địa chất 
và khoáng sản, môi trường... (xem thêm Nghị định số 36/2017/NĐ-CP 


ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường). 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 243 


đã giải quyết được phần nào việc tập trung thẩm quyền quản lý 
nhà nước về môi trường cho Bộ này nhưng như thế là chưa triệt 
để. Nếu vẫn để như hiện nay, tình trạnh chồng chéo về thẩm 
quyền là không tránh khỏi, lợi ích thì cơ quan nào cũng mong 
muốn quản lý nhưng trách nhiệm lại “đùn đẩy” cho nhau. Tất 
nhiên, đây là vấn đề liên quan về lịch sử hình thành và phát 
triển của các cơ quan, đồng thời còn liên quan đến những lợi 
ích kinh tế từ những nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nhưng 
không phải vì thế mà không có sự thay đổi. Trách nhiệm quản 
lý chuyên ngành về tài nguyên khoáng sản chuyển giao từ Bộ 
Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) sang Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, thủy sản từ Bộ Thủy sản về Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn là kinh nghiệm rất tốt để tiếp tục xây 
dựng cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường. 

õ.8. Đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục về nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiển và áp dụng đồng bộ các 
biện pháp bảo vệ môi trường 

Bảo vệ môi trường có thể thực hiện thông qua nhiều biện 
pháp, như biện pháp chính trị, biện pháp tuyên truyền giáo 
dục, biện pháp kinh tế, biện pháp khoa học - công nghệ hay 
biện pháp pháp lý. Ngoài biện pháp pháp lý, các biện pháp 
khác không kém phần quan trọng. Tất nhiên, mỗi quốc gia có 
sự khác biệt về kinh tế, chính trị, xã hội nên sẽ rất khó để kết 
luận rằng biện pháp bảo vệ môi trường nào có hiệu quả hơn. 
Đối với Việt Nam, tác giả cho rằng cùng với việc áp dụng các 
biện pháp bảo vệ môi trường khác, biện pháp tuyên truyền giáo 


dục cần được chú trọng. Cần tiếp tục giáo dục ý thức công dân 


244 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


trong sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là 
đối với tài nguyên không tái tạo được; đồng thời nâng cao nhận 
thức về vai trò của tài nguyên và chính sách thu đối với khai 
thác tài nguyên cũng góp phần khuyến khích các hoạt động 
phát triển bền vững. Làm thế nào để các chủ thể nhận thức 
được đúng và đầy đủ rằng, sự tác động của con người đối với 
môi trường cần có giới hạn, việc tác động xấu đến môi trường 
của chủ thể này sẽ ảnh hưởng đến quyền được sống trong một 
môi trường trong lành của chủ thể khác. Khi nhận thức được 
điều đó, hành vi xử sự của họ sẽ điều chỉnh phù hợp theo hướng 
có lợi cho môi trường. 

ð.9. Về lâu dài, cần xây dựng Bộ luật Môi trường trên cơ 
sở hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trường và khai thác, sử dụng các thành phần môi trường 

Đây là vấn đề cần tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm 
tính thống nhất của môi trường giữa các yếu tố cấu thành môi 
trường. Việc tồn tại độc lập Luật Bảo vệ môi trường với các văn 
bản về tài nguyên (như Luật Lâm nghiệp, Luật Khoáng sản, 
Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy sản...) sẽ rất khó khăn trong 
việc hiểu và áp dụng đồng bộ pháp luật về môi trường, chưa 
kể đến rất nhiều những văn bản pháp luật môi trường khác có 
liên quan. 

Về tên gọi, tác giả đề nghị đặt tên là “Bộ luật Môi trường” 
hoặc “Bộ luật về môi trường”. Tên gọi này không chỉ thể hiện 
nội hàm của các vấn đề pháp lý chủ yếu về môi trường ở Việt 
Nam, đó là quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng môi trường; 


đồng thời còn hướng đến mục tiêu bảo đảm thực hiện các 


Chương II: NHU CÂU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM... 245 


nguyên tắc của luật môi trường, trong đó có nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Về bố cục, ngoài những quy định tương tự như nhiều đạo 
luật khác như: những quy định chung (bao gồm phạm vi điều 
chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, chính sách của 
Nhà nước về môi trường, những hành vi được khuyến khích 
và hành vi cấm...) và điều khoản thi hành; Bộ luật Môi trường 
cần chia thành các chương theo thứ tự quản lý nhà nước về môi 
trường, bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng các thành phần 
môi trường. Bố cục này được sắp xếp trên cơ sở tập hợp hóa các 
văn bản nguồn của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành. 

Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Môi trường bao gồm hoạt 
động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn 
lực để bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác và sử dụng các 
thành phần môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi 
trường, quản lý, khai thác và sử dụng các thành phần môi 
trường. Đối tượng áp dụng của Bộ luật Môi trường bao gồm 
cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải 
đảo, vùng biển và vùng trời. 

Bộ luật Môi trường cần quy định những nguyên tắc cơ bản 
của luật môi trường bao gồm năm nguyên tắc như đã đề cập, 
làm cơ sở cho việc xây dựng các quy định pháp luật môi trường 
và việc áp dụng đạt hiệu quả. Ngoài ra, cũng có thể đưa vào các 
nguyên tắc của hoạt động bảo vệ môi trường như: bảo vệ môi 


trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, 


246 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


hộ gia đình và cá nhân; bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với 
bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy giới và phát triển, ứng phó với 
biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, 
đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước; bảo vệ môi trường dựa trên chỉ phí và 
lợi ích để các chủ thể lựa chọn việc tuân thủ pháp luật. 

Bộ luật Môi trường cần quy định rõ trách nhiệm, quyền và 
nghĩa vụ của của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong bảo 
vệ môi trường, quản lý, khai thác và sử dụng các thành phần 
môi trường. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm vật 
chất khi thực hiện những hành vi gây ô nhiễm, gây tác động 
xấu đến môi trường. 

Bộ luật Môi trường cũng cần quy định vai trò của khoa 
học - công nghệ và các vấn đề về hợp tác quốc tế. Đây là một 
nội dung hết sức cần thiết trong điều kiện Việt Nam đã tham 
gia rất nhiều điều ước quốc tế về môi trường và đóng vai trò 
tích cực trong việc thực thi các điều ước này!. Một mặt, đó là 
sự thể hiện nỗ lực của Việt Nam với những vấn đề môi trường 
toàn cầu, đồng thời còn là sự tranh thủ hỗ trợ của các quốc gia 
phát triển đối với Việt Nam để góp phần giải quyết những vấn 
đề toàn cầu đó. Bởi vì suy cho cùng, môi trường là môi trường 
chung, mọi sự tác động đến môi trường ở khu vực, quốc gia này sẽ 
ảnh hưởng đến môi trường ở khu vực, quốc gia khác. Việt Nam, 
trong xu thế hội nhập, dù muốn hay không cũng không thể 
đứng ngoài các hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường. 


1. Võ Trung Tín: “Một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt 
Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 08 (336), 2017, tr. 18. 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 247 


Từ những kết quả nghiên cứu, tác giả cuốn sách rút ra một 
số kết luận chủ yếu sau đây: 

Thứ nhất, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiển 
là một trong những nguyên tắc của luật môi trường. Đây là 
nguyên tắc thể hiện rõ nét nhất biện pháp kinh tế trong bảo vệ 
môi trường, dùng lợi ích kinh tế tác động vào chính hành vi của 
các chủ thể theo hướng có lợi cho môi trường. Pháp luật môi 
trường của nhiều nước sử dụng nguyên tắc này như một trong 
những cách thức chính nhằm cụ thể hóa đòi hỏi những chủ thể 
gây ra ô nhiễm môi trường phải “trả tiền”. Ý nghĩa chủ đạo của 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là những người gây 
ô nhiễm sẽ chịu mọi trách nhiệm tài chính cho việc tuân thủ 
các yêu cầu về môi trường do cơ quan có thẩm quyền đề ra. Tuy 
nhiên, việc hiểu chưa đúng hay chưa đầy đủ về nguyên tắc này 
vẫn thường hay xảy ra trong thực tiễn. 

Thứ hai, nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cũng 
không phải là nguyên tắc bảo đảm hiệu quả về mặt chỉ phí, vì nó 
chỉ xác định ai sẽ chỉ trả cho kiểm soát ô nhiễm mà không chỉ ra 
làm thế nào xử lý ô nhiễm hay ai sẽ xử lý ô nhiễm. Cơ quan quản 
lý nhà nước về môi trường sẽ phải xác định cho được điều này 
bằng việc thiết kế một tập hợp các công cụ chính sách phù hợp. 

Thứ ba, thuế tài nguyên cần đóng vai trò là công cụ quản 
lý vĩ mô quan trọng để một mặt khai thác tốt nguồn lực tài 
nguyên phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế; mặt khác, 
quản lý, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên của đất nước, nhất là 
nguồn tài nguyên không tái tạo, bảo đảm sử dụng tài nguyên 
hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng 


248 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


trong khoảng thời gian ngắn đã bộc lộ những hạn chế cần điều 
chỉnh. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải chưa phát huy 
hết được hiệu quả vì hạn chế, vướng mắc trong các văn bản 
pháp quy và quá trình thực hiện trên thực tế vẫn chưa được 
giải quyết. Trong điều kiện các chế tài hành chính và hình sự 
chưa đủ tính răn đe để áp dụng đối với các chủ thể không thực 
hiện đúng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền thì bồi 
thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường là quy định khả thi để 
triển khai nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, mặc dù 
còn những tranh luận nhất định. Việc tuyên truyền, giáo dục 
tốt về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cũng là giải 
pháp góp phần thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này. 

Thứ tư, ở Việt Nam việc thực hiện các hình thức trả tiền 
theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền chủ yếu nhằm 
mục đích tạo nguồn thu, chưa quan tâm đến việc định hướng 
hành vi của người gây ô nhiễm, chưa tương xứng với tính chất 
và mức độ gây ô nhiễm. Nguồn thu chưa được trực tiếp sử dụng 
để tái đầu tư vào hoạt động bảo vệ môi trường. Vì vậy, cần có 
giải pháp khắc phục tình trạng này. 

Thứ năm, song song với việc hoàn thiện các quy định về 
tiền phải trả theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
thông qua các hình thức được đề cập, việc tiếp tục bổ sung hoặc 
cụ thể hóa các quy định liên quan đến các hình thức trả tiền 
khác theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (như tiền 
phải trả cho việc mua côta phát thải (côta ô nhiễm); phí dịch vụ 
môi trường, phí bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn và độ rung, 


phí bảo vệ môi trường đối với sân bay, nhà ga, bến cảng) là điều 


Chương II: NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM.. 249 


cần thiết. Các quy định này vừa phải bảo đảm mục đích, yêu 
cầu của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền về mặt lý 
luận, vừa phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của Việt Nam. 

Thứ sáu, cần ghi nhận nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền như một nguyên tắc chính thức trong các văn bản pháp 
luật môi trường, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường, tiến đến 
xây dựng một đạo luật quy định về nghĩa vụ tài chính thực 
hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Về lâu dài, để 
bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước về môi trường, 
cần sắp xếp bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước theo hướng 
chuyển thẩm quyền quản lý chuyên ngành cho Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; tiến đến xây dựng Bộ luật Môi trường. 

Thứ bảy, việc xây dựng khung pháp luật về môi trường 
ỏ Việt Nam gắn với nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền cần phải được xem xét trong tổng thể các chính sách, định 
hướng mang tính quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước và được xác định theo hai hướng: sửa đổi, bổ sung các 
văn bản hiện hành để khắc phục tính thiếu nhất quán, không 
cụ thể, không xác định trong việc điều chỉnh các quan hệ xã 
hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: ban hành văn bản mới để 
điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
cho đến nay chưa được điều chỉnh. 

Tác giả nhận thấy chưa giải quyết triệt để một số vấn đề 
sau đây: 

Một là, chưa phân tích đây đủ các hình thức trả tiền cho hành 
vi gây ô nhiễm (như tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong 
khai thác khoáng sản; chi phí phục hồi môi trường rừng...). 


250 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Trên thực tế, việc áp dụng những hình thức trả tiền này khó 
bảo đảm được yêu cầu của nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền nếu như chưa đáp ứng các điều kiện tương thích như 
trình độ phát triển kinh tế của quốc gia, nhận thức của người 
dân, vai trò của cơ quan nhà nước... Đây sẽ là các vấn đề cần 
tiếp tục được nghiên cứu và làm rõ trong quá trình áp dụng 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, khi Việt Nam đã 
có nhiều kinh nghiệm hơn. 

Hai là, chưa chỉ ra mức thu và sử dụng một cách hợp lý, 
khoa học nguồn tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường dưới 
góc độ kinh tế, gắn liền với các hình thức thực hiện nguyên tắc 
người gây ô nhiễm phải trả tiền trên cơ sở thu thập số liệu của 
các địa phương. Bản thân tác giả nghiên cứu chủ yếu dưới góc 
độ pháp lý, không phải là nhà kinh tế nên cũng gặp những khó 
khăn nhất định trong việc đánh giá một cách toàn diện về mặt 
kỹ thuật. Đây là vấn đề khá phức tạp và đòi hỏi việc nghiên 
cứu toàn diện nhiều yếu tố liên quan nhưng lại không thuộc 
phạm vi trọng tâm của cuốn sách. 

Ba là, chưa phân tích cụ thể những rào cản trong việc áp 
dụng và triển khai nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
từ góc độ vĩ mô. 

Những vấn đề nêu trên dù chưa được giải quyết một cách 
thấu đáo trong khuôn khổ của cuốn sách nhưng là những vấn đề 
khá thú vị và cần tiếp tục nghiên cứu, quan sát và trải nghiệm 
từ thực tế áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu những vấn đề này trong các 
công trình khoa học tiếp theo của mình. 


251 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Tài liệu tiếng Việt 


1. 


10. 


11. 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011. 
Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 15/11/2004 về 
Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến 
đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổng cục Khí tượng 
thủy văn: Các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường, Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 1995. 

Bộ Tài chính: Báo cáo ngân sách nhà nước năm 2016 (Phụ lục 
số liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 
2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016). 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tội phạm môi trường trong pháp 
luật hình sự Việt Nam - Thực trạng và định hướng hoàn thiện, 
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2015. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo môi trường quốc gia giai 
đoạn 2011-2015. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo tổng kết công tác tình hình 
thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 của 
ngành tài nguyên và môi trường. 

Bộ Thương mại: Thương mại - môi trường và phát triển bền vững 
ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998. 

Nguyễn Thế Chinh (chủ biên): Áp dụng các công cụ kinh tế để 
nâng cao năng lực quản lý môi trường ở Hà Nội, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1999. 

Nguyễn Thế Chinh: “Áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi 
trường”, Tuyển tập các Báo cáo khoa học tại Hội nghị Môi trường 
toàn quốc, Hà Nội, 200ã. 


252 


12. 


13. 


14. 


1ỗ. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


28. 


NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Hoàng Xuân Cơ: Giáo trình kinh tế môi trường, Nxb. Giáo dục 
Việt Nam, Hà Nội, 2010. 

Cộng đồng chung Châu Âu: Chỉ thị số 2004/35/CE về trách nhiệm 
môi trường liên quan đến việc ngăn ngừa và khắc phục thiệt hại 
môi trường. 

Cục kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường: Kỷ yếu hội thảo 
“Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 
16/3/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước 
thải”, Hà Nội, 2010. 

Nguyễn Thị Mai Dung: “Một số ý kiến pháp lý về thuế bảo vệ môi 
trường”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 10/2012. 

Đại học Huế: Giáo trình Luật môi trường, Nxb. Công an nhân 
dân, Hà Nội, 2009. 

Đỗ Văn Đại: Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - 
Bản án và bình luận án: tập 2 (sách chuyên khảo), Nxb. Hồng 
Đức, Hà Nội, 2016. 

Nguyễn Ngọc Anh Đào: “Thực hiện pháp luật về sử dụng công cụ 
kinh tế trong bảo vệ môi trường”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 
số 24(239) /2019. 

Nguyễn Ngọc Anh Đào: Pháp luật về sử dụng các công cụ kinh 
tế trong bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 
luật học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã 
hội Việt Nam, 2018. 

Nguyễn Ngọc Điện: Một số vấn đề lý luận về các phương pháp 
phân tích luật viết, Trung tâm con người và thiên nhiên, Nxb. Tư 
pháp, Hà Nội, 2006. 

Trần Hoàng Hải: “Bản chất, chức năng và nguyên tắc pháp luật”, 
tài liệu Hội thảo cấp Trường của Trường Đại học Luật Thành phố 
Hồ Chí Minh Những vấn đề lý luận về pháp luật, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2016. 

Lê Hồng Hạnh (chủ biên): Những nền tảng pháp lý cơ bản của 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, 
Trung tâm học liệu Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2002. 

Lê Hồng Hạnh: “Vấn đề bảo vệ môi trường trong Hiệp định tiến bộ 
toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP”, tài liệu Hội thảo cấp Khoa, 
Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, 2018. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 253 


24. 


25. 


26. 


2i. 


28. 


29. 


0. 


1. 


2. 


33. 


34. 


ỏ5. 


Vũ Thu Hạnh: “Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi 
trường”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03 (40) /2007. 

Vũ Thu Hạnh và các đồng nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội 
(2009), Báo cáo về quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do 
hành vi vi phạm pháp luật môi trường tại Việt Nam. Cơ sở pháp 
lý và quy trình thực hiện, Trung tâm con người và thiên nhiên, 
Hà Nội, 2009. 

Vũ Thu Hạnh chủ biên: Cơ chế giải quyết bồi thường thiệt hại do 
ô nhiễm môi trường, Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội, 2012. 
Lê Thị Thu Hằng: “Bất cập trong các quy định về phương thức 
tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp”, Tạp chí 
Nhà nước và Pháp luật, số 4(360) /2018. 

Nguyễn Thị Thu Hằng: Pháp luật về chi trả dịch vụ môi trường 
rừng, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Thành phố 
Hồ Chí Minh, 2014. 

Phan Trung Hiền: Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật, Nxb. 
Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016. 

Vương Thị Thu Hiền, Phạm Xuân Thắng: “Thuế bảo vệ môi 
trường: kinh nghiệm quốc tế và những khuyến nghị với Việt 
Nam”, Tạp chí Tài chính, số 11/2017. 

Bùi Đức Hiển: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không 
khí ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà 
Nội, 2017. 

Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ 
môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình 
kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 
Hà Nội, 2015. 

Đinh Trọng Khang: “Bảo vệ môi trường bằng công cụ thuế, phí 
môi trường và hiệu quả của giải pháp hiện nay ở Việt Nam”, Tạp 
chí Giao thông vận tải, số 9/2016. 

Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 
Minh: Kỷ yếu hội thảo khoa học Đảm bảo quyền tiếp cận thông 
tin trong lĩnh vực kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh, 2012. 

Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 
Minh: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quyền tiếp cận các nguồn lực 
phát triển của nhà đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. 


254 


6. 
Ồi. 
j8. 
ỏ9. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 


45. 
46. 


4i. 


48. 


49. 


50. 


NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Trần Thanh Lâm: Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế, Nxb. 
Lao động, Hà Nội, 2006. 

Trần Thanh Lâm: Áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi 
trường ỏ Việt Nam, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 09/2009. 
Trần Thanh Lâm: “Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế - kinh 
nghiệm quốc tế”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 06/2009. 
Hoàng Thế Liên (chủ biên): Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 
năm 2005, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2013, tập II. 
Trịnh Thị Long: “Phí nước thải với vấn đề bảo vệ môi trường”, 
Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ, Hà Nội, 2008. 

Phạm Văn Lợi (chủ biên): Kinh tế hóa lĩnh vực môi trường: Một 
số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2011. 
Trần Thắng Lợi: “Trách nhiệm pháp lý về môi trường ở một số 
nước”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 03/2005. 

Lê Quốc Lý (chủ biên): Giáo trình kinh tế môi trường, Ñxb. Chính 
trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014. 

Phan Hoài Nam, Võ Trung Tín: “Giải quyết tranh chấp bồi 
thường thiệt hại về môi trường có yếu tố nước ngoài tại tòa án 
theo pháp luật Việt Nam và các nước”, Tạp chí Khoa học pháp lý, 
số 09 (119) /2017. 

Vũ Đình Nam: “Các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường”, 
Tạp chí Môi trường, số 07/2007. 

Phạm Duy Nghĩa: Phương pháp nghiên cứu luật học, Nxb. Công 
an nhân dân, Hà Nội, 2014. 

Lê Thị Kim Oanh: “Bàn về áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả trong chính sách môi trường”, Tạp chí Khoa học & Công 
nghệ Đà Nẵng, số 04 (39) /2010. 

Peter Barnes: Chủ nghĩa tư bản phiên bản 3.0 - Capitalism 3.0, 
Nguyễn Đình Huy (dịch giả), Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 
2007. 

Philippe Bontems, Gilles Rotillon: Kinh tế học môi trường - 
Économie de ] 'environnement, Nguyễn Đôn Phước (dịch giả), 
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. 

Nguyễn Bá Phú: “Quản lý thuế tài nguyên - Những điểm quy 
định mới và một số vướng mắc từ thực tiễn”, Tạp chí Kiểm toán, 
số 09/2011. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 255 


1. 


52. 


53. 


54. 


5Ð. 


56. 


5ï. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


Ronald Coase: Kinh tế học thể chế mới, Ngô Quốc Thái dịch, 
Đỉnh Tuấn Minh hiệu đính (tài liệu gốc “The New Institutional 
Economles,” The American conomic Review, 88 (2), pp. 72-78). 
Lê Thị Thảo và Nguyễn Quang Tuấn: “Sử dụng công cụ kinh tế 
và pháp lý trong quản lý, bảo vệ môi trường”, Tạp chí Nghiên 
cứu lập pháp, số 194/2011. 

Đỗ Nam Thắng: “Kinh nghiệm quốc tế về phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải công nghiệp và đề xuất định hướng cho Việt 
Nam”, Tạp chí Môi trường, số 7/2010. 

Đỗ Nam Thắng (chủ biên): Các công cụ kinh tế trong quản lý 
môi trường - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn áp dụng ở Việt 
Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2011. 

Nguyễn Đức Thùy (chủ biên): Tiếp cận quyền trong bảo vệ môi 
trường, Tổ chức Bảo tôn thiên nhiên quốc tế (TUCN), Hà Nội, 
2006. 

Nguyễn Thị Ngọc Thủy: Pháp luật về đối tượng chịu thuế bảo 
vệ môi trường, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật 
Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. 

Võ Trung Tín: “Các nguyên tắc cơ bản của Luật môi trường”, 
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 08/2009. 

Võ Trung Tín: “Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 
2014”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04 (83) /2014. 

Võ Trung Tín: “Về nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền - 
kinh nghiệm nước ngoài và những vấn đề pháp lý đặt ra đối với 
Việt Nam”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 06 (85) /2014. 

Võ Trung Tín: “Tổng quan về pháp luật môi trường Việt Nam”, 
Kỹ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Môi trường và nhà nước pháp 
quyền: tăng cường thực thi pháp luật về môi trường ở khu vực 
Đông Nam Á” do Viện Nhà nước và Pháp luật - Chương trình 
pháp quyền châu Á, 2014. 

Võ Trung Tín: “Một số đánh giá về pháp luật môi trường Việt 
Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 08 (336) /2017. 

Võ Trung Tín, Nguyễn Lâm Trâm Anh: “Thuế bảo vệ môi trường - 
hình thức thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
trong pháp luật môi trường Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập 
pháp, số 16 (272) /2014. 


256 __ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


63. Võ Trung Tín, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng: “Tiếp cận thông tin 
môi trường nhằm đảm bảo quyền con người được sống trong 
một môi trường không bị ô nhiễm trong Luật Bảo vệ môi trường 
2005”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 09/2012. 

64. Nguyễn Mậu Trung, Vũ Thị Phương Thụy (đồng chủ biên): Giáo 
trình Kinh tế môi trường, Nsb. Tài chính, Hà Nội, 2010. 

65. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật môi trường, Nxb. 
Công an nhân dân, Hà Nội, 2010. 

66. Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận nhà nước và 
pháp luật, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2010. 

67. Trường Đại học Luật Hà Nội: Tập bài giảng Pháp luật môi 
trưởng trong kinh doanh, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2013. 

68. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Tập bài giảng 
Luật môi trường, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2006. 

69. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Giáo trình Luật 
thuế, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, 2012. 

70. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ yếu hội thảo 
Những vấn đề lý luận về pháp luật, Thành phố Hồ Chí Minh, 
2016. 

71. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ yếu hội thảo 
quốc tế Bảo vệ môi trường với ổn định chính trị, xã hội và phát 
triển kinh tế - những vấn đề pháp lý đặt ra, Thành phố Hồ Chí 
Minh, 2017. 

72. Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột: Giáo trình Luật môi 
trưởng, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2012. 

73. Nguyễn Thị Tố Uyên: Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo 
vệ môi trường ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014. 

74. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai: Báo cáo về việc vi phạm pháp 
luật về bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan 
Việt Nam, 2008. 

75. Phan Thy Tường VI: Pháp luật môi trường Việt Nam trong xu 
hướng thương mại hóa môi trường, Luận văn thạc sĩ Luật học, 
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 2006. 

76. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp: Thực trạng pháp luật môi 
trường Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, Thông tin Khoa học 
pháp lý, số chuyên để/2003. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 257 


#ĩ. 


78. 


79. 


30. 


S1. 


82. 


Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp: Từ điển Luật học, Nxb. Từ 
điển Bách khoa và Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006. 

Viện Nghiên cứu lập pháp: Báo cáo chuyên đề “Kinh nghiệm 
một số nước trên thế giới trong xây dựng pháp luật về bảo vệ môi 
trường”, Hà Nội, 2013. 

Viện Ngôn ngữ học: Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng, Đà Nẵng, 
2008. 

Vụ Chính sách pháp luật, Viện Chiến lược, Chính sách tài 
nguyên và môi trường cùng EPA của Hoa Kỳ: Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học quốc tế Trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường, 
kinh nghiệm Hoa Kỳ và gợi mỏ cho Việt Nam, Hà Nội, 2017. 
Nguyễn Như Ý (chủ biên): Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, 1998. 

Lưu Hải Yến: “Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 
đối với nhóm tội phạm về môi trường”, Tạp chí Luật học, số 01 
(200) /2017. 


Tài liệu tiếng Anh 


33. 


94. 


8ö. 


96. 


Si. 


Agnieszka Laskowska and FErank Scrimgeour (1999), 
bnvIronmental taxation: The uropean experrIence, Department 
of Beonomics ỦnIversity of Walkato. 

Barde, jJean-Philippe (1994, Economic 1I1nstrument In 
Eknvironmental polcy: Lessons from OECD, experience and 
relevance to Economnes In transition, Research programme on: 
Environmental Management In DevelopIing Countrles, OEBCD 
(93) 198. 

Clare Coffey and .Jodi Newcombe (2010), Institute for European 
Environmental Policy, London, The Polluter pays princIple and 
Hisherles: The role of Taxes and Charges, 

C. Coeck, R. SJegers, A. Verbeke and W. Winkelmans (1995), 
The effects ofenvIronmental taxes - An emprr1cal study oŸwater 
and solid waste levies In Flanders, from Annals of Publie and 
Cooperative Eceonomlcs 66:4, pp. 479-497 

Dragoljub Todic (2005), Econom1c 1nstruments 1n environmental 
policy and law with a sort review of Serbia and Montenegro, 
Meogatrend Review, vol 2(1). 


258 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


88. Eiruz Demimr Yasamis Istanbul Aydmn (2011), “⁄conomic 
Instruments oŸ environmental managemen(” 1n Proceedings 
of the International Academy of Ecology and Environmental 
Sclences, 1(2): pp. 97-111. 

89. Gina Elvis-Imo (2016), Án analysis ofthe polluter pays primnciple 
1n Nigeria, Ùn1versIty of Ibada Law JJournal, Vol 1, No.1. 

90. Julien Hay (2010), How efficlent can Internatlonal compensation 
regimes be In pollutlon preventlon? A discusslon of the case of 
marine oIl sp1]ls. 

91. .J. Whitney Pesnell (1997), The Contribution Bar in CERCLA 
Settlements and Its Effect on the Liability of Nonsettlors, 58 
LA. L. REV. 167, 190. 

92. Maurice Sunkin, David M Ong, and Robert Wight (2002), 
Sourcebook on environmental law, 2" edition, Cavendish 
Publhishing Limited. 

98. OECD (1975), The Polluter Pays Principles: D)efinition, Analysis, 
TImplementation, Örgan1zatlon for Eceonomlc Co-operation and 
Development, Par1s. 

94. OECD (19/5), Environmental princijples and concepEs, 
Organization for Mconomlc Co-operation and Development, 
Pars. 

95. Philippe Sand, Jacquelne Peel, Adrlana Fabra, and Ruth 
MacKenzle (2012), Princllpes of International Environmental 
TLaw, 3" edition, Cambridge, pp. 187-289. 

96. Roy BH. Cordato (2001), The poluter pays principle: AÁ proper 
gulde for environmental pohey, The Institute for Research on 
the Eceonomics of Taxation (TRETT). 

97. Sally-Ann jJoseph (2014), The poluter pays principle and 
land remediation: a compariIson of the Dnited KEingdom and 
Australhan approaches, Australian jJournal of Environmental 
Law Vol 1, No 1. 

98. Terry HeapsandJohn E. Helliwell (1985), The taxatIon ofnatural 
resources, Chapter 8 from Handbook of Public Eeonomles, Vol. 
1, edited by A.J. Auerbach and M. Feldstein. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 259 


Tài liệu từ Internet 


99. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


“Thuế bảo vệ môi trường đối với túi nylông: Nhiều bất cập, khó 
thực thi, http:/vasep.com.vn/lin-Tuc/1217_3469/Thue-bao- 
ve-mo1-truong-do1-voI-tu1-nylong-Nh1eu-bat-eap-kho-thue- 
thi.htm (truy cập ngày 10/5/2016). 

Nguyễn Thị Mai Dung (2012), “Một số ý kiến pháp lý về thuế 
bảo vệ môi trường”, http:/wwaw.vjol.infoñndex.php/cen-khecn/ 
artIicle/viewEIle/9532/882ð (truy cập ngày 10/5/2016). 

“Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, ảnh hưởng người dân”, 
http:/tuortre.vn/khong-danh-doi-kinh-te-lay-moI-truong-gay- 
anh-huong-cuoc-song-1160059.htm (truy cập ngày 25/8/2016). 
“Bảo vệ môi trường chiếm 1% tổng chỉ ngân sách nhà nước”, 
http:/dantr1.com.vn/kinh-doanh/bao-ve-moI-truong-chiem-1- 
tong-ch1-ngan-sach-nha-nuoe-20160905064043822.htm (truy 
cập ngày 06/9/2016). 

“Formosa đúng đầu các vụ gây ô nhiễm năm 2016”, https:// 
tuoitre.vn/formosa-dung-dau-cac-vu-gay-o-nhiem- 
nam-2016-1851267.htm (truy cập ngày 26/12/2017). 

“Chống tội phạm về môi trường: Cuộc chiến còn tiếp diễn”, 
http:/congan.com.vn/vu-an/chong-toi-pham-  ve-moI-truong- 
cuoc-chIen-con-tiep-dien_508.htm] (truy cập ngày 26/12/2017). 
“Chính sách thuế bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm quốc tế và 
thực tiễn Việt Nam”, http:/tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-- 
trao-do1/trao-doI-binh-luan/chinh-sach-thue-bao-ve-mol- 
truong-kinh-ngh1em-quoc-te-va-thue-tIen-viet-nam-65499. 
html (truy cập ngày 26/12/2017). 

Article 5 Part Sectlon control of noise at construction sItes 
regulatlons, Environmental protecton and management 

law, http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view. 
w3p;Ident=711406e6-a09f-4800-8d9e-a135ad37b590;page=0;q 
uery=DocId%3A61a27a0d-1f81-4935-b10b-Bð9ce97a7b6bf%20 
Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=O0 (truy cập ngày 
10/02/2018). 

nvironmental publc health act 2002, http:/statutes.agc. 
gov.sg/aol/search/display/view.w3p;Ident=b5d59745-72ff- 
4ebc-a842-09bd7bdf88ba;page=0;query=DocId%3A8615 
ccd4-a019-485d-aa9e-d858e4e246c5%20Depth%3A0%20 
Status%3Ainforce;rec=0 (truy cập ngày 10/02/2018). 


PHỤ LỤC 


Phụ lục I 


Các công cụ kinh tế được áp dụng ở các nước OECD 


Phí ô | Phíô | Phí | Phí | Phí | Phí | Lệ | Thuế Hoàn trả 
nhiễm | nhiễm | rác | gây |sử dụng sản | phí | môi [Trợ giá| ủy thác 
không | nước | thải | ôn | môi |phâm trường 

khí trường 
Ôxtrâylia + + + + + 
Bỉ + + + + 
Canađa + + + + 
Đan 
+ + + + + 

Mạch 
Phần Lan + + + + + + 
Pháp + + + + + + + + 
Đức + ~ + + + 
Italia + + + 
Nhật Bản + + + + + + 
Hà Lan + + + + + + + 
Na Uy + + + + + + 
Thuy + + + + + + 
Điện 
Thụy Sĩ + + 
Anh + + + 
Hoa Kỳ + + + + + + 

Số nước 

sửdụng | 13 | 3o | 3o | so | 100 | s0 |75| 40 | 6 | 40 

(%) 


(Nguồn: http:/www.oecd.org) 


PHỤ LỤC 261 


Phụ lục H 


Bản án số 901/2014/DS-ST ngày 06/8/2014 
Của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh! 


XÉT THẤY: 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ đã được 
thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh luận của các bên. 
Hội đồng xét xử nhận định: 

Ngày 21/01/2005, tàu Kasco của Công ty INC trong quá 
trình cập cảng đã va vào cầu cảng Sài Gòn Petro làm thất 
thoát 01 lượng dầu DO ra khu vực sông Đồng Nai gây thiệt 
hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản kinh tế, ảnh hưởng 
đến môi trường trong khu vực. Theo kết luận điều tra của 
Cảng vụ Thành phố Hồ Chí Minh thì lỗi đâm va thuộc về tàu 
Kasco. Do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã 
có Đơn khởi kiện và yêu cầu Công ty INC bồi thường thiệt hại 
các khoản sau: 

- Thiệt hại đối với đánh bắt thủy sản cho khoảng 20 hộ đân 
làm nghề đăng đáy là 675.000.000 đồng. 

- Thiệt hại lâu dài đối với nguồn lợi tự nhiên là 9.875.000.000 
đồng. 

- Chỉ phí thực hiện công tác ứng cứu sự cố là 77.030.000 
đồng. 

- Điều tra và thống kê tại các địa phương là 58.125.000 đồng. 

1. Nguồn: Đỗ Văn Đại: Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 


Việt Nam - Bản án và bình luận án: tập 2, Nxb. Hồng Đức, 2016, tr. 
386-3889. 


262 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


- Tổ chức và tham gia ứng cứu, điều tra khảo sát của các cơ 
quan quản lý là 301.800.000 đồng. 

- Khảo sát điều tra đánh giá mức độ thiệt hại của Trung 
tâm nghiên cứu phát triển an toàn và môi trường dầu khí là 
1.219.886.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn pháp luật giải quyết tranh chấp là 
77.000.000 đồng 

Tổng cộng: 12.283.841.000 đồng. 

Xét các yêu cầu trên: 

1. Đối với số tiền 675.000.000 đồng nguyên đơn đòi bỗi 
thường cho các hộ dân làm nghề đăng đáy. Trong quá trình giải 
quyết vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay phía nguyên 
đơn không xuất trình được đơn khởi kiện cũng như văn bản 
ủy quyền của các hộ dân cho Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh đồi bổi thường thiệt hại. Cũng như giấy phép 
hoạt động đăng đáy của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí 
Minh (Theo khoản 9 Điều 42 Nghị định số 160/2003/NĐ-CP về 
việc cắm đăng đáy phải được Giám đốc Cảng vụ hàng hải cho 
phép). Nên yêu cầu này không có căn cứ để chấp nhận. 

9, Đối với số tiền 9.875.000.000 đồng là thiệt hại lâu đài đối 
với nguồn lợi tự nhiên sau sự cố tràn dầu do tàu Kasco gây ra 
cả bên bị thiệt hại và bên gây thiệt hại đều không có thỏa thuận 
về việc yêu cầu giám định thiệt hại. Mặc dù phía bị đơn cho 
rằng Bản báo cáo của Trung tâm an toàn và môi trường dầu khí 
không phải là chứng cứ để giải quyết vụ án vì không tuân thủ 
các quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên, trong vụ 
án này, sự cố tàu Kaseo đâm va cầu cảng, làm tràn dầu xảy ra là 
có thật, sự việc ứng cứu, điều tra, hậu quả là thực tế. 


PHỤ LỤC 263 


Để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo 
các cơ quan ban ngành thực hiện khẩn trương khắc phục sự cố 
môi trường trong đó có việc ứng cứu điều tra, thống kê thiệt 
hại, theo dõi biến động của môi trường, phục hồi môi trường 
vùng bị tác hại. Theo quy định tại các Điều 32, 33, 34 Luật Bảo 
vệ môi trường năm 1993. 

Báo cáo đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường và thiệt hại 
kinh tế từ sự cố tràn dầu ngày 21/01/2005 do tàu Kasco va vào 
cầu cảng Sài Gòn Petro tại Cát Lái đã đáp ứng được nhiệm vụ 
và yêu cầu trên. Bản báo cáo này đã được các bên liên quan tiếp 
nhận mặc dù không đồng ý với kết luận của Bản báo cáo, tuy 
nhiên phía bị đơn trong suốt quá trình giải quyết vụ án cũng 
không có yêu cầu giám định hoặc giám định lại, giám định bổ 
sung. Nên yêu cầu đòi bồi thường về số tiền trên là thiệt hại 
lâu dài đối với nguồn lợi tự nhiên được chấp nhận. 

3. Đối với số tiền 1.219.886.000 đồng về chi phí khảo 
sát điều tra đánh giá mức độ thiệt hại do nguyên đơn yêu 
cầu để thanh toán cho Trung tâm nghiên cứu phát triển 
an toàn và môi trường đầu khí, tại phiên tòa đại diện của 
Trung tâm nghiên cứu phát triển an toàn và môi trường 
dầu khí khai việc thực hiện Bản báo cáo trên là nhiệm vụ 
đồng thời là dịch vụ. Tuy nhiên cả nguyên đơn và Trung tâm 
nghiên cứu phát triển an toàn và môi trường dầu khí đều 
không có hợp đồng dịch vụ, phía trung tâm cũng không có yêu 
cầu gì với bị đơn. Đây cũng không phải là chi phí tham gia 
ứng cứu khắc phục sự cố, cũng không phải chi phí giám định 
theo quy định của pháp luật. Nên không có cơ sở để buộc phía 
bị đơn phải bồi thường. 


264! _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


4. Đối với số tiền 77.030.000 đồng, trong hồ sơ thể hiện 2 
Công văn số 176/KĐS ngày 31/01/2005 do cùng một người ký 
là Phó Giám đốc khu đường sông Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nhưng nội dung lại khác nhau, 1 công văn thể hiện số tiền 
77.030.000 đồng và 1 công văn thể hiện số tiền 51.352.500 
đồng. Phía nguyên đơn không lý giải được vấn đề này do đó chỉ 
chấp nhận số tiền 51.352.500 đồng. 

5. Đối với số tiền 301.800.000 đồng về việc tổ chức và tham 
gia ứng cứu, điều tra khảo sát của cơ quan quản lý, theo chứng 
cứ có trong hồ sơ thể hiện qua văn bản là Công văn số 50/ 
CCBVTNMT ngày 25/02/2005 là 300.400.000 đồng nên số tiền 
này được chấp nhận, không phải là 301.800.000 đông. 

6. Đối với số tiền điều tra thống kê tại các địa phương 
58.125.000 đồng. Căn cứ vào Văn bản số 598/UB-QLĐT' ngày 
01/3/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 2 thì số tiền là 38.750.000 
đồng. Do đó số tiền được chấp nhận là 38.750.000 đồng. 

7. Về chi phí tư vấn pháp luật giải quyết vụ án 77.000.000 
đồng do không có căn cứ pháp luật nên không được chấp nhận. 

- Đại diện của phía bị đơn cho rằng Bản báo cáo ngoài vấn 
đề không đúng quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự không 
được coi là chứng cứ còn cho rằng Bản báo cáo không có cơ sở 
khoa học, mâu thuẫn về số liệu, cụ thể là về số lượng dầu tràn. 
Tuy nhiên theo Trung tâm nghiên cứu phát triển an toàn và 
môi trường dầu khí thì việc giám định của Trung tâm nghiên 
cứu phát triển an toàn và môi trường dầu khí không căn cứ vào 
số lượng dầu tràn mà qua khảo sát thực tế và phân tích mẫu 
nước trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, phía bị đơn chỉ nêu 
lên ý kiến phản bác cho rằng tất cả các con số, các khoản bồi 
thường phía nguyên đơn nêu ra là không có cơ sở nhưng cũng 


PHỤ LỤC 265 


không đưa ra được căn cứ để chứng minh cho lời khai của mình 
nên việc phía bị đơn chỉ đồng ý bồi thường số tiền theo bị đơn 
tính là 3.318.000 đồng là không được chấp nhận. 

- Chấp nhận đề nghị của phía Luật sư bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải bồi thường 
thiệt hại trong sự cố tràn dầu do lỗi của tàu Kasco gây ra. 

- Chấp nhận phần đề nghị của Luật sư bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của phía bị đơn cho rằng không có cơ sở pháp 
lý để buộc bị đơn bồi thường số tiền 675.000.000 đồng cho các 
hộ dân làm nghề đăng cá cũng như chỉ phí giám định tư vấn 
pháp luật. Không chấp nhận việc Luật sư đề nghị không chấp 
nhận kết quả của Bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu phát 
triển, toàn và môi trường dầu khí về phần thiệt hại lâu dài đối 
với môi trường tự nhiên là 9.875.000.000 đồng vì ngoài vấn 
đề phản bác đối với tài liệu nêu trên phía Luật sư cũng không 
chứng minh được con số thiệt hại là bao nhiêu trong khi thiệt 
hại xảy ra trong thực tế là có thực. 

Từ nhận định trên cần phải buộc Công ty INC - Chủ 
tàu Kasco phải bồi thường cho Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh tổng số tiền là: 10.265.502.500 đồng. 

Án phí dân sự sơ thẩm: Phía bị đơn phải chịu trên số tiền 
10.265.502.500 đồng là 37.265.502,5 đồng. 

Bác yêu cầu của nguyên đơn đối với số tiền: 12.283.841.000 
đồng - 10.265.502.500 đồng = 2.018.338.500 đồng. 

Nguyên đơn phải chịu án phí trên số tiền bị bác 2.018.338.500 
đồng là 29.018.338, đồng nhưng được trừ vào số tiền đã đóng 
tạm ứng án phí là 19.518.338,ð đồng. 


Bởi các lẽ trên; 


266 __ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


QUYẾT ĐỊNH: 


Căn cứ Điều 25, 34, 35, 131, 239, 245 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011; 

Căn cứ Điều 604, 605, 624 của Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ Điều 32, 33, 34 Luật Bảo vệ môi trường năm 1998; 

Căn cứ Nghị định số 70/CP của Chính phủ quy định về án 
phí, lệ phí Tòa án; 

Căn cứ Nghị quyết số 45/2005/QH11 về việc thi hành Bộ 
luật Dân sự; 

Xử: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu của Nguyên đơn. 

Buộc Công ty INC - Chủ tàu Kasco có trách nhiệm bồi 
thường cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 
10.265.502.500 đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án cho đến 
khi thi hành xong phía bị đơn còn phải chịu tiền lãi trên số tiền 
chưa thi hành do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với 
thời gian chưa thi hành án. 

- Bác một phần yêu cầu của nguyên đơn đòi Công ty INC 
bồi thường số tiền: 2.018.338.500 đồng. 


PHỤ LỤC 267 


Phụ lục II 
Tóm tắt về vụ vi phạm của 
Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam! 


Công ty Vedan hoạt động theo Giấy phép đầu tư số 171A/GP 
ngày 01/8/1991 của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, có 
trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
Công ty Vedan đi vào hoạt động chính thức năm 1998, trong 
lĩnh vực sản xuất bột ngọt, Lysine, tỉnh bột, nước đường, xút 
(NaOl), axít (HCI), thức ăn chăn nuôi, phân bón và các sản 
phẩm công nghệ sinh học. 

Do là một trong những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên 
hoạt động tại tỉnh Đồng Nai, từ trước khi có Luật Bảo vệ môi 
trường năm 1993, do đó, ngay từ khi đi vào hoạt động, Công ty 
Vedan chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo báo 
cáo của Công ty, trong quá trình hoạt động Công ty đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh 
giá tác động môi trường (ĐTM) và cam kết bảo vệ môi trường. 

Tháng 9/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập 
Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1693/QĐ-BTNMT ngày 
27/8/2008 kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên lưu vực 
sông Thị Vải thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai trong đó có Công ty 
Vedan. Kết quả kiểm tra đã phát hiện Công ty có các hành vi 
vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường như: xả nước thải vượt 
tiêu chuẩn cho phép; nộp không đây đủ các số liệu điều tra, 

1. Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 


Nai năm 2008 Về việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của 
Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam và các báo. 


268 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


khảo sát, quan trắc và các tài liệu liên quan khác cho cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền; quản lý chất thải nguy hại không 
đúng quy định về bảo vệ môi trường; xả nước thải vào nguồn 
nước không đúng vị trí quy định; xả nước thải (dịch thải sau 
lên men bột ngọt, Lysine) có các thông số ô nhiễm vượt tiêu 
chuẩn cho phép nhiều lần; không nộp phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải công nghiệp (đối với lượng nước xả ”trộm”). 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, căn cứ theo Pháp lệnh Xử 
lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 81/2006/NĐ- 
CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định số 34/2005/ 
NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, Nghị định số 
106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí, Chánh Thanh 
tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 
131/QĐ-XPHC ngày 06/10/2008 xử phạt vi phạm hành chính 
về bảo vệ môi trường đối với Công ty Vedan 267.500.000 đồng, 
truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 
là 127.268.067.520 đồng. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 
hành Quyết định số 1999/QĐ-BTNMT đình chỉ hiệu lực giấy 
phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Vedan (giấy phép 
số 864/GP-BTNMT ngày 23/4/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường) trong thời hạn sáu tháng. 

Ngày 19/9/2008 (7 ngày sau khi bị cơ quan chức năng bắt 
quả tang xả thải gây ô nhiễm sông Thị Vải), ông Yang Kun 
Hsiang (Tổng Giám đốc Vedan) đã cúi đầu xin lỗi người dân 
Việt Nam với thái độ tỏ ra rất chân thành. 


PHỤ LỤC 269 


Tháng 5/2009, Vedan có Văn bản số 0470 gửi Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường cho rằng: “Muốn đánh giá việc do 
Công ty vi phạm bảo vệ môi trường mà dẫn tới bồi thường thiệt 
hại vẫn phải dựa trên việc xem xét đánh giá mang tính khoa 
học, tính khách quan và tính tổng thể, đồng thời phải tuân thủ 
quy phạm pháp luật của Nhà nưóc”. 

Tháng 9/2009, tại cuộc họp với Hội Nông dân 3 tỉnh Đồng 
Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vedan tuyên 
bố không chấp nhận bồi thường số tiền 569 tỷ đồng mà 3 Hội 
Nông dân đưa ra với lý do: phải chờ kết quả điều tra khảo sát 
và xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiệt hại 
về kinh tế... của Hội đồng khoa học do Viện Tài nguyên và Môi 
trường lập theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại 
học quốc giaThahf phố Hồ Chí Minh), Viện Hóa học (Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam) cùng các cơ quan khoa học có liên 
quan đã tổ chức điều tra xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm, 
thiệt hại... 

Tháng 12/2009, liên tục phản bác kết quả gây ô nhiễm sông 
Thị Vải do chính cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam 
công bố. Mặc dù kết quả khoa học xác định Vedan đóng góp 
ô nhiễm sông Thị Vải tới 89%, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường chỉ thống nhất mức 77%. 

Ngày 01/5/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi công văn 
hỏa tốc yêu cầu Vedan khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để bồi thường thiệt hại cho người 
dân tỉnh này trước ngày 18/5/2010. 


270 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Ngày 18/5/2010, Vedan đưa các nhà khoa học của mình ra 
phản bác kết quả xác định ô nhiễm của các nhà khoa học Việt 
Nam để phủ nhận việc phải bồổi thường hơn ð3 tỷ đồng cho 
riêng nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu, và thay vào đó là tuyên bố 
chỉ chấp nhận khoản “hỗ trợ” 2,1 tỉ đồng. 


PHỤ LỤC 271 


Phụ lục IV 
PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 

Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu về nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền (Polluter Pays Principle), chúng tôi 
kính nhờ anh, chị trả lời bằng việc đánh dấu vào ô thích hợp 
hoặc ghi các nội dung khác (nếu có). Các thông tin cá nhân của 
anh, chị chỉ được sử dụng cho việc thống kê 

A. Thông tin về người được khảo sát 

1) Giới tính của Anh/Chị là: 

a. Nam 

b. Nữ 

c. Khác 

2) Độ tuổi của Anh/Chị là: 

a. Dưới 24 tuổi 

b. Từ 2ð đến 35 tuổi 

e. Trên 3ð tuổi 

3) Anh/Chị hiện đang là: 

a. Học sinh, sinh viên 

b. Nhân viên văn phòng 

c. Công chức, viên chức 

d. Doanh nhân 

e. Khác 

4) Lĩnh vực Anh/Chị đang công tác/học tập 

a. Giáo dục 

b. Hành chính 


272 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


œ. Luật 

d. Tài chính 

e. Khác 

B. Nội dung khảo sát xã hội học về nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền 

5) Anh/Chị đã từng nghe đến Nguyên tắc người gây ô 
nhiễm phải trả tiền chưa? 

a. Có 

b. Không 

6) Anh/Chị có biết nội dung cơ bản của Nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền (Polluters Pays Principle) không? 

a. Có 

b. Không 

Có: Anh/Chị hãy trả lời những câu hỏi sau dựa trên hiểu 
biết của mình về nguyên tắc này (có thể chọn nhiều đáp án) 

Không: Anh/Chị hãy trả lời những câu hỏi sau dựa trên 
nhận định cá nhân của mình về nguyên tắc này (có thể chọn 
nhiều đáp án) 

1) Mục đích của nguyên tắc này là 

a. Đảm bảo sự công bằng trong việc khai thác, sử dụng và 
bảo vệ môi trường 

b. Khuyến khích những hành vi tác động có lợi cho môi 
trường khi đánh vào lợi ích kinh tế 

e. Tạo nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường 

d. Tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương thực hiện các 
hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng 


PHỤ LỤC 273 


e. Nhằm thực hiện biện pháp quản lý nhà nước về môi 
trường 

f. Buộc chủ thể gây ô nhiễm phải trả giá cho hành vi gây ô 
nhiễm của mình 

g. Khác (có thể ghi ra) 

2) Văn bản hiện hành tại Việt Nam có quy định về nguyên 
tắc này là 

a. Luật Đất đai 

b. Luật Bảo vệ và phát triển rừng 

c. Luật Thủy sản 

d. Luật Tài nguyên nước 

e. Luật Khoáng sản 

£. Luật Thuế tài nguyên 

øg. Luật Thuế bảo vệ môi trường 

h. Luật Bảo vệ môi trường 

1. Khác (có thể ghi ra) 

3) Chủ thể của nguyên tắc này là 

a. Người khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên 

b. Người có hành vi xả thải vào môi trường hoặc tác động 
xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật 

c. Người có hành vi gây ô nhiễm trái pháp luật 

d. Khác (có thể ghi ra) 

4) Người gây ô nhiễm trả tiền thông qua 

a. Thuế tài nguyên 

b. Thuế bảo vệ trường 


c. Phí bảo vệ môi trường 


274! NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


d. Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ (dịch vụ thu gom 
rác, dịch vụ quản lý chất thải nguy hại...) 

e. Bồi thường thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường 

£. Tiền phải trả cho việc sử dụng cơ sở hạ tầng (tiền thuê 
kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp bao gồm cả tiền thuê hệ 
thống xử lý chất thải tập trung...) 

g. Chi phí phục hồi môi trường trong khai thác tài nguyên 

h. Khác (có thể ghi ra) 

5) Nguyên tắc này được áp dụng hiệu quả hơn khi 

a. Thu bình quân với mọi đối tượng gây ô nhiễm cùng loại 

b. Thu theo mức độ tác động đến môi trường của từng đối 
tượng 

c. Các địa phương chủ động thu tùy thuộc vào điều kiện 
thực tế 

d. Cơ quan quy định mức thu giống nhau giữa các địa 
phương 

e. Khác (có thể ghi ra) 

6) Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về 
các phát biểu dưới đây theo thang đo từ 1 đến õ (với quy ước: 
1: Hoàn toàn không đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: 
Đồng ý, õ: Hoàn toàn đồng ý) 

1- Đa số người dân biết đến nguyên tắc này 

2- Đa số các doanh nghiệp biết và tuân thủ chặt chế nguyên 
tặc này 

3- Cơ quan quản lý đang thực thi hiệu quả nguyên tắc này 

4- Việt Nam đã có đầy đủ các quy định pháp luật nhằm 
thực hiện nguyên tắc 


PHỤ LỤC 275 


5- Nguồn tài chính từ nguyên tắc này đã và đang được sử 
dụng hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả và bảo vệ môi 
trường 

6- Chi phí cho nguyên tắc này là gánh nặng cho sự phát 
triển của doanh nghiệp 

7- Số tiền phải thu chưa đủ sức tác động đến việc định 
hướng hành vi gây ô nhiễm của các chủ thể 

8- Việt Nam cần tiếp thu kinh nghiệm thực hiện nguyên 
tắc của các nước 


Xin cảm ơn anh, chị đã thực hiện việc khảo sát! 


276 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 
Phụ lục V 


KẾT QUÁ KHẢO SÁT 
VỀ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢÁI TRẢ TIỀN 


1. Giới tính của Anh/Chị là: 


@® Nam 
@® Nữ 
@ Khác 


2. Độ tuổi của Anh/Chị là: 


® a. Dưới 24 tuổi 
@®b. Từ 25 đến 35 tuổi 
@ c. Trên 35 tuổi 


PHỤ LỤC 277 


3. Anh/Chị hiện đang là: 


® a. Học sinh, sinh viên 
 b. Nhân viên văn phòng 


(©@ c. Công chức, viên chức 
® d. Doanh nhân 
®e Khác 


4. Lãnh vực Anh/Chị đang công tác/học tập: 


4,8% 


® a. Giáo dục 
® b. Hành chính 
@© c. Luật 

®d. Tài chính 


60,51% ®e Khác 


278 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


NỘI DUNG KHẢO SÁT: 
5õ. Anh/Chị đã từng nghe đến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền hay chưa? 


®a.có 
®b Không 


6. Anh/Chị có biết nội dung cơ bản của nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền (Polluters par prineiple) hay không? 


®a.cCó 
®b Không 


PHỤ LỤC 279 


Có: Anh/Chị hãy trã lời những câu hỏi sau dựa trên hiểu biết 
của mình về nguyên tắc này (có thể chọn nhiều đáp án): 


1) Mục đích của nguyên tắc này là (204 câu trả lời) 


a. Đảm bảo... 131 (64,2%) 
b. Khuyến k... 82 (40,2%) 
c. Tạo ngu... 91 (44,6%) 
d. Tạo nguồ... 21 (10,3%) 
e. Nhằm thự... 78 (38,2%) 
f. Buộc chủ t... 155 (76%) 
g. Khác (có t... Ï—2 (1%) 
0 50 100 150 200 


2) Văn bản hiện hành tại Việt Nam có quy định về nguyên tắc này là 
(204 câu trả lời) 


a. Luật Đất đai 31 (15,2%) 
b. Luật Bảo... 61 (29.9%) 
c. Luật Thủy... 
d. Luật Tài n... 
e. Luật Khoá... 
f. Luật Thuế... 
g. Luật Thuế... 
h. Luật Bảo... 
D,g.h 

Luật di sản v... 
Không rõ. 


84 (41,2%) 
186 (91,2%) 


0 50 100 150 200 


280 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 
3) Chủ thể của nguyên tắc này là (199 câu trả lời) 


®a Người khai thác sử dụng tải 
nguyên thiên nhiên 

@®b Người cỏ hảnh vi xả thải vào môi 
trường hoặc tác động xâu đên môi 
trường theo quy định của pháp luật 

9 c_ Người có hảnh vi gây õ nhiễm trải 
pháp luật 

® Khác 


4) Người gây ô nhiễm trả tiền thông qua (204 câu trả lời) 


4,3% 

®a Thuế tải nguyên 

@®b Thuế bảo vệ trường 

® c Phí bảo vệ môi trường 

®d Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch 
vụ (dịch vụ thu gom rác. dịch vụ qu 

@®e Bòi thường thiệt hại do gây õ 
nhiễm mồi trường 

@£ Tiên phải trả cho việc sử đụng cơ 
sở hạ tầng (tiền thuê kết cấu hạ tần 

® 9g Chi phí phục hôi môi trường tron 

® Khác 


PHỤ LỤC 281 


5ð) Nguyên tắc này được áp dụng hiệu quả hơn khi (204 câu trả lời) 


a. Thu binh... 13 (6.4%) 


b. Thu theo... 176 (86,3%) 


c. Các địa p... ) 
d. Cơ quan... ) 
Thu theo ha... |—1 (0,5%) 
Nhà nước n... 1 (0.5%) 
tương xứng... —1 (0.5%) 
0 50 100 150 200 


6) Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu 
dưới đây theo thang đo từ 1 đến 4 (với quy ước: 1: hoàn toàn không 
đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Đồng ý, 4: hoàn toàn đồng ý) 

m: mˆ 5ä: m=‹ 1=: 


125 


100 


T5 


50 


phân k“ ấn vn 
Xà 
NI „9 sc R 


m: mg Z5: 6: 


¬ D 


282 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Không: Anh/Chị hãy trả lời những câu hỏi sau dựa trên nhận 
định cá nhân của mình về nguyên tắc này (có thể chọn nhiều 
đáp án) 


1) Mục đích của nguyên tắc này là (87 câu trả lời) 


a. Đảm bảo... 57 (65,5%) 


b. Khuyến k... 50 (57,5%) 


c. Tạo nguà... 


d. Tạo nguồ... 11 (12,6%) 


e. Nhằm thự... 44 (50,6%) 


f. Buộc chủ t... 67 (77%) 


g. Khác (có t... 


2) Văn bản hiện hành tại Việt Nam có quy định về nguyên tắc này là 
(87 câu trả lời) 


a. Luật Đất đai 
b. Luật Bảo... 
c. Luật Thủy... 
d. Luật Tài n... 
e. Luật Khoá... 
f. Luật Thuế... 
g. Luật Thuế... 
h. Luật Bảo... 
Luật rừng 
chưa có 


12 (13,8%) 
21 (24.1%) 
10 (11,5%) 


24 (27.6%) 
18 (20,7%) 


42 (48,3%) 
T7 (88.5%) 


PHỤ LỤC 283 


3) Chủ thể của nguyên tắc này là (87 câu trả lời) 


® a. Người khai thác sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên 

 b. Người có hành vi xả thải 
vào môi trường hoặc tác 
động xấu đến môi trường 

=EEEE== ` ˆ% theo quy định của pháp luật 


@ c. Người có hành vi gây ô 
14,9% " SE“ - 
nhiêm trái pháp luật 
® Quan chức 


4) Người gây ô nhiễm trả tiền thông qua (87 câu trả lời) 


 a. Thuế tài nguyên 

 b. Thuế bảo vệ trường 

@© c. Phí bảo vệ môi trường 

®d. Tiền phải trả cho việc sử 
dụng dịch vụ (dịch vụ thu g... 

®e Bòi thường thiệt hại do gây 

13,8% ô nhiễm môi trường 

© f. Tiền phải trả cho việc sử... 

® g. Chi phí phục hồi môi trư... 

® Thỏa thuận với nhà nước đ... 


— —x=] 251% 


——~”1.5⁄x 


284 __ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


5) Nguyên tắc này được áp dụng hiệu quả hơn khi (87 câu trả lời) 


a. Thu bình... 6 (6.9%) 

b. Thu theo... 79 (90,8%) 
c. Các địa p... 10 (11,5%) 

d. Cơ quan... 3 (3.4%) 


Đưa tiền cho... Ÿ—1 (1.1%) 


Thu theo thu... —1 (1.1%) 

0 20 40 60 80 100 
6) Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu 
dưới đây theo thang đo từ 1 đến 4 (với quy ước: 1: Hoàn toàn không 
đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Đồng ý, 4: Hoàn toàn đồng ý) 


.. mm: 4z‹: m=‹ m= ẽ: 


40 


30 


“` à “à cà 
sẽ ma: mã &: mã: 
40 
30 
20 
10 
0 
` là „9° - 2° ẹ ca 


PHỤ LỤC 285 


Phụ lục VI 


PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 
VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu về nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền (Polluter Pays Principle), chúng tôi 
kính nhờ các anh, chị đang công tác tại các cơ quan thuế, tài 
nguyên và môi trường, các cơ quan có liên quan trả lời bằng 
việc đánh dấu chéo vào nội dung thích hợp về thuế bảo vệ môi 
trường (sau đây gọi là thuế bảo vệ môi trường). Các thông tin 
cá nhân của anh, chị chỉ được sử dụng cho việc thống kê. 

Để việc thu thập kết quả khảo sát hiệu quả, anh, chị có thể 
đọc lại Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 và các văn bản 
hướng dẫn. 

A. Thông tin về người được khảo sát 

Họ và tên: 

Số điện thoại, email liên lạc: 

1) Giới tính của Anh/Chị: 

a. Nam 

b. Nữ 

2) Độ tuổi của Anh/Chị: 

a. Dưới 24 tuổi 

b. Từ 25 đến 35 tuổi 


c. Trên 35 tuổi 


286 __ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


3) Anh/Chị đang công tác ở cơ quan: 

a. Trung ương 

b. Cấp tỉnh 

c. Cấp huyện 

B. Nội dung khảo sát xã hội học về thuế bảo vệ 
môi trường 

4) Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (Điều 3 Luật 
Thuế bảo vệ môi trường), theo anh, chị: 

a. Đầy đủ, bao quát. 

b. Chưa đầy đủ, cần bổ sung. 

c. Quá nhiều, cần loại bớt một số trường hợp. 

ð) Theo anh, chị, thuế bảo vệ môi trường đánh vào chủ thể nào? 

a. Người sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm gây 
tác động xấu đến môi trường 

b. Người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm gây tác động xấu 
đến môi trường 

c. Cả hai 

6) Mục đích chính của việc thu thuế bảo vệ môi trường là 
(chọn 1 ý anh, chị cho là quan trọng nhất): 

a. Làm cho các nhà sản xuất thường xuyên cải tiến đổi mới 
công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm 

b. Buộc người tiêu dùng cân nhắc trong lựa chọn những 
sản phẩm gây tác động xấu/hoặc thân thiện với môi trường 

c. Nhằm thực hiện biện pháp quản lý nhà nước về môi 
trường, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động bảo vệ môi trường 


PHỤ LỤC 287 


7) Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với 
xăng, dầu, mỡ nhờn theo anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 

8) Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với 
than đá theo anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 

9) Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với 
Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) theo anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 

10) Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối 
với túi ni lông thuộc diện chịu thuế theo anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 

11) Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đốt 
với thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng theo anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 


288 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


12) Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối 
với thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng theo anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 

13) Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đốt 
với thuốc bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng theo 
anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 

14) Múc thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với 
thuốc khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng theo anh, chị: 

a. Cao 

b. Thấp 

c. Phù hợp 

1ð) Theo anh, chị, căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường hiện 
nay được áp dụng: 

a. Mức thuế tuyệt đối là phù hợp 

b. Nên chuyển sang mức thuế tương đối 

16) Có ý kiến đề nghị tăng mức thuế bảo vệ môi trường. 
Anh, chị: 

a. Đồng ý 

b. Không đồng ý 


PHỤ LỤC 289 


17) Theo anh, chị, việc nghị tăng mức thuế bảo vệ môi 
trường nhằm mục đích (chọn 1 ý anh, chị quan tâm nhất): 

a. Nhà nước có thêm kinh phí cho hoạt động bảo vệ 
môi trường. 

b. Người nộp thuế sẽ hạn chế sử dụng sản phẩm gây tác 
động xấu đến môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

c. Cả hai. 

18) Theo anh, chị, việc thu, nộp, sử dụng thuế bảo vệ môi 
trưởng trong thời gian qua: 

a. Hiệu quả. 


b. Không hiệu quả. 


290. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 
Phụ lục VII 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


1. Giới tính của Anh/Chị là: 


® Nam 
@® Nữ 


2. Độ tuổi của Anh/Chị là: 


® Dưới 24 tuôi 
@® Từ 25 đến 35 tuôi 
@© Trên 35 tuỗi 


PHỤ LỤC 291 
3. Anh/Chị đang công tác ở cơ quan: 
€® Trung ương 


@® Cấp tỉnh 
@ Cáp huyện 


NỘI DUNG KHẢO SÁT 
4. Đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (Điều 3 Luật Thuế bảo vệ 
môi trường năm 2010), theo anh, chị: 


@® Đày đủ, bao quát. 
€® Chưa đầy đủ, cần bỗ sung. 


@ Guá nhiều, cần loại bót 
môt số trường hợp. 


292 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 
5. Theo anh, chị, thuế bảo vệ môi trường đánh vào chủ thể nào? 


€ Người sản xuất, kinh 
doanh, nhập khẩu sản 
phẩm gây tác động xấu 
đến môi trường 

® Người tiêu dùng, sử dụng 
sản phẩm gây tác động xấu 
đến môi trường 

© Cả hai 


6. Mục đích chính của việc thu thuế bảo vệ môi trường là (chọn một ý 
anh, chị cho là quan trọng nhất): 


€ Làm cho các nhà sản xuất 
thường xuyên cải tiến đỗi 
mới công nghệ để giảm 
thiểu ô nhiễm 

€® Buộc người tiêu dùng cân 
nhắc trong lựa chọn những 
sản phẩm gây tác động 
xấu/hoặc thân thiện với... 

© Nhằm thực hiện biện pháp 
quản lý nhà nước về môi 
trường, tạo nguồn kinh phí 
cho hoạt động BVMT 


PHỤ LỤC 293 


7. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với xăng, 
đầu, mỡ nhờn theo anh, chị: 


@® Cao 
@® Thấp 
(© Phù hợp 


29,8% 


8. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với than đá 
theo anh, chị: 


@® Cao 
® Tháp 
(© Phù hợp 


294 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


9. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với dung dịch 
Hydrochlorofluorocarbon (HCE©) theo anh, chị: 


@® Cao 
@® Tháp 
(©@ Phù hợp 


10. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với túi ni 
lông thuộc diện chịu thuế theo anh, chị: 


@® Cao 
® Tháp 
@ Phủ hợp 


PHỤ LỤC 295 


11. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với thuốc 
điệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng theo anh, chị: 


@® Cao 
® Thấp 
(© Phù hợp 


12. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với thuốc 
trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng theo anh, chị: 


® Cao 
® Tháp 
© Phù hợp 


296 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


13. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với thuốc 
bảo quản lâm sản thuộc loại hạn chế sử dụng theo anh, chị: 


14. Mức thuế tuyệt đối áp dụng theo biểu khung thuế đối với thuốc 
khử trùng kho thuộc loại hạn chế sử dụng theo anh, chị: 


@® Phù hợp 


PHỤ LỤC 297 


15. Theo anh, chị, căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường hiện nay được 
áp dụng: 


® Múc thuế tuyệt đối là 
phù hợp 

@ Nên chuyển sang 
mức thuế tương đối 


16. Có ý kiến đề nghị tăng mức thuế bảo vệ môi trường. Anh, chị: 


® Đồng ý 
Không đồng ý 


76,9% 


298. NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


17. Theo anh, chị, việc nghị tăng mức thuế bảo vệ môi trường nhằm 
mục đích (chọn một ý anh, chị quan tâm nhất): 


® Nhà nước có thêm 
kinh phí cho hoạt 
động BVMT. 

Người nộp thuế sẽ 
hạn chế sử dụng sản 
phẩm gây tác động 


xấu đến môi trường, 
NI giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. 


© Cà hai 


58,7% 


18. Theo anh, chị, việc thu, nộp, sử dụng thuế bảo vệ môi trường 
trong thời gian qua: 


® Hiệu quả 
® Không hiệu quả 


MỤC LỤC 


Lời Nhà xuất bản 
Lời mở đầu 
Chương T 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VẼ NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 

I. Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
II. Nội dung của nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền 
III. Mục đích và yêu cầu của nguyên tắc người gây 
ô nhiễm phải trả tiền 
1. Mục đích của nguyên tắc 
2. Yêu cầu của nguyên tắc 
IV.Mối liên hệ giữa nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền với các nguyên tắc khác của luật môi trường 
1. Quan niệm về các nguyên tắc của luật môi trường 


2. Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và bảo đảm quyền con 
người được sống trong một môi trường trong lành 


3. Nguyên tắc phòng ngừa 


4. Nguyên tắc môi trường là một thể thống nhất 


5. Nguyên tắc phát triển bền vững 


Trang 


11 


11 


ở1 


49 
49 
54 


60 
60 


67 
71 
74 
78 


300 NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


Chương TT 
THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM 

PHẢI TRẢ TIỀN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 86 
I. Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả 
tiền thông qua pháp luật về thuế bảo vệ môi trường 86 
1. Khái niệm về thuế bảo vệ môi trường 86 
2. Nội dung pháp luật về thuế bảo vệ môi trường 91 
3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp luật 
về thuế bảo vệ môi trường 99 
II. Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền thông qua pháp luật về thuế tài nguyên 107 
1. Khái niệm về thuế tài nguyên 107 
2. Nội dung pháp luật về thuế tài nguyên 114 


3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp luật 
về thuế tài nguyên 119 
III. Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền thông qua pháp luật về phí bảo vệ môi 


trường đối với nước thải 127 
1. Khái niệm về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 127 


2. Nội dung pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải 180 
3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp luật 
về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 135 
IV. Thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền thông qua pháp luật về bồi thường thiệt 
hại do ô nhiêm môi trường gây ra 147 
1. Khái niệm về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường gây ra 147 


MỤC LỤC 


2. Nội dung pháp luật về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm 
môi trường gây ra 


3. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện pháp luật 
về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra 


V. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền thông qua các quy định pháp luật có 
liên quan và thông qua hoạt động tuyên truyền, 
giáo dục 

1. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền thông qua pháp luật về xử phạt vi phạm hành 
chính đối với hành vi gây ô nhiễm môi trường 

2. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền thông qua pháp luật về xử lý hình sự đối với các 
tội phạm liên quan đến ô nhiễm môi trường 

3. Bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải 
trả tiền thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục 


Chương TIT 
NHU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 
PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 
NHẰM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC 
NGƯỜI GÂY Ô NHIÊM PHẢI TRẢ TIỀN 
I. Nhu cầu và định hướng hoàn thiện pháp luật môi 
trường Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện nguyên 
tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 
1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật môi trường Việt Nam 
nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền 
2. Định hướng hoàn thiện pháp luật môi trường Việt Nam 
nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền 


301 


155 


165 


178 


179 


188 


194 


205 


205 


205 


302 _ NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THE0 PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 


II. Giải pháp hoàn thiện pháp luật môi trường 
Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả 


nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền 215 
1. Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế bảo vệ môi trường 215 
2. Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế tài nguyên 221 
3. Sửa đổi các quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải 225 
4. Sửa đổi các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại 

do ô nhiễm môi trường 229 
5. Các giải pháp 234 
Tài liệu tham khảo 251 


Phụ lục 260 


NHÀ XUẤT BẢN CHỈNH TRỊ QUỐC GIÁ SỰ THÁT 
Số l6 [uy Tâm, Cầu (iiấy, Hà Nội 
EIT: 080) 49231, Fax: tế 49222, Email, œaflakjz=rxbcicg.ve, Wphsar: mnarw.nxbolgg, vũ 


TÌM BỤE SÄEH PỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ JUỨC 61A SỰ THẬT 


- HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
- LUẬT BẢO VỆ MỖI TRƯỜNG (HIỆN HÀNH] 

(SỬA ĐỔI, BỐ SUNG NĂM 2018) 
- LUẬT XỬ LÝ VỊ PHẠM HÀNH CHÍNH (HIỆN HÀNH) 

(SỬA ĐỐI, BỖ SUNG NĂM 2014, 2017] 


lIPN TIE ÿJj ° Ì Í 
8 57/6 615W 3 Thànu 


IJJWIÏ 


Giá: 108.MMlđ 


